uôn sách sẽ hay hơn khi bạn 
vội vã đọc, hay khi bạn dành thời gian 
và đắm chìm trong đó? 
Bài hát sẽ hay hơn khi bạn nghe lướt 
qua, hay khi bạn dành thời gian đẻ 
thật sự cảm nhận từng lời nhạc, giai 
am? 
Món ăn sẽ ngon hơn khi bạn nuốt vội, 
nhỏi nhét xuống cô họng, hay khi bạn 
thưởng thức từng miếng một và đẻ 
đầu lưỡi mình cảm nhận từng hương 
vị tỉnh tê, đậm đà? 
Công việc của bạn sẽ tốt hơn khi bạn 
cô gắng làm 1o việc cùng một lúc, hay 
khi bạn thật sự tập trung vào một 
nhiệm vụ quan trọng? 
Thời gian trải qua bên một người bạn / 
một người thương yêu sẽ thú vị hơn 
khi bạn có buổi gặp gö vội vàng, liên 
tục bị gián đoạn vì email và tin nhắn, 
hay khi bạn có thẻ thư giãn và thật sự 
tập trung cho người đó? 


Đời, „ 
đơngion 
đơn giỏn 


Đời, , 
đơngiỏn 
đơn giỏn 








Tái bản lần thứ năm 


Xuôn Nguyễn tuyển chọn 
Kim Nhườỡng sịch 


NHÀ XUẤT BẢN TRẺ 


Mục lục 


x 
» 


% 


» 
kÔ 
* 


Hít thở 

Giữ bất động 

Hướng dẫn ngắn gọn cho cuộc đời 
Tận hưởng cuộc đời đơn giản 

Mục tiêu tốt nhất là không có mục tiêu 
Đời là một cuộc trải nghiệm 

Sống là sự luyện tập có ý thức 

Đơn giản bình yên: 

Cách để sống một cuộc đời viên mãn 
Cô đơn: một nghệ thuật bị đánh mất 
15 cách để tạo ra thêm một giờ/một ngày 
được... cô đơn 


Những chất liệu cho một cuộc sống nhẹ nhàng 


#« Thiền trong hành động 


Sống đơn giản & thưởng thức cuộc đời 

Để không vội vàng 

25 cách để đơn giản hóa cuộc sống có con cái 
Vệ sinh email: Làm sao dọn sạch hộp thư 

khi bạn bị ngập chìm trong đó? 

Hướng dẫn ngắn (nhưng hiệu quả) 

để tìm ra đam mê của bạn 


Kiếm sống từ đam mê 


16 
18 
20 
27 
28 


33 
44 


49 
57 
67 
70 
74 
82 


93 


99 
105 


10 lợi ích của dậy sớm, và cách để làm điều đó 
60 ý tưởng để đơn giản hóa cuộc sống 
Đơn giản hóa thói quen ăn uống và bữa ăn 
7 cách đơn giản để nói “không” 

13 việc nhỏ để đơn giản hóa ngày làm việc 
21 cách giữ nhà cửa đơn giản khi có con 

7 cách đơn giản để đối phó với người tiêu cực 
Phương pháp tiếp cận quy mô nhỏ 

để đạt được những điều lớn lao 

Thói quen đơn giản hàng ngày 

giúp đánh lửa đam mê 

5 cách đơn giản “tái khởi động” gia đình 
Để đơn giản khi bạn thích đủ thứ 

11 cách sáng tạo để tránh 

trở thành kẻ nghiện làm việc 

2 phút mỗi ngày thay đổi cuộc đời 

với 10 cách đơn giản 

Đơn giản hóa 

Bí quyết ra quyết định quan trọng 

khi có quá nhiều lựa chọn 

Định nghĩa lại đơn giản: 

Cởi mở trước những gì xảy ra 

Dọn dẹp cuộc sống đón năm mới 


Triết lý chân trần 


109 
116 
143 
147 
153 
158 
165 


172 


179 
184 
188 


193 


198 
204 


208 


216 
221 
224 





Hít vào thở ra. 
Chừng đó thôi có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. 


Nếu bạn cảm thấy căng thẳng và trong tình trạng quá tải, 
hãy hít thở. Làm vậy sẽ giúp bạn bình tính lại và giải tỏa 
căng thẳng. 

Nếu bạn lo lắng về điều gì đó sắp xảy đến, hoặc bị cuốn 
vào một việc đã diễn ra, hãy hít thở. Hít thở sẽ mang bạn 
trở về hiện tại. 


Nếu bạn đang chán nản và lãng quên mất mục đích sống 
của đời mình, hãy hít thở. Nó sẽ nhắc bạn cuộc sống quí 
báu thế nào, và mỗi hơi thở trong đời này là một món quà 
bạn cần trân quí. Hãy tận dụng tối đa món quà kỳ điệu ấy. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 7 


Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm, hoặc cứ cảm thấy 
“tán loạn” quay cuồng trong suốt ngày làm việc của mình, 
hãy hít thở. Nó sẽ giúp bạn trở về điểm trọng tâm, tập 
trung vào những nhiệm vụ quan trọng nhất cần được chú 
ý ngay lúc này. 


Nếu bạn đang trải qua những phút giây với người mà bạn 
thương yêu, hãy hít thở. Nó sẽ khiến bạn thật sự “hiện 
diện” bên người đó, hơn là nghĩ vẻ công việc hoặc những 
thứ khác bạn cần phải làm. 

Nếu bạn đang tập thể dục, hãy hít thở. Nó sẽ giúp bạn 
tận hưởng bài tập, và nhờ đó gắn bó với việc tập luyện 
nhiều hơn. 


S2 š È z 
Nếu bạn đang di chuyển quá nhanh, hãy hít thở. Nó sẽ 
nhắc bạn chậm lại, tận hưởng cuộc sống thêm nữa 


ˆ 4 ~ ; ` ˆ^ 
Thể đấy, hãy hít thở! Và tận hưởng mỗi khoảnh khắc của 
cuộc đời này. Cuộc sốn 


8 quá ngắn n Hi tá ít ồi đã ` 
le hit 8uI1, quá ít ỏi để mà 


: tin Ti ẠN 


——: MEOHAY TT) 
Mr tử “hít thở “lên màn hình máy tính; 3 
_- hoặc dán nó như một mẫu ghi chú trên - 
Í tường, trên tủ lạnh, trên bàn làm việc... của - 
` . bạn. Sau đó hãy tập tru ng vàơ từng hơi. 
_ thở thật sâu mỗi khi bạn nhìn thấy từ đó... 
















Hấy thử bất động. 


Chỉ trong một lúc. 


Lắng nghe thế giới xung quanh. Cảm nhận hơi thở vào ra 
nơi cánh mũi. Lắng nghe suy nghĩ của bạn. Quan sát chỉ 
tiết mọi thứ quanh mình. 


Hãy cảm nhận trạng thái bình yên khi bạn bất động và 
tính lặng. 

Trong thế giới hiện đại này, hoạt động và di chuyển dường 
như luôn “cài” ở chế độ mặc định, nếu không phải bằng 
thể xác thì cũng bằng tâm trí của chúng ta. Chúng ta vội 
vàng suốt cả ngày, làm việc, trò chuyện, kiểm tra email, 
gửi và đọc các tin nhắn, nhấp chuột vào thanh trình duyệt, 
vào một đường liên kết để nhảy sang trang web tiếp theo. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 


Chúng ta luôn luôn vận động, luôn luôn kết nối, luôn luôn 
suy nghĩ, luôn luôn trò chuyện. Không có thời gian cho 
sự tĩnh lặng. Chúng ta điên cuồng ngôi trước màn hình 
máy tính suốt ngày, sau đó hào hứng ngồi trước màn hình 
tivi, tất cả những thứ đó đều không được tính là bất động 
hay tính lặng. 


Điều này dẫn đến một tổn thất: Chúng ta đánh mất thời 
gian chiêm nghiệm, quan sát và lắng nghe. Chúng ta đánh 
mất đi sự bình yên! 


T hơn nữa: Tất cả những việc vội vàng thường phản tác 
dụng. Trong xã hội hiện đại, vận động quan trọng hơn 
hết — không vận động bị xem là lười biếng, thụ động, 
kém hiệu quả. Tuy nhiên, đôi lúc vận động quá nhiều 
còn tệ hơn là không làm gì cả. Bạn có thể vội vã một cách 
điên cuồng, ồn ào và giận dữ, nhưng không hoàn thành 
được việc gì. Hoặc bạn có thể hoàn thành rất nhiều việc 
- nhưng chẳng việc nào quan trọng. Rỏi thì bạn có thể 
làm hư hại nhiều thứ với hàng lô hàng lốc hành động của 
mình, khiến mọi việc trở nên tệ hơn so với nếu bạn giữ 
bất động và tĩnh lặng. 


Và nữa, khi chúng ta bị buộc phải ở yên một chỗ — lúc 
đang xếp hàng, đang chờ đợi đến lượt khám bác sĩ, hoặc 
chờ xe buýt, tàu lửa — chúng ta thường trở nên mất kiên 
nhẫn, cứ loay hoay tìm việc gì đó để làm. Một số người 
chúi mũi vào các thiết bị di động. Những người khác tập 
trung vào máy tính xách tay hoặc thư mục những việc cần 
làm/cần đọc. Những người khác nữa trở nên bỏn chồn. 
Giữ bất động, giữ cho mình tĩnh lặng rõ ràng không phải 
là điều mà chúng ta quen thuộc. 


⁄ 


Dành một chút thời gian để suy nghĩ xem một ngày của 
bạn trải qua như thế nào? — Làm việc; sau khi làm việc, lại 
sẵn sàng cho công việc (khác), cho những buổi tối và cuối 
tuần. Bạn có thường xuyên vội vã? Bạn có thường xuyên 
đọc và trả lời tin nhắn, kiểm tra tin tức và cập nhật những 
dòng thông tin mới nhất? Bạn có luôn cố gắng lên danh 
sách những việc cần hoàn thành, đánh dấu các nhiệm vụ 
từ danh sách của mình giống như một cái máy, rồi gấp rút 
tiến hành kế hoạch đã đề ra? 

Đó có phải cách bạn muốn cuộc đời của mình diễn ra không? 
Nếu đúng là vậy, cầu mong bình yên ở bên bạn. Nếu không 
phải, hãy dành một lúc để tĩnh lặng. Đừng nghĩ về những 
việc bạn phải làm, hoặc những việc bạn đã hoàn thành 
xong. Chỉ cần thử như thế trong một lúc. 





Sau một hoặc hai phút tính lặng, hãy chiêm nghiệm về 
cuộc đời, và cách bạn muốn cuộc đời mình trôi qua thế 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 ZZ 


nào. Hình dung cuộc đời bạn với ít chuyển động, ít công 
việc, ít vội vàng hơn. Hình dung cuộc đời với nhiều tĩnh 
lặng, nhiều chiêm nghiệm, nhiều bình yên hơn. 


Bạn đã có một cách nhìn mới rồi đó. 


Thật ra, việc giữ cho mình tĩnh lặng, bất động khá đơn 
giản: Tất cả những gì bạn phải làm là ngồi yên lặng một 
chút mỗi ngày. Một khi bạn đã trở nên quen thuộc với 
điều đó, hãy thử làm việc ít đi mỗi ngày. Hít thở khi bạn 
cảm thấy mình di chuyển quá nhanh. Chậm lại. Tận hưởng 
hiện tại. Tìm kiếm hạnh phúc ngay bây giờ, trong khoảnh 
khắc này, thay vì chờ đợi nó. 


Hãy thưởng thức sự tính lặng. Đó là một kho báu, và nó 
luôn sẵn sàng cho tất cả chúng ta. 


—_— 







|| Trích từ Đạo ĐứcKinh................—....--- 
_Thật không khôn ngoan khi cú vội vàng. __ 
Gấp gáp thở là nguyên nhân gây nên nhiều 

`" = na an. 


]Ï Sử dụng quá nhiều năng lượng, sẽ sớm kiệt sức. 


Bất cứ cái gì chống lại Tự nhiên- — ~- - — 


Sẽ không tôn tại lâu bên............................ 


Z2 


Tcn -_ _- mm mOỚm mm S0 4A 00 
NHƠm mm mm mm m — m mẽ “mm mm TH ĨỲ—}=m=m.m=mm=m=m=x==Keđmœ=.=m=ecm=me=em=~=.=m=m=m=—=am=m=me=m=emmemasmmemmnmm + 


linh lặng 


là một hành động hiệu quả 


“Vận động thì thắng được lạnh. 
Nhưng bất động thì thắng được nóng” 
_—_ Lão Tử 


:.. Do định kiến trong nền văn hóa của chúng ta, bất động 
..... thường bị xem là lười biếng, là rễ rà không vận động, là một 
| sự tiêu cực. 


HO HH KH mm Am em = mm“ =£ nm mm mm m=m=mEm=Em=Em=mem me. =e= mem e= mm em em ho Ơn Km em Cm Km 
-~~——~ 


Không phải thế. Bất động là một “hành động; và là một hành 
động mang lại hiệu quả mạnh mẽ. 

Nó có thể thay đổi một ngày của bạn, dẫn tới thay đổi cuộc 
đời bạn. 

Bạn đang giữa một ngày mệt rã rời, ngập trong công việc và 
các cuộc họp, các email, những thứ gây gián đoạn, hoặc bị 
làm phiên bởi con cái, bởi những cuộc điện thoại, bởi công 
việc nhà. 


- mm mỉ —= mỊ mm mm mm mỉ Ắ— m mm m m làn kế GA SP VỚI VP 4m MO 


Bạn ngừng tất cả mọi việc lại. Giữ yên lặng trong một phút 
và hít thở. Bạn nhắm mắt, tìm cảm giác tĩnh lặng bên trong 
mình. Sự tĩnh lặng này lan tỏa ra khắp cơ thế, len lỏi vào trong 
tâm trí bạn. Nó giúp bạn bình tĩnh lại, giúp bạn tập trung vào 
những gì bạn đang làm ngay lúc này, chứ không phải vào 
tất cả những việc bạn phải làm và vào những thứ đã xảy ra. 

Tĩnh lặng trở thành một hành động có tác dụng chuyển đổi. 
Tĩnh lặng là một hành động đáp trả hiệu quả trước sự ồn ào. 
Nó có thể trở thành một cách đây lui sự hỗn loạn của thế giới, 


TT... .ẻ..__ «xa... .—¬..¬._-.-....-..—_-.—.= 
%. 


TS. le ch lê Giác HT BÚ G082 0026 mì CS 091/07 m/V 7n hôm son mjnác 
- -_.~—“~ 
-.—.m—.— 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 Z? 


“YY T7 ẻ 6... .. . .QhÀ. 
TL HN cà mm 6 ch 2c (v2 lÊm: th Ti li: SE lá co G6) 25,145, 10m S6 Hà (46 ml. Gối SG len ve SE 22B) GIEC CHiàt mí sà (ấu VếN 2À /m. A0 đà mem mm mà mm Em 


để giành lại quyên kiểm soát. Nó có thể nhắc nhở bạn điều gì 
mới thật sự là quan trọng. 


Làm cách nào để thực hành? 


Sự bất động và tĩnh lặng - kỳ lạ thay - không đến một cách tự 
nhiên với nhiều người. Thế nên chúng ta cần luyện tập. 


1. Bắt đầu ngày mới trong tĩnh lặng. 

Bất kể ngồi với một tách cà phê khi cả thế giới thức giấc, hay 
ngồi trên một miếng đệm và tập trung vào hơi thở của mình, 
tĩnh lặng vẫn là cách hiệu quả để bắt đầu một ngày của bạn. 
Nó thiết lập nhịp điệu cho những gì sắp xảy đến. Ngay cả chỉ 
giữ tĩnh lặng như thế trong 5-10 phút cũng tốt rồi. 


Mỗi giờ, đặt một chuông báo hiệu tự động trên máy tính hoặc 
điện thoại để nhắc nhở mình. Cho phép mình giữ đâu óc và 
cơ thể “tĩnh lặng” trong một phút khi tiếng chuông vang lên. 
Suốt phút này, trước tiên tập trung vào hơi thở của bạn, mang 
bạn trở về hiện tại. Để những lo lắng của thế giới xung quanh 
bạn tan đi - tất cả những gì còn lại là hơi thở. Sau đó để sự tập 
trung của bạn lan rộng bên ngoài hơi thở đến các giác quan 
khác của bạn, cùng một lúc. 


3. Khi sự bấn loạn kéo đến, hãy dừng lại. 

Bạn đang trong một ngày khủng hoảng hoặc xáo động? Hãy 
ngừng mọi việc lại. Bất động. Yên tĩnh. Hít một hơi thật sâu, 
tập trung vào hơi thở đi vào, đi ra. Tìm sự tĩnh lặng bên trong 


:.. 2. thường xuyên có những phút tĩnh lặng. 
:.... bạn và sau đấy hãy để hành động tiếp theo của bạn nảy sinh 


--. ˆ. . ˆS7ẰỐ .... `...  LurL.e.....(x..ằễẵẳả_.ễïẳả_.ễẳÏa_._—ẳÏỶ_—.-ễồỗả_-_-ẳ_“=_-=  .____—————. 
-Ắ———~ 
~_~——~—— mm 


lam. 


W  — —  Ằ mm se. 
3”...  Sm mm ¬ 
m= SG mm Hy 2m cm vn nơ G2? p2" mẼ SỈ 
FT nam. 
TM den xA sạc 
la mẹ 
—=—.k. 
.—~~——~—m wsrế cm mỉ 1h Sẽ ca 
.—.——.—~.—~.v 


từ sự tĩnh lặng ấy. Chỉ tập trung d 
Phi 9 duy nhất vào hành no tiếp 


Hãy để sự tĩnh lặng trở thành hà | _ 
q : ˆ“,B 
có thể thay đổi cuộc đời của bạn. nh động hiệu quả nhất. Nó 







| “Trở về cuộc sống đơn giản để 
kiểm soát những ham muốn. 
Trong việc kiểm soát ham muốn, 
đạt được tĩnh lặng. Trong tĩnh 
lặng, thế giới được khôi phục lại. 
—_ LãoTử 





Đời đơn oiẻ 
h giỏn khi ta đơn giên Õ Z4” 


Hướng dẫn ngắn gọn 


ì (uúé ƒ 


#3 ˆˆ` # “Vài bản hăng mạnh mẽ vi 
mm. vàiquy tắg đơn giản 
để ở „ở ï đú cho €húng ta” 


_Ï- Ralph Waldo Emerson” 








Cuộc sống có thể phức tạp một cách phi lý, nếu bạn để cho 
nó diễn ra như vậy. Hãy đơn giản hóa mọi thứ. 

Câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh là hướng dẫn 
ngắn nhất để “sống” mà bạn cần biết: 


? 2? 


“Mim cười, hít thở, và đi thong thả. 


Nếu bạn sống một cuộc đời bằng cách làm theo những 
từ này, nghĩa là bạn đã hoàn thành khá tốt. Với những ai 


“ Ralph Waldo Emerson (1803-1882) là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người 
Mỹ, và cũng là người đi đầu trong phong trào tự lực cánh sinh và triết lý siêu việt. 
(Nxb) 


⁄ 


cần hướng dẫn thêm một chút, xin xem tiếp các bài học 
được gạn lọc thành một vài nguyên tắc, một vài nhắc nhở 
dưới đây. 


Và hãy lưu ý, bởi vì cuộc sống vẫn diễn ra theo cách của 
nó, nên các quy tắc này đều có thể bị phá vỡ. Cuộc sống 
sẽ không thú vị chút nào nếu không có những lúc quy tắc 
bị phá vỡ, phải không. 


Hướng dẫn ngắn gọn 


. ln zn§U tivi, năng gi cc: Si ca . 

nh á-Lất 8i ri 2i nay nữoàidfôI s— 
Ñ _x~„ wx bót bày bừa, giữ nhiều khoảng trống. 
`... bớt tiêu thụ, năng sáng [ẠO_...... .._— 
TT. #_hớt ăn vặt.. năng ăn thực phẩm tốt. _ 


œ bớt việc vớ vẫn, thêm việc lạo tác .. 
“ _bót ản ào, thêm. tịch mịch ¬ 
ˆ ` bớt suy nghĩ về tương lai, tập trung __ 
“^^  _ _nhiềuvảohiệntdi _ _............... 
sàn &-lit lắng viế=-i11£fvtii CHƠI — ¬. 


, K4 ~ ? * °Ẳ 
% _bót lo lắng, năng mỉm cười _........... 
£ z › 
= T1. {7e ƒằẶẽằmẽằằ=5.ốnn 





mHnN0nrnduiwnnannnniid sao“ ẽ ^^ sẽ —..—e« Ta luan 
.~ 
« 
_—.szssaxsasiasaamssssma.satistai — == - —¬—_—-—=——.>—=-steasasmxnsd ~_ — — ~~ —_——_—— 
.~. 
_—— VY VKkon xHÀn 20m g1 2-46 ko ung "—e.. .. tà TƯ AC ~ TA AMMMg#vvor/xoikhdnhAfNV  s-Bfsergvbeftfe2vug22ÓC 


Đời đơn gin khi ta đơn giản È2 ⁄7 


lận hưởng 


2# đ@U đu lý 


% Có những buổi sáng tính lặng. 

w Hát một bài hát dài với đứa con mới chập chững. 

% Ngắm mặt trời lặn và thưởng thức một chai bia với 
bạn đời. 

% Tận hưởng cảm giác hưng phấn trong một cuộc chạy 
đài. 

 Ôm vợ con và cùng nhau xem một đĩa DVD. 

# Di dạo ngoài trời với con trai sau khi trời vừa tạnh mưa. 

# Kể chuyện về cuộc đời mình với cô con gái lớn trong 
xe Ô tÔ. 

# Viết một bài viết cho 50.000 người đọc, trong lúc mặc 
bộ quần áo ngủ. 

c2 Ốm và được nằm trên giường suốt cả ngày mà không 
cần phải gọi cho sếp. 

+ Chỉ cho đứa con hai tuổi thấy bầu trời đầy sao. 


Z2? 


» 


xe 


*% 
* 


Cổ vũ những đứa con trong trận bóng đá của chúng. 
Dành thời gian một mình với cuốn sách hay. 

Chuẩn bị một ly cà phê mới. 

Thưởng thức món súp rau củ nóng hổi vào một ngày 
lạnh giá. 

Viết trước khi mặt trời mọc. 

Ăn những quả mọng (như mâm xôi, việt quất...) tươi, 
mát lạnh. 

Trò chuyện lâu với một người bạn. 

Ngủ một giấc ngủ trưa ngắn. 

Chơi bóng với con trong sân nhà. 

Cảm thấy hài lòng sau một buổi luyện tập thể thao. 
Thức dậy trong căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. 

Phá lên cười trước những động tác hài hước ngộ nghĩnh 
của nhóc tì bốn tuổi. 

Hò hét điên cuông trên khán đài khi con trai ghi được 
bản thắng. 

Ngã vật ra sau khi hoàn thành một cuộc chạy marathon, 
cảm giác “kiệt sức” nhưng đây yêu đời. 

Dành thời gian bên mẹ và các chị em gái vào một trưa 
thứ bảy, nướng bánh làm kẹo. 

Nhắm mắt, để một cái bánh quy phủ chocolate ấm tan 
ra trong miệng. 

Tắm nước nóng bằng vòi sen thật lâu. 

Đi dạo chân trần trên cát khi mặt trời lặn. 

Lắng nghe tiếng sóng vố rì rào vào bờ cát trắng. 

Có một cái ôm khi cần. 

Ngắm những giọt sương lóng lánh đọng trên cỏ lúc 
ban mai. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 Z⁄ 


Mục tiêu tốt nhất là 


Z2 (⁄ ạ( (Jêu 


Suy nghĩ về những mục tiêu cụ thể, có thể đạt được dường 
như đã ăn sâu vào trong nên văn hóa của chúng ta. 


Tuy nhiên, không có mục tiêu ở hầu hết mọi lĩnh vực 
trong cuộc sống là sự giải phóng thật sự. Và trái ngược với 
những gì bạn từng được dạy, điều đó hoàn toàn không có 
nghĩa là bạn ngừng-đạt-được-mọi-thứ. 


Nó chỉ có nghĩa là: Bạn thôi để cho mình bị giới hạn bởi 
các mục tiêu. 


Hãy nghiền ngẫm lại niềm tin phổ biến này: “Nếu không 
biết mình đang đi đến đâu bạn sẽ không bao giờ đi đến 


được bất cứ đâu”. Rất nhiều người nghĩ như thế, nhưng 
rõ ràng không đúng nếu bạn nghĩ kỹ hơn. 


2 


Tiến hành một thí nghiệm đơn giản: Ra n 
theo một hướng ngẫu nhiên, tự do đổi hướng bz 

hai mươi phút, một giờ... bạn sẽ ở m Xư*cC _ Sau 
bạn không biết trước bạn sẽ dừng ở đó thôi Fg HE 


BOải và đi bộ 


Và đây là điều cần nhấn _ 
mạnh: Hãy cởi mở __ „„..=zzz==# “77”  À 
: hẳngcógÌ $ 
#, Ï : l l : h ( - 
với quá khứ, tôi chẳng có) ¡ 


_. y6 m2 TỰ 
#1 


; ^? ~ i từ 
tâm trí để đến những ni an 
nơi bạn chưa baogiờ +'\ gềlàm; với tươn9 lai CR9 Tà 


tỷ 
\ ¡ cố o hiện tẠI. v 
dự tính sẽ đi. Nếu bạn A — Tôi sống KP hiện te! \ _ 
^ ^ , , Si on { 
sống mà không có các tì Rolph WAldo Emer59" w 
sÂ “= # ni puêc - . 
mục tiêu, bạn sẽ khám !} m`TmDẼ 
Á “ ` ` x T n NGI GD. CS 2a iuyiuliliododiai 
phá ra những vùng đất + >7.--” 


mới. Bạn sẽ học được 
Bạn sẽ đến những chỗ đáng ngạc nhi 
triết lý này. 


một số điều bất ngờ, 


“Sống không có mục tiêu” chưa bao giò được dạy. Nhưng 
đó là thứ đáng học để tận hưởng nhiều hơn. Nó là sự giải 
phóng đáng kinh ngạc, phù hợp với cách sống theo đuổi 


niềm đam mê. 


“7e #,® ~ +.ˆ^A 

Rắc rối với những mục tiêu 

Bạn có chừng vài ba mục tiêu trong một năm, sau đó là 
các mục tiêu phụ cho từng tháng. Kế đến, bạn tìm các 
bước hành động cần làm mỗi tuần và mỗi ngày, cố gắng 
tập trung thời gian vào những bước đó. 

Thật không may, mọi thứ không bao giờ diễn ra suôn sẻ. 
Ai cũng biết điều này. Bạn biết bạn cần phải thực hiện một 
bước hành động (để hướng đến mục tiêu), và bạn cố gắng 


Đời đơn giỏn khi tơ đơn giỏn 2 -2Z 


giữ mục tiêu cuối cùng trong tâm trí để thúc đẩy chính 
mình. Nhưng bước hành động này có thể chứa đựng điều 
gì đó khiến bạn lo lắng, sợ hãi, thế là bạn trì hoấn. Bạn 
làm việc khác — hoặc kiểm tra email hoặc lên Facebook, 
hoặc những việc khác nữa. 


Và theo đó, mục tiêu hàng tuần, hàng tháng của bạn cũng 
bị đời lại hoặc chuyển hướng. Bạn trở nên chán nản, tự 
thấy mình thiếu kỷ luật. Rồi mục tiêu trở nên quá khó đạt 
được. Vậy giờ thì sao? Vâng, bạn xem xét lại những mục 
tiêu của bạn và tái lập chúng. Bạn tạo ra một danh mục 
các mục tiêu phụ mới và những kế hoạch hành động. Bạn 
biết bạn đang đi đâu, vì bạn có những mục tiêu. 


Tất nhiên, thực tế bạn không thể được được hết các mục 
tiêu. Cũng có khi bạn đạt được mục tiêu muốn làm và 
cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tiếc là hầu 
hết những lần khác bạn không đạt được, và khi ấy bạn đổ 
lỗi cho chính mình. 


Đây là bí mật: Vấn đề không phải do bạn, mà do hệ thống. 
Mục tiêu là một hệ thống được tạo ra để thất bại. 


Thậm chí khi bạn làm mọi việc hoàn toàn chính xác, điều 
đó cũng không phải là lý tưởng. Tại sao ư) Bởi vì bạn bị 
giới hạn trong những hành động của mình. Khi bạn không 
thích làm việc gì, bạn vẫn ép buộc mình phải làm. Con 
đường của bạn đã được chọn, vì thế bạn không có cơ hội 
để khám phá lĩnh vực khác. Bạn phải làm theo kế hoạch, 
ngay cả khi bạn đam mê thứ khác! 


Có một số hệ thống mục tiêu linh hoạt hơn, nhưng không 
gì linh hoạt bằng không-có-mục-tiêu. 


Vậy không có mục tiêu thì thế nào? 


Cuộc sống không mục tiêu sẽ thế nào nhỉ? Trong thực tế, 
nó khác xa so với cuộc sống có những mục tiêu. 


Bạn không đặt ra mục tiêu cho mỗi năm, mỗi tháng, mỗi 
tuần hoặc mỗi ngày. Bạn không ám ảnh vẻ việc theo dõi, 
hoặc thực hiện các bước hành động. Bạn thậm chí không 
cần lên danh sách những việc phải làm. Tuy nhiên cũng 
chẳng sao nếu bạn viết ra những nhắc nhở (trong trường 


hợp điều đó làm bạn thích). 


Vậy bạn sẽ làm gì? Nằm trên trường kỷ suốt cả ngày, ngủ, 
xem tivi và ăn à? Ôi trời, không phải vậy! Đơn giản là bạn 
làm việc. Bạn tìm việc gì đó bạn đam mê, và thực hiện nó. 
Không có mục tiêu không có nghĩa là bạn không-làm-gì-cả. 
Bạn có thể sáng tạo, bạn có thể “chế” ra thứ gì đó, bạn có 
thể làm theo niềm đam mê của bản thân mình. 


Trong thực tế, đây là một điều tuyệt vời: Bạn thức dậy và 
được làm những øì bạn đam mê! Có thể chỉ là viết blog, 
nhưng việc đó cũng có thể trở thành viết một cuốn tiểu 
thuyết hoặc một cuốn sách, tạo ra một khóa học để giúp 
người khác, hoặc kết nối với những người tuyệt vời, hoặc 
dành thời gian bên người bạn đời, hoặc chơi với con cái. 
Không có giới hạn nào cả, bởi vì bạn tự do. 


Cuối cùng, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng, những người 
không mục tiêu thường đạt được thành tựu nhiều hơn lúc 
có những mục tiêu, bởi vì họ luôn làm việc họ hứng thú. 
Nhưng cho dù đạt được hay không đạt được cũng không 
phải là vấn đề. Tất cả vấn đẻ là bạn đang làm những gì bạn 
thích, luôn như vậy. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 .2.7 


Bạn sẽ kết thúc ở những nơi tuyệt vời, đáng ngạc nhiên, 
đây thú vị. Bạn chỉ không biết mình sẽ đến đó vào thời 
điểm bạn mới bắt đầu. 


Câu hỏi nhanh 

“Không có mục tiêu” có phải là một mục tiêu? 

- Nó có thể là một mục tiêu, hoặc bạn có thể tìm hiểu để 
làm điều đó trên hành trình bạn đi, bằng cách khám phá 
những phương pháp mới. Bạn sẽ luôn học hỏi những điều 
mới (giống như không có mục tiêu) mà không cần tìm hiểu 
chúng ở điểm xuất phát đầu tiên. 
Vậy làm thế nào để có thể sống được? 

- Niềm đam mê. Nói lại lần nữa, không có mục tiêu không 
có nghĩa là bạn ngừng làm mọi việc. Irong thực tế, là bạn 
làm rất nhiều việc, liên tục, nhưng bạn làm bởi vì bạn thích 
làm những việc đó. 


Mẹo hay cho cuộc sống không mục tiêu 

Mục này không định cung cấp cho bạn một bản hướng 

dẫn làm thế nào để sống cuộc sống không có các mục tiêu. 

Điều đó rất ngớ ngẩn. Không thể dạy bạn phải làm gì — bạn 

cần tìm con đường riêng của chính mình. 

Nhưng có thể chia sẻ một số gợi ý, hy vọng giúp ích cho 

bạn: 

# Bắt đầu nhỏ thôi. Bạn không cần quyết liệt xem xét lại 
toàn bộ cuộc đời của mình để học cách sống không có 


s44 


mục tiêu. Chỉ cần cho phép bản thân trải qua một vải 
giờ không có những mục tiêu hoặc hành động xác định. 
Làm theo cảm xúc và đam mê của bạn trong khoảng 
thời gian đó. Ngay cả khi bạn chỉ có 1 tiếng đồng hồ 
thôi thì nó vẫn mang đến tác dụng. 

Phát triển lên. Khi bạn trở nên quen thuộc hơn với 
chuyện “không mục tiêu”, bắt đầu cho phép mình được 
tự do trong thời gian dài hơn — nửa ngày, một ngày 
hoặc vài ngày. Cuối cùng bạn sẽ cảm thấy đủ tự tin để 
từ bỏ những mục tiêu chắc chắn và chỉ làm những gì 
bạn yêu thích. 

Không chỉ với công việc. Hãy từ bỏ mục tiêu ở bất cứ 
lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn. Để giữ sức khỏe 
và thể hình thích hợp, nhiều người từng có những mục 
tiêu tập thể dục rõ ràng, từ giảm cân hoặc giảm lượng . 
mỡ thừa đến chạy marathon để tăng sự chắc khỏe. 
Nhưng tất cả đều sớm bỏ cuộc. Nhưng nếu bạn tập 
thể dục chỉ vì bạn thích, và không cần biết điều đó sẽ 
dẫn bạn đến đâu thì bạn lại thành công rực rỡ, vì bạn 
luôn yêu thích bản thân mình. 

Buông bỏ các kế hoạch. Kế hoạch thật sự không khác 
gì mục tiêu. Chúng dẫn bạn theo một con đường được 
xác định trước. Nhưng vô cùng khó khăn để từ bỏ cuộc 
sống với những kế hoạch, đặc biệt nếu bạn là một người 
hay lên kế hoạch tỉ mỉ. Hãy cho phép bản thân lên kế 
hoạch, khi bạn cảm thấy cần làm vậy, nhưng hãy dần 
dần từ bỏ thói quen này một cách thoải mái. 

Đừng lo lắng về những sai lâm. Nếu bạn lại bắt đầu đặt 
ra các mục tiêu, tốt thôi. Không có sai lầm nào trong 
hành trình này — chỉ có trải nghiệm để học hỏi. Nếu 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn &2 .24” 


bạn sống không có mục tiêu và kết thúc mọi thứ trong 
thất bại, hãy hỏi chính mình đó có thật sự là “thất bại” 
hay không. Nên nhớ, bạn chỉ thất bại nếu bạn không 
đến được nơi bạn muốn đến — nhưng nếu bạn không 
có một đích đến nào trong tâm trí, sẽ không có thất bại! 

# Tất cá đều tốt. Bất kể con đường nào bạn tìm ra, bất kể 
nơi nào bạn kết thúc, thảy đều đẹp cả. Không có con 
đường tôi tệ, không có điểm đến tôi tệ. Chỉ có khác 
biệt, và khác biệt thật tuyệt vời. Đừng phán xét, hãy 
trải nghiệm. 


Và cuối cùng 


Luôn luôn ghi nhớ: Hành trìn 
một phần trong đó, 


h là tất cả. Đích đến chỉ là 







HỆ “Một người đi chu du giỏi không có ˆ 
Pj những kếhoạch cố định,và không đà 
“Xà. dự định đâu là điểm đến” _ 






“Z 


Đời là một cuộc 





Z⁄/ U27 


Tất cả những gì bạn làm, tất cả những gì bạn thử, dù hiệu 
quả hay không hiệu quả, dù bạn thích hay không thích, 
tất cả đều là trải nghiệm. Mọi thứ tùy thuộc vào bạn có 
quyết định học hỏi từ nó không. Đó là thực hành tốt nhất 
mỗi ngày. 

Hãy thử xem bạn có thể giúp đỡ mọi người như thế nào. 
Hãy kiểm tra xem bạn hứng thú với việc gì. Hãy thử làm 
những điều bạn thích. Nhận diện những gì bạn sợ. Bạn 
sẽ ngộ ra rằng nếu cứ làm những gì bạn luôn làm, kết quả 
bạn nhận được sẽ không bao giờ thay đổi. 

Những người thức dậy mỗi ngày một cách đây hứng khởi 
không phải vì họ được ngôi sao may mắn chiếu mệnh, mà 
bởi vì họ dám lấy chính mình trải nghiệm và xứng đáng 
với điều đó. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giớn ŠØ .27 


Sống là sự luyện tập 


2 48 






ZÃ “Mọi thứ đều ©h 
là luyệntập” ŸÃ 






_— Vua bóng đá 





Khi chúng ta luyện võ, múa ba lê, tập thể hình, đá bóng... 
chúng ta ý thức thực hiện các động tác một cách có chủ 
ý, liên tục. Bằng cách luyện tập có ý thức, lặp đi lặp lại, ta 
trở nên nhuân nhuyễn những động tác đó. 


Toàn bộ cuộc sống của chúng ta cũng giống như vậy, 
nhưng chúng ta lại thường ít ý thức luyện tập cho cuộc 
đời mình. 

Mỗi ngày, chúng ta lặp lại các động tác, nghĩ đến những 
khuôn mẫu, cách thức tương tác với người khác... và trong 
quá trình luyện tập được lặp đi lặp lại này, chúng ta trở 
nên (hoặc đã trở nên) thuần thục những động tác. Nếu 
bạn liên tục kiểm tra Facebook hoặc Twitter, đó là luyện 


2? 


tập, và bạn đang hình thành thói quen, mặc dù bạn thường 
không nhận thức chuyện ấy. 


Khi bạn hút thuốc, ăn đồ ăn vặt, nói chuyện thô lễ với 
người khác, hoặc tự xỉ vả mình, đây là những việc bạn đang 
“luyện tập” để trở nên giỏi hơn. Bạn có thể trở nên giỏi 
hơn trong những việc này thật đấy! 

Điều gì xảy ra nếu chúng ta luyện tập có ý thức, và trở 
nên thuần thục trong những việc chúng ta thật sự muốn 
được thuần thục? 


Điều gì xảy ra nếu đầu tiên, trên tất cả các kỹ năng, bạn 
học để nhận thức nhiều hơn về những gì mình đang luyện 
tập? Điều gì xảy ra nếu hành động có ý thức liên tục là kỹ 
năng bạn thực hành xuất sắc? 


Nếu bạn có thể học được hành động có ý thức, bạn có thể 
học để luyện tập những hành động khác bạn muốn thuần 
thục, chứ không phải là những hành động bạn không 


mong muốn. 


Bạn đang luyện tập những gì? 

Hãy tự hỏi mình những điều này suốt ngày, để luyện tập 

hành động có ý thức: 

# Mình muốn cứ trong tình trạng vội vội vàng vàng mỗi 
sớm mai, hay mình có thể dậy sớm hơn một chút và 
đơn giản hóa nhịp điệu buổi sáng, để có thể tận hưởng 
một buổi sáng thong dong, thú vị? 

# Mình muốn kiểm tra hộp thư ngay khi vừa mở máy 
tính, hay mình có thể làm việc gì đó thú vị hơn? 


Đời đơn giởn khi †a đơn giỏn 2 .2ƒ 


% Mình muốn để bát đĩa bẩn bày bừa ra, hay mình có thể 
luyện tập rửa bát đĩa ngay khi dùng xong: 

Mình muốn vứt quần áo khắp nơi, để giấy tờ ngổn 
ngang khắp chốn, hay mình có thể dành một vài giây 
để cất chúng vào đúng nơi dành cho chúng) 

# Mình muốn quát tháo con cái hoặc vợ/chồng, hay mình 
có thể luyện tập nói chuyện với người thân một cách tử 
tế, nhẹ nhàng và tình cảm? 

# Minh muốn suốt ngày phản nàn, than thở, hay mình 
có thể luyện tập biết ơn? 

+ Mình muốn vội vã, cuống cuồng bận rộn, hay mình có 
thể luyện tập đơn giản hóa và làm mọi thứ từ từ? 

# Mình muốn ăn thức ăn chiên xào, thức ăn có đường, 
thức ăn vặt nhiều muối, thức ăn nhanh hay mình có 
thể tập ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe, rau và trái 
cây, các loại hạt/đậu? 

# Mình muốn lãng phí thời gian vào việc lướt web hay 
mình muốn luyện tập xóa đi những thứ gây xao lãng 
và tập trung vào việc sáng tạo: 

% Mình muốn xem các chương trình giải trí vớ vần, hay 
có thể nỗ lực luyện tập vận động cơ thể) 

Mình muốn tập hút thuốc, hay mình có thể tìm được 
một cách lành mạnh hơn để giải tỏa căng thẳng? 

+ Mình muốn mua sắm, hay mình có thể tập cho đi? 

Đây chỉ là những ví dụ. Cuộc đời sẽ chỉ cho bạn thấy những 

gì bạn đang luyện tập, và bạn có thể quyết định mình thích 


luyện tập việc nào hơn. Hoặc cũng có thể bạn hoàn toàn 
hài lòng với những gì bạn đang luyện tập. 


J2 


Luyện tập như thế nào 


Bước đầu tiên là nhận thức. Khi bạn ý thức về những gì bạn 
đang làm, bạn có thể quyết định đây có phải hành động 
hoặc suy nghĩ mà bạn muốn luyện tập, hoặc liệu bạn có 
lựa chọn thay thế nào tốt hơn không. 


Hãy thực hành nhận thức. Đó là kỹ năng đầu tiên, và là kỹ 
năng quan trọng nhất. Hãy nhận thức, đơn giản là nhận 
thức mà không cảm thấy mặc cảm tội lỗi hay giận dữ với 
chính mình vẻ những việc bạn đang làm, đang suy nghĩ, 
Một đôi lúc bạn sẽ quên mất điều này, nhưng hãy tự nhắc 
nhở bản thân. Bạn có thể nhắc mình bằng cách đeo một 
chiếc vòng bằng cao su quanh cổ tay, mang theo một lá 
bùa, hoặc đánh dấu lên một mảnh giấy mỗi lần bạn nhớ ra. 


Khi bạn hành động có ý thức tốt hơn, hãy bắt đầu luyện 
tập những kiểu hành động và suy nghĩ mà bạn muốn mình 
thuần thục. Cũng như bắt đầu chú ý đến những suy nghĩ 
và hành động bạn thật sự không muốn nó phát triển, xem 
liệu bạn có thể cố ý thực hành những kiểu suy nghĩ và 
hành động khác không. 

Khi bạn lặp lại những việc đó một cách có ý thức, bạn sẽ 
trở nên giỏi hơn. Phải mất rất nhiều lần lặp lại để trở nên 
xuất sắc với một kỹ năng, nhưng bạn có thời gian kia mà. 


Kết luận quan trọng 

Bạn không thể thay đổi tất cả thói quen cùng một lúc. Thói 
quen mà bạn thật sự đang thay đổi là nhận thức và luyện 
tập. Các thói quen khác sẽ khó thay đổi, đặc biệt nếu bạn 
đang cố gắng để thay đổi tất cả chúng. Nhưng cũng chẳng 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Š5 // 


sao đâu nếu bạn làm mọi thứ rối mù lên rồi hỏng hết. Cứ 
tự cho phép mình phạm phải những sai lâm mà không cảm 
thấy bứt rứt ăn năn, thay vào đó chỉ thực hành có ý thức 
một lần nữa, rồi một lần nữa. 


Nếu việc gì đó quá khó, bạn không thể nắm bắt được cho 
dù bạn có thực hành bao nhiêu lần, bạn có thể thử làm theo 
từng bước nhỏ hơn. Nếu bạn không thể bỏ hút thuốc, thử 
cố gắng không hút thuốc một lân, và thay vào đó giải tỏa 
sự căng thẳng bằng việc đi bộ, chống đẩy hít đất vài lần, 
thiền định hoặc tự mát-xa. Nếu bạn không thể ngừng ăn 
thức ăn nhanh, hãy thay thế một bữa ăn nhẹ bằng ít trái 
cây, hoặc thêm một món rau củ tươi ngon vào bữa tối. 


Xin nhấn mạnh rằng mục này không để cập đến sự hoàn 
hảo. Không có cách hoàn hảo nào cho cuộc sống. Bạn không 
cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo từng giây từng phút 
trong ngày. Bạn đã hoàn hảo rồi. Mục này chỉ đề cập đến 
hành động có ý thức, một kỹ năng hữu dụng cần phải có. 


Hãy nhớ rằng chúng ta sẽ trở nên thành thạo với những 
gì chúng ta làm liên tục, và những việc chúng ta lặp đi lặp 
lại có thể được thực hiện một cách có ý thức. Đó là khi ta 
nhận thức ra ta thật sự đang sống. 


= .—. ~_. 
ÔHƯ VỤ AM An HƠP Ghế HP Âm AỤP CÀ Ơn CÔm CA CƠ HC THẾ LẠC 


° . Ả=——-= PC HƯU GÌ GHƯNG HN 


Q35 22. u20 G CC. nề TY cm an can cm cơn cơn San SƠ C sã 

r | L 

IÍ “Nếu bạn muốn người khác được 

!¡. hạnh phúc, hãy luyện tập lòng 
Ì rác ẩn. Nếu bạn muốn được 





| 

1Í 4 

hạnh phúc, hãy luyện tập lòng 

¡1 trắc ẩn” ì 

rÍ ____ ĐạtLaiLạtMa Ị 

pT sộ h 
“ . es=as>s=——.. : 


32 


S2» suy /9/2:, 


CátH để sống 


một cuộc đời viện mãn 










“SẼ “Với bất cứ công việc nào, hãy làm thật chậm 
tÄ#'*`. rãi bằng sự thoải mái, trong sự lưu tâm, thế 
nên đừng làm bất cứ việc gì cốt để cho xong. 
5Š. Hãy giải quyết từng việc một cách thoái mái, 
ị bằng tất cả sự chú tâm của bạn.” 

-__ Thiển sư Thích Nhất Hạnh 


Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường vội vã hoàn 
thành những nhiệm vụ, cố gắng làm cho xong việc, cố găng 
làm được khối lượng công việc nhiều nhất có thể, tăng tốc 
cùng chiếc xe đến đích tiếp theo, vội vã làm những việc 
cần làm ở đó, rồi rời đi để lại có thể tăng tốc đến điểm 
đến tiếp theo nữa. 

Thật không may, thường phải đến trạm dừng cuối cùng 
chúng ta mới nhận ra rằng tất cả những việc này mới điên 
rô làm saol 


Đời đơn giỏn khi tơ đơn giỏn 2 .#Ý 


Vào cuối ngày, chúng ta thường mệt mỏi, kiệt sức bởi 
những công việc cực nhọc đều đẻu, bởi những sự hỗn loạn 
và bận rộn của một ngày làm cho ta điên đảo. Chúng ta 
không có thời gian làm những gì quan trọng đối với ta, 
không có thời gian cho những việc ta thật sự muốn làm, 
không có thời gian dành cho những người thân yêu, hoặc 
làm những việc mà chúng ta đam mê thật sự. 


Nói sao nhỉ, đáng lý cuộc đời ta không phải diễn ra theo 
cách đó. Chúng ta có thể sống một một cuộc đời đơn giản 
hơn, một cuộc đời mà ta có thể tận hưởng từng hoạt động, 
cuộc đời mà ta hiện diện trong mọi việc (hoặc mọi thứ) ta 
làm, cuộc đời mà ta thỏa mãn, thong dong hơn là chỉ vội 
vàng cố hoàn thành cho xong mọi việc. 


Nếu những điều vừa mô tả lôi cuốn bạn, hãy xem tiếp một 
vài đề xuất gợi ý để được sống một cuộc đời đơn giản, thấm 
đượm cảm giác bình yên, hài lòng trong từng phút giây. 


I. Điều gì là quan trọng. Trước hết, lùi lại một bước và 
nghĩ về những gì quan trọng đối với bạn. Điều gì bạn 
thật sự muốn làm, ai là người mà bạn muốn dành thời 
gian bên họ, bạn muốn đạt được thành tựu gì trong 
công việc? Hãy tạo ra một danh sách ngắn 4-5 điều 
quan trọng cho cuộc đời bạn, 4-5 người bạn muốn 
dành thời gian cho họ, 4-5 thứ bạn muốn đạt được 
trong công việc. 

2. Kiểm tra các cam kết của bạn. Phản lớn rắc rối đến từ 
việc chúng ta quá bận rộn. Chúng ta không thể làm mọi 
thứ chúng ta đã cam kết phải làm, và dĩ nhiên không 
thể tận hưởng cuộc sống nếu chúng ta đang trong tình 
trạng cố gắng để làm mọi thứ. Hãy chấp nhận rằng bạn 


72 


không thể làm mọi việc, ý thức rằng bạn muốn làm 
những việc quan trọng đối với bạn, và cố gắng loại bỏ 
các cam kết không quan trọng. 

Làm ít đi mỗi ngày. Đừng lấp đầy mỗi ngày quý báu của 
đời bạn với những việc cần phải làm. Bạn sẽ kết thúc 
bằng cách vội vàng làm tất cả mọi việc. Nếu bạn thường 
thử (và đã thất bại) với chuyện làm khoảng 7-10 việc, 
thay vì vậy hãy làm ba việc quan trọng (thêm ba mục 
nhỏ hơn để làm nếu bạn hoàn thành xong ba việc chính 
kia). Điều này cho bạn thời gian để làm những gì bạn 
cần làm, mà không phải vội vàng. 

Đặt một “khoảng trống” giữa hai nhiệm vụ hoặc hai cuộc 
hẹn. Một sai lầm khác của con người là cố gắng sắp xếp 
hết việc này đến việc khác khin khít nhau. Không có 
dự phòng nào trong trường hợp mọi việc diễn ra lâu 
hơn chúng ta dự định (trong khi hầu hết trường hợp 
lại luôn như vậy). Điều này làm cho ta rơi vào trạng 
thái gấp gáp và căng thẳng suốt cả ngày. Thay vì thế, 
nên chừa ra một khoảng trống giữa các cuộc hẹn hoặc 
các nhiệm vụ của bạn, cho phép bạn tập trung nhiều 
hơn vào từng nhiệm vụ, và có thời gian chuyển đổi 
giữa các nhiệm vụ. 

Loại bỏ nhiều nhất có thể những thứ trong danh sách 
“việc phải làm”. Bạn không thể làm hết mọi việc trong 
danh sách các việc phải làm. Thậm chí, nếu bạn có thể, 
nhiều việc khác nữa sẽ lũ lượt thi nhau dồn tới. Bằng 
cách loại bỏ “thẳng tay” nhất có thể, hãy đơn giản hóa 
danh sách việc cần làm xuống thành những việc thiết 
yếu nhất cần làm. Như vậy bạn sẽ bớt vội vàng hơn và 
tập trung vào những gì quan trọng được nhiều hơn. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Š2 247 


6. 


Bây giờ, hãy chậm lại và tận hưởng từng công việc. Đây 
là lời khuyên quan trọng nhất. Hãy đọc nó hai lần. 
Bất cứ điều gì bạn đang làm, cho dù đó là việc ở công 
ty hay tắm rửa, đánh răng, nấu bữa tối hoặc lái xe đi 
làm, hãy chậm lại. Cố gắng tận hưởng bất cứ việc gì 
bạn đang làm. Thử tập trung, thay vì nghĩ về những 
việc khác. Tập trung trong một lúc. Điều này không dễ 
chút nào, vì bạn thường xuyên quên mất. Nhưng hãy 
tìm một cách để nhắc nhở bản thân. Trừ khi việc bạn 
đang làm gây ra đau đớn, còn lại, không có bất cứ điều 
gì không thể tận hưởng được nếu bạn dành cho nó sự 
quan tâm thích hợp. 

Làm từng việc một. Hãy xem đây như một câu thần chú: 
mỗi lúc chỉ làm một việc, và làm thật tốt. 


8. Ăn chậm. Đây chỉ là một ứng dụng cụ thể của lời khuyên 


9. 


19. 


11. 


Z 


số 6, nhưng ăn là việc chúng ta làm mỗi ngày, vì vậy nó 
xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt bằng cách 
tách ra thành một điều nhắc nhở nữa. 

Lái xe chậm lại. Một ứng dụng khác của cùng nguyên 
tắc số Ó, lái xe là việc chúng ta thường làm một cách 
không suy nghĩ và vội vàng. Thay vào đó, hãy chậm lại 
và thưởng thức hành trình. 

Loại bỏ căng thẳng. Hãy tìm ra những căng thẳng trong 
cuộc sống của bạn, và tìm cách để loại bỏ chúng. 

Làm cách nào và tại sao phải chậm lại. Đây là luận điểm 
quan trọng, mà bạn sẽ hiểu qua những câu chuyện trong 


khung dưới đây. 


Chậm lại... để tận hưởng cuộc sống! i 
Ở hãng xe Volvo, Thụy Điển, bất cứ dự án nào công ty cũng  : 


dành hai năm để hoàn thành, ngay cả khi ý tưởng rất đơn —” ›: 
giản và thông mình. Đó là một nguyên tắc. | 


~.———————=“~ 


Rõ ràng thế giới doanh nghiệp toàn cầu có nhịp độ rất nhanh, 
tập trung vào kết quả tức thì, hoàn toàn tương phản với 
chuyển động chậm rãi của người Thụy Điển. Khác thiên hạ, 
người Thụy Điển tranh luận, tranh luận, tranh luận, giữ một số 
lượng các cuộc họp hành và làm việc với các kế hoạch chậm 
lại. Cuối cùng, điều này luôn cho kết quả tốt hơn. 


“co T ẮĂ Bà Ế HƯU HO NO HH HH SH mm On ~- ~ 


Liên quan đến cách sống của người Thụy Điển, Leo Babauta, tác 
giả trang blog nổi tiếng về thiên định, kể câu chuyện như sau: 


-.———=———=——————————————=~=~ 


——~— 
LH“ —=Ẩ...... “... 


“Lần đầu tiên tôi tới Thụy Điển, một trong những đồng nghiệp 
đến đón tôi ở khách sạn mỗi buổi sáng. Lúc đó là tháng 9, trời 
hơi lạnh, có tuyết. Chúng tôi đến công ty sớm và anh ấy đậu xe 
cách xa lối vào (2.000 nhân viên công ty lái xe của họ để đi làm). 
Ngày đầu tiên, tôi không nói gì, ngày thứ hai và thứ ba cũng 
vậy. Nhưng một buổi sáng tôi hỏi: “Anh có phải đỗ xe một chỗ 
cỗ định không? Tôi để ý thấy chúng ta đậu xe cách xa lối vào 
ngay cả khi không có chiếc xe nào khác ởtrong bãi đỗ!” Anh ta 
trả lời, “Một khi chúng ta đến đây sớm, chúng ta sẽ có thời gian 
để đi bộ. Ngược lại, bất cứ ai đi muộn sẽ trễ giờ nên cần một 
chỗ đỗ xe gần cửa để kịp nhanh hơn. Anh không nghĩ thếsao?” 


-~ — mm —~ 


-_ ———mm—~~==m===~>==m=e=e“e=sm=m=Em=Em=E—E ửỦ “ HH HP 0 Ơn On mm m mm Ơn mm 


—mH—mrm——===—=—=—=—=—— >> “mate=hxe=~ mẽ m= = =À mm —c—=—=—=—=—————x~.e tr tem mm 


Hãy hình dung khuôn mặt tôi lúc đó.” 


:.. Ở châu Âu có một phong trào tên là Thức ăn chậm, theo đó 
mọi người phải ăn uống từ từ, đủ thời gian để nếm thức ăn, 
dành thời gian với gia đình, bạn bè, mà không phải vội vàng. 
Thức ăn chậm chống lại đối thủ của nó - ý niệm “Thức ăn 
nhanh; và đại diện cho một phong cách sống khác. 

:.. Ýtưởng này là trung tâm của phong trào đơn giản hóa, cũng 


đề Lố/ tác lu TS GHÔ ng cS. Là m8 0G.025/25/2-.0nn/-=B8.06/16. 3409 Veive SẠ1elvc: 21 e6/22isienisi se c2 %6 ./4m Set 72/4A sp .466. 0e, eá: 74 
- mm” -=..— m.mm—.~ 
~.——=—mmm=mmm 


.c. =m=m mm...” 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 #7 


F_ mm S- 


"“Y `. ..ằù. 
—“T——— >~ ~.x œ mm m= mm mm mm mỉ mỉm mm ma mm mỉ =  — mỉ =— mm CO Ắ” SƠ" HH 9n vn Ắ 


~— —=E—=~—=———>——> mm =mm===~ 


———=m=m=mE—=m—=—=.-E=r=E—=~ 


là kim chỉ nam cho những người đang cố gắng để sống một 
cuộc sống thanh đạm. Đó không chỉ là vấn đề giảm đi sự bừa 
bộn hoặc tiết kiệm tiên bạc... mà là vấn đề chậm lại để tận 
hưởng cuộc sống được nhiều hơn, thưởng thức các thú vui 
đơn giản của cuộc sống, từ chối chạy theo văn hóa vật chất 
mà tất cả chúng ta đang bị cuốn vào và thay vào ñó hãy yêu 
thương con người. Ý tưởng này đề cập đến việc thay đổi các 
giá trị sống và ưu tiên của chúng ta. 

Về cơ bản, phong trào “vội vàng” và “điên cuồng” được tạo ra 
bởi toàn câu hóa, bởi mong muốn “có số lượng” (trạng thái 
cuộc sống) đối lập với “có chất lượng/ “chất lượng cuộc sống” 
hay “trở nên chất lượng Người Pháp, mặc dù làm việc 35 giờ/ 
tuần, năng suất làm việc của họ vẫn cao hơn người Mỹ hoặc 
người Anh. Người Đức đặt ra thời gian làm việc 28,8 giờ/tuần 
và năng suất làm việc của họ tăng lên 20%. Thái độ chậm rãi 
này đã gây chú ý cho người Mỹ, tâm điểm của sống nhanh và 
“làm ngøy lập tức ˆ 

Thái độ không vội vàng không biểu thị cho việc làm ít hơn hoặc 
có năng suất thấp hơn. Nó đồng nghĩa với làm việc và làm 
mọi thứ với chất lượng, năng suất, sự hoàn hảo cao hơn, với 
sự tập trung đến từng chỉ tiết và ít căng thẳng. Nó cũng đồng 
nghĩa với việc tái lập các giá trị gia đình, bạn bè, có sự tự do và 
thời gian giải trí. Lấy “ngay lúc này? hiện tại và cụ thể chống 
lại “toàn câu? không xác định và vô danh. Nó còn mang đến 
các giá trị cơ bản của con người, sự đơn giản của cuộc sống. 
Nó tượng trưng cho một môi trường làm việc ít ép buộc, hạnh 
phúc, nhẹ nhàng và năng suất cao hơn, ở đó con người thích 
thú làm những việc họ biết cách tốt nhất để làm. Đã đến lúc 
dừng lại và nghĩ cách làm thế nào để các công ty cần phát 
triển chất lượng thật sự, không vội vàng mà vẫn tăng năng 
suất, chất lượng của sản phẩm và dịch vụ, mà không mất đi 
bản chất của tinh thần. 


cm BS SH m SH mm in Gian Cen ng. cố Pin 
——=—— 
“Y.....x 


-.—~ 


-_.. ._. —m———=——=—=—=———=Tm=m—=m—=—=—=>~E= 


ha —-.--. —........À À.._... ằ  —_  —  —--—  ằ  .  ..-..  —=-..-._-... . .. . . ằẰas Tố... 
~——~———~ 


-=.-œ_-e=m=m==ma=Emm=k ee=e=ce=e=eC=Ẳœ=m=em=®“=eme=e= me œ- 
.~- 


~ẮĂ—^4 


Nhiều người trong chúng ta sống cuộc sống đuổi theo thời 
gian, nhưng chúng ta chỉ với tới thời gian khi chúng ta chết vì 
một cơn đau tim hoặc trong một tai nạn xe hơi. Những người 
khác quá lo lắng về cuộc sống trong tương lai đến nỗi họ quên 
mất sống cho hiện tại - trong khi hiện tại là thời gian duy nhất 
thật sự tồn tại. Tất cả chúng ta có thời gian bằng nhau trên 
toàn thế giới. Không ai có nhiêu hoặc ít hơn. Sự khác biệt nằm 
ở cách mỗi người trong chúng ta sử dụng thời gian của mình. 
Chúng ta phải sống từng phút giây. Như.John Lennon đã từng 
nói, “Cuộc sống là những gì xảy ra với bạn trong khi bạn đang 
bận rộn lên những kế hoạch khác” 


Có một trang web rất hay được gọi là Chậm lại ngay lúc này 

(Slow Down Now), đưa ra một vài lời khuyên cho việc sống 

chậm lại, bao gỗm: 

- __ Lấy một tách trà, gác chân lên và nhìn chăm chăm ra ngoài 
cửa sổ. Cảnh báo: đừng thử điều này khi đang lái xe. 

- __ Dành một ít thời gian thư giãn trong bồn tắm. 





- _ Viết những từ này ra và đặt nó ở nơi bạn có thể nhìn thấy, 
“Làm nhiều việc cùng một lúc là không tốt” 
- _ Cố gắng mỗi lúc chỉ làm một việc. 


`... ..ẳ.=ïỉam==s=snxu 


“sa. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Õ 2ý 


12. Tạo ra thời gian ở một mình. Bên cạnh việc sống chậm 
lại, tận hưởng những việc chúng ta làm, làm ít việc đi, 
có thời gian dành cho chính mình cũng rất quan trọng. 

13. Không làm gì cả. Thỉnh thoảng, quên đi những việc phải 
làm cũng tốt, và không làm gì cả. 

14. Tạo ra những niềm vui đơn giản suốt một ngày của bạn. 
Nhận biết những thú vui đơn giản của bạn là gì, và thực 
hiện một vài điều mỗi ngày, có thể đi một chặng đường 
dài để làm cho cuộc sống của bạn thú vị hơn. Hãy xem 
danh sách 75 niềm vui đơn giản được kể ra bên dưới. 

15. Tập chú tâm vào hiện tại. Bạn có thể luyện tập chú tâm 
vào hiện tại bất cứ lúc nào suốt cả ngày. 

16. Tìm nguồn cảm hứng. Học từ người giỏi nhất. 


—— - __—.._._._.`.......... 6 66 6 6 6 6 6 k6 6 6... ...(..a...a...(.-. ca .cÏsals.a-.-a-u.a.x...—— Ặ.. -.- -- ———.- 


75 niềm vui đơn giản để làm bừng sáng ngày | 
của bạn 
Chúng không phải là những việc to tát, nhưng mỗi niềm vui | 
đơn giản có thể mang đến cho bạn một ngày tuyệt vời nếu | 
bạn sử dụng chúng đúng cách. : 
Thử nhé! Vào buổi sáng, pha một tách cà phê, nhâm nhỉ từng 
ngụm thật thong dong để thưởng thức hếthươngthơmnông  ' 
nàn, vị đẳng dịu, cả cảm giác ấm nóng lan trên đầu lưỡi. Đọc : 
một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, để tâm hồn mình được rong : 
ruổi dạo chơi trong thế giới hư cấu. Ngắm mặt trời lên,rồingỡ  ' 
ngàng trước thế giới đây màu sắc lung linh của buổi ban mai. | 
Trong nhà tắm, nhắm mắt, để cho nước lạnh xối lên người. | 
Bạn hiểu rồi đấy - chúng là những điều rất nhỏ và không thật ` 
sự tốn kém (hoặc nếu tốn kém thì cũng không nhiều), nhưng i 
chúng mang lại sự thỏa mãn vô cùng lớn. Trên đây vừa miêu 


Ä ca mm” mỉ mỲP He Sỉ“ “ nSm7==m=mmm=mm=m=ammem 


tả một vài trong số những việc bạn có thể làm để bắt đầu một 
ngày của mình, song không dừng ở đó, những điều bạn có thể 
thực hiện là vô tận, và bạn có thể thực hiện chúng suốt cả ngày. 


Dưới đây là danh sách các niêm vui đơn giản, cung cấp cho 
bạn một số ý tưởng, và tạo cảm hứng cho ý tưởng riêng của 
bạn. Tất nhiên, bạn có thể có đến hơn một ngàn ý tưởng, và 
cũng xin ghi chú thêm rằng niềm vui của người này không 
phải lúc nào cũng là niêm vui của người khác. 


1. Ăn quả mọng như quả mâm xôi, việt quất... (ừm, ngon 
tuyệt!). 

Đi chân trần trên cỏ. 

Nghe những bản nhạc hay trên xe ô tô. 

Tắm lâu và thư giãn. 

Uống cà phê. 

Đọc một cuốn tiểu thuyết hay. 

Ăn bắp rang và xem một bộ phim cũ trên đĩa DVD. 
Ngửi mùi cỏ tươi vừa mới cắt. 

Ngắm mặt trời lên. 

Đi dạo trên bãi biển. 

._ Chạy nhẹ nhàng vào buổi sáng. 

12. Yoga, tập duỗi cơ hoặc thiền. 

13.. Ôm người bạn đời của mình ở trên giường. 

. 14. Ngắm hoàng hôn. 

15.. Ôm những đứa con thật chặt. 

._. 16... Thưởng thức một chút rượu vang ngon. 

: 17. Ăn chocolate đen. 

18, Nhảy nhót điên cuồng thoải mái. 

,ò 19, Cười đùa hết cỡ. 

......20.. Trò chuyện lâu với một người bạn tốt. 

| 21. Uống một cốc bia. 


-Ý—=m==x=xe==Kxexe=ex=xer~xe=xerem em mớm HO MC BOM VN SƯ PO CN N TP MU VU cm Ợm cm QO Án cm SƠ" Cm 1 cm em = Ắ 
— mm 


_.—.—————————=—=mm=m=m—=,“=m=mm=mEmm=Em m= —= Km Ửm Ấm Ơn SỬ G SH 


© 6® Mx Đ® hbh *È 99» 


— 
S 


— 
—— 


22.. Hôn nhdqu trong mưa. 


_  ~— Ă_ Am Đ= Ăn em m2 =— = = = = —m = mm 
-_———=—m=m=—=m=m==>—=>=.e=e=_e=eemnn = = = mm“ — _——~ 
-~ = _= —= “mm T—=E—=T==E= 
._—————” 


- mm  k ——= m—mmmm=mm=mmmm=m=m=m=T=~ễmkxú 


........e-Sm 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 Z⁄ 


: .23.. Cho phép mình lười biếng vào chủ nhật. 
:..24.. Thức dậy trong một ngôi nhà sạch sẽ. : 
25.. Một căn phòng gọn gàng. 
26. Tách vỏ một quả chuối. 
27. Chơi đánh nhau bằng gối. ` 
28. Ấn khoai tây chiên và uống một ly sữa lắc chocolate. : 
29.. Hát toáng lên trong phòng tắm. 
30. Nhảy múa trong mưa và giậm chân vào vũng nước. 
31. Ngắm con chơi đùa. 
32.. Nhâm nhỉ bánh quy chocolate. 
33. Giúp đỡ di đó, 
34.. Làm cho ai đó mỉm cười. | 
35. Tự làm bánh nướng. 
36. Đị bộ đường dài. 
37.. Nằm ngửa mặt lên trời ngắm các vì sao. : 
38. Xây một lâu đài cát. 
39. Thả nổi mình trên mặt nước. 
40. Ngủ trưa. 
._ Phục vụ bạn đời một bữa sáng bất ngờ trên giường. 
:...42.. Ngắm những đứa con tung tăng nô giỡn vào buổi sáng 
Giáng sinh. i 
43. Nằm ngửa mặt lên trời ngắm những đám máy. 
44. Lặng yên trước biển. 
45. Mát-xa. 
46.. Nhâm nhỉ chút bơ đậu phông. 
47. Ăn bánh kẹp. 
48.. Uống một ly trà xanh có đá. 
49. Chạm nhẹ chân vào chân ai đó như cách bày tỏ tình cảm. ' 
50. Thử làm một hành động “điên rõ” ở nơi công cộng. ¡ 
51.. Nhìn tài khoản tiết kiệm lớn dân lên. 


+ 
nh 


=“- 
mm ————-—_—___—.___ bẻ ẽẽ ốẽ ẻ ốẻ .ẻ .ẻ ẻ .ẻ se 


GÀ lT d8 0/6 6 m2 Bia số mm TH mÓ/ S8 n1 146,36: Sinh (Re 6 miên ip AB ám, ARì n6 tmìang, (em, em, Bi,li non, Tuệ má 
~ ~ = ==m=—=.<= 
~_ -_ —=— 


TT  -——« 


+ = _~ 
Ha. an ốc ốc hố ốc cố cố gốc nan ng no nh nh ni nh an 7n man nö na Nnx c6 0M 8W ệNhg: 


: 52. Nhìn tài khoản nợ thu nhỏ lại. 
: 53. Tắm nước nóng. i 
: 54. Thổi bong bóng. 
i 55.. Đón một cơn gió nhẹ. : 
| 56. Cảm giác sau khi làm việc hiệu quả. i 
..... 57. Kiểm tra việc gì đã xong trong danh sách công việc phải 
: làm. 
: 5s8.. Ôm nhau đưới chỗ trú ẩn trong một ngày mưa bão. : 
..... s9. Xem một bộ phim do anh em nhà Coen đạo diễn. | 
| 60. Xem con đá bóng. 
: 61.. Chơi một hiệp bóng rể. : 
:..62,. Ngửi mùi giấy thơm từ cuốn sổ tay mới. : 
: 63. Viết trên một trang giấy chất liệu tốt bằng một cây bút ; 
| “xịn. | 
'. Ø4. Một cái bàn sạch sẽ. | 
: 65.. Ăn bắp rang mới rang. 
i 66. Ngắm mưa rơi. ` 
....67.. Đánh ẩu trên xích đu. : 
ị 68. Tự làm bánh bơ dâu giòn. i 
: 69.. Ngắm những con vật tự do nô giỡn trong tự nhiên. : 
| 70. “Dọn” sạch sẽ hết hộp thư đến trong email. : 
: 71. Chơi đánh câu lông. | 
: 72. Trải qua một đêm chậm rãi và đây xúc cảm với bạn đời. — ' 
: 73.. Thức suốt đêm trò chuyện. i 
:Z4.. Làm một chuyến picnic. | 
:_7.. Bơi bạn đêm. : 


- m.=——mm=—am=T—=TE—=T.=m=.xmr~Ssmrm=ae=e—=—m mm mĩớm mỉ An Ơn Ý mm ứnm đ 


TỶ ...aa 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Š2 ⁄ 


một nghệ thuật bị đánh mất 


Ỉ : L9 SA. ki bi te cy "SA 3G oán cv ch 
: : |, -- › uuyyyờyớu “ xế 


“Tôi chưa bao giờ tìm được ] 
người đồng hành dễ kết bạn như Ÿ 
nỗi cô đơn. Chúng ta thường 
cô đơn khi ở giữa mọi người hơn 
là khi ở trong phòng mình.” 


_—_ Henry DavidThoreau 








tVk ki. 





Bạn không cần trở thành một thầy tu mới tìm thấy sự 
cô đơn, bạn cũng không cần trở thành một ẩn sĩ mới tận 
hưởng được nó. 


Henry David Thoreau, tên khai sinh là David Henry Thoreau (1817-1862), là nhà 
văn, nhà thơ, nhà tự nhiên học, sử học, triết học, nhà địa hình học người Mỹ. Ông 
là một trong những người đi tiên phong theo thuyết Tiên nghiệm và là một nhà 
hoạt động tích cực tham gia phong trào kháng thuế, bãi nô; ngoài ra ông còn để 
lại dấu ấn khi chỉ trích mạnh mẽ sự phát triển của công nghệ. Ông được nhiều 
người biết đến qua tác phẩm nổi tiếng Walđen, trong đó ông đề cập đến việc 
bản thân đã từng sống một cuộc sống đơn giản và gần gũi với thiên nhiên (Nxb). 


Z⁄ 


Cô đơn là một nghệ thuật đã bị đánh mất trong giai đoạn 
“siêu kết nối” như hiện nay. Và dù không phải là than vấn 
về vẻ đẹp của cộng đồng “kết nối toàn cầu” này, chúng ta 
thường xuyên có nhu câu được ở một mình. 


Ngôi trước biển, tính lặng ngắm cảnh; đi bộ, lặng lẽ với 
những suy nghĩ của mình; ngắt mọi liên hệ với bên ngoài 
và chỉ viết; tìm lấy sự tĩnh lặng với một cuốn tiểu thuyết 
hay; tắm một mình... 


Không có gì sai khi bạn thích có những lúc làm như thế. 
Thích được ở cạnh những người mình yêu thương, đi dạo 
với bạn bè hoặc ngắm mặt trời lặn bên bạn đời, đọc một 
cuốn sách cùng con cái. Đấy đều là những điều đơn giản 
tuyệt đối trong cuộc sống này. 


Nhưng một mình/cô đơn, ngày nay càng quan trọng hơn 
bao giờ hết, cũng là điều tuyệt đối cần thiết. 


Lợi ích của “cô đơn” 

Tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất được tạo ra trong cô đơn, 

vì lý do thú vị này: chỉ khi một mình, chúng ta mới có thể 
` › ~ ^ˆ S ^ -À ^ $ › 

chạm vào bản ngã và tìm thấy điều sâu thắm nhất của sự 

thật, vẻ đẹp, tâm hôn. Một số nhà triết học nổi tiếng nhất 

thường đi bộ hàng ngày, và trong một buổi đi bộ họ tìm 

ra những triết lý sâu xa nhất. 

Bài viết hay nhất, và thực tế là bất cứ điều gì tốt nhất mà 

con người làm được, thường được tạo ra trong cô đơn. 


Đây là vài lợi ích bạn sẽ tìm thấy từ sự cô đơn: 


Có thời gian để suy nghĩ. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Õ Z4“ 


¿ Ở một mình, chúng ta có thể hiểu rõ bản thân hơn. 

# Đối mặt trực diện với phản “xấu” trong con người 
chúng ta, và khắc phục nó. 

+ Có không gian để sáng tạo. 

+ Có không gian để né tránh mọi xáo trộn và tìm thấy 
sự bình yên. 

Có thời gian để suy nghĩ về những gì chúng ta đã làm, 
và rút ra bài học từ đó. 

# Tách khỏi ảnh hưởng của người khác giúp ta tìm thấy 
tiếng nói của chính mình. 

# Yên tĩnh giúp ta thưởng thức được những điều tưởng 
chừng nhỏ nhặt mà chúng ta đã đánh mất trong những 
lúc ôn ào. 


Còn rất nhiều lợi ích khác nữa, nhưng chừng đó đã đủ để 
bạn bắt đâu. Lợi ích thật sự của một mình không thể diễn 
tả qua lời nói, mà phải được tìm thấy trong hành động. 


Cách tìm thấy “cô đơn” 
Bạn hãy khởi đầu bằng việc ngắt kết nối. 


Tập hợp mọi phương tiện dùng để kết nối với người khác 
lại, và ngắt hết đi. Ngắt kết nối từ email, Facebook, Twitter, 
MySpace, các diễn đàn và mạng xã hội, tin nhắn Yahoo 
và Skype, website và blog. Tắt các thiết bị di động và điện 
thoại di động của bạn. 


Tắt máy tính... trừ khi bạn định sử dụng máy tính cho 
công việc sáng tạo. Trong trường hợp đó, hãy ngắt kết nối 


⁄⁄ 


Internet, đóng các trình duyệt, tắt các chương trình được 
sử dụng để gắn kết với người khác. 


Bước tiếp theo phụ thuộc vào việc bạn sử dụng chiến lược 
nào trong hai chiến lược dưới đây: 


1. Ấn mình đi. Điều này có thể thực hiện được trong văn 
phòng của bạn, bằng cách đóng cửa và/hoặc sử dụng tai 
nghe, nghe các bài hát êm dịu. Nếu có thể, hãy để đồng 
nghiệp biết bạn không muốn bị quấy rây suốt một thời gian 
cố định nào đó trong ngày. Hoặc có thể thực hiện ở nhà, 
bằng cách tìm một không gian yên tính, đóng cửa lại nếu 
được, hay sử dụng tai nghe. Quan trọng là tìm một cách 
để đóng “cánh cửa” nối với thế giới bên ngoài, bao gồm 
những đồng nghiệp của bạn và những người bạn sống cùng. 
2. Ra ngoài. Đây là một cách hay để được một mình. Bước 
ra khỏi cửa và tận hưởng thế giới bên ngoài. Đi bộ, tìm một 
công viên hoặc một bãi biển, một ngọn núi, một quán cà 
phê yên tính, tìm một bóng mát để nghỉ ngơi. Ngắm con 
người, hoặc ngắm thiên nhiên. 


Vài mẹo hay khác: 


« Thỉnh thoảng thử tắm trong yên tính, thư giãn. 

+ Cuộn người lại thưởng thức một cuốn tiểu thuyết hay. 

+ Nếu bạn đã kết hôn và có con, hãy xin bạn đời cho bạn 
một ít thời gian được ở một mình, nhớ sau đó quay lại 
với sự thân thiện. Thực hiện điều đó như một “trao 
đổi” thường xuyên. 

# Di bộ mỗi ngày. 

% Bắt đầu làm việc sớm, và làm việc trong yên lặng, 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Qð Z7 


# Dùng một tách trà ngon. 

% Thử một khoảng thời gian đều đặn mỗi ngày ngắt kết 
nối với bên ngoài. 

w Không có thời gian một mình? Thế thì hãy thử cố gắng 
ngồi yên, tập trung vào hơi thở của bạn khi hít vào — thở 
ra. Khi tâm trí bạn lang thang với những suy nghĩ về quá 
khứ và tương lai, kiên nhẫn nhắc mình lưu ý về những 
điều đó, sau đấy nhẹ nhàng quay trở lại theo dõi hơi thở. 





ƒ côđơn, đólànỗiđau NÀ 










thời son trẻ nhưng lại 
là sự ngọt ngào khi đã 
trưởng thành.” 


Albert Einstein (1879-1955) là nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Đức - Do Thái. 
Ông được xem là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng nhất của mọi thời 
đại, cha đẻ của vật lý hiện đại, nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ XX và là một trí 
thức lỗi lạc nhất trong lịch sử. Ông nhận giải Nobel về vật lý năm 1921 “vì những 
đóng góp cho vật lý lý thuyết, và đặc biệt cho sự khám phá của ông về định luật 
quang điện“ Ông được tạp chí Times phong là “Người đàn ông của thế kỷ”. (Nxb) 


2) 


15 cách để tạo ra thêm 
một giờ/một ngày 


(tÉ... (2 7, 


Rắc rối trong cuộc sống phức tạp của chúng ta ngày nay 
là rất nhiều người chưa bao giờ tìm được thời gian để một 
mình, tĩnh lặng mà không bị tấn công dồn dập bởi sự ồn 
ào và thông tin. Không có thời gian một minh, kết quả 
là, chúng ta bị căng thẳng, lo lắng, trầm cảm và dồn nén. 


Tìm thời gian mỗi ngày để được một mình, tốt cho sức 
khỏe tinh thần, bằng cách đánh cắp ít thời gian từ những 
‹c Z `. . 3 , ^ .? ? 

quỹ thời gian” khác trong cuộc sống của bạn. 


Khoảng thời gian này sẽ tiếp sức cho bạn trong một cuộc 
chạy đường dài. Bạn sẽ trở nên sảng khoái, đủ sức để suy 
nghĩ về cuộc đời, về những gì bạn đã làm trong 24 giờ 
qua, vào cuối tuần vừa rồi, trong cả năm qua. Bạn có thể 
từ từ cải thiện hoặc học hỏi để trở nên hài lòng với những 
gì bạn đã làm được. 


Đời đơn giỏn khi to đơn gián 2 Z⁄Z 


Tìm thời gian để một mình là cực kỳ quan trọng, và nó là 
thứ thường bị bỏ quên. Thời gian một mình không phải 
là lúc bạn đang xem tivi, lướt web, đọc hoặc xem tin tức. 
Không có gì sai khi bạn làm những chuyện đó, nhưng 
chúng không có lợi cho việc chiêm nghiệm, chúng không 
giúp bạn hiểu rõ về chính mình, không thể suy nghĩ về 
những gì bạn đang trải qua, không tập trung được cho 
những giấc mơ của bạn. 


Học cách để có thời gian yên tính một mình cũng rất khó. 
Tốt nhất nên thực hiện từng chút một. Nếu mới đầu bạn 
chỉ làm được trong 20 hoặc 30 phút cũng đã ổn rồi. Hãy 
học cách để chống lại cảm giác bị thôi thúc muốn bật tivi, 
bật máy tính lên. Chơi nhạc hoặc đọc cái gì đó. Việc này 
rất khó nhưng kết quả vô cùng đáng giá. 

Những gì sau đây chỉ là một vài ý tưởng để thu hỏi thêm 
một giờ/một ngày từ các quỹ thời gian khác, giúp bạn có 
thêm thời gian một mình. Đây là những cách tạm thời 
để bạn tìm thấy khoảng thời gian một mình quý báu 
trong 30 ngày. Và trong 30 ngày này, bạn có thể tìm thấy 
các cách khác để đơn giản cuộc đời mình, để có thể có 
khoảng thời gian cố định “một mình” này vĩnh viễn. Sử 
dụng 30 ngày, để nghĩ về những vấn đẻ trong cuộc sống 
của bạn, về những việc bạn có thể bỏ bớt để dành thời 
gian cho những việc quan trọng, như những mơ ước của 
bạn, những người yêu thương, niềm đam mê của bạn, và 
để được một mình. 


1. Tivi. Không ai nói rằng bạn phải từ bỏ tivi hoặc loại bỏ 
truyền hình cáp ra khỏi cuộc sống. Hãy nhớ đây là một 


42 


biện pháp tạm thời, vì thế thử giảm thời gian xem tivi 
của bạn xuống 60 phút mỗi ngày, chỉ trong 30 ngày. 
Biết đâu bạn có thể phát hiện ra rằng mình thích rút 
ngắn thời lượng xem tivi, nhưng mỗi người mỗi ý khác 
nhau — tùy bạn. 

Internet. Một lần nữa, cũng không ai nói răng bạn phải 
ngừng sử dụng Internet. Chỉ rút ngắn 60 phút sử dụng 
Internet mỗi ngày, trong 30 ngày. Hãy chắc chắn sử 
dụng thời gian này để một mình và chiêm nghiệm. Rút 
ngắn thời gian sử dụng Internet buộc bạn dùng thời 
gian lên mạng hiệu quả hơn. Bạn vẫn có thời gian để 
làm những việc bạn thích, nhưng bạn phải sử dụng nó 
một cách tập trung hơn trước. 


.. Dậy sớm. Một trong những lợi ích tốt nhất của việc dậy 


sớm là có được khoảng thời gian yên tính một mình. 
Bạn có thể sử dụng thời gian ấy để viết, tập thể dục và 
chiêm nghiệm. Thử dậy sớm hơn so với thường lệ một 
giờ, chỉ trong 30 ngày. Nếu nó không có tác dụng với 
bạn, thử thức muộn hơn một giờ sau đó cũng được. Dù 
bằng cách nào, việc này cũng sẽ mang đến tác dụng. 
Email. Nếu giải quyết email chiếm một phân lớn thời 
gian của bạn, thử một chế độ kiêng email. Chỉ cho phép 
bản thân gửi nhận email một lần một ngày, trong 30 
ngày. Hãy xem liệu bạn có thể ngừng kiểm tra email vào 
các thời điểm khác không. Hãy nhớ, việc này chỉ kéo 
dài trong 30 ngày. Sau đó, nếu bạn muốn trở lại làm 
việc với email suốt cả ngày dài, bạn vẫn có thể. 

Ngừng mua sắm. Nhắc lại lần nữa, đó chỉ là tạm thời. 
Nhưng nếu bạn muốn cố gắng để giảm nợ và tiết kiệm 
tiền, đây là giải pháp tạm thời tuyệt vời. Chỉ thử trong 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản ŠŠ 4Z 


vòng 30 ngày. Tạm dừng các mua sắm ngoại trừ mua 
các thực phẩm cần thiết. 

6. Rời khỏi nơi làm việc sớm. Nếu công việc của bạn cho 
phép điều đó, hãy xem liệu bạn có thể rời nơi làm việc 
sớm được không. Trường hợp bạn may mắn có một cơ 
quan quản lý người lao động một cách linh hoạt, điều 
duy nhất cản trở là bạn đã hoàn thành công việc của 
mình chưa — chứ không phải là bạn ở trong văn phòng 
bao lâu. Vì thế hãy thật sự tập trung hoàn thành các 
công việc cần thiết trong thời gian bạn có, và rời đi sớm 
trước một giờ. 

7z. Đi làm muộn. Một cách khác để thực hiện gợi ý trên. 
Nhắc lại lần nữa, chỉ thực hiện việc này nếu công việc 
của bạn cho phép thôi nhé. 

8. Thời gian ăn trưa dài hơn. Đôi khi rất dễ “cấu ra” thêm 
chút thì giờ từ thời gian ăn trưa bằng cách ăn sớm về 
sớm. Nếu bạn có thể dành 90 phút cho bữa trưa, hãy sử 
dụng 30 phút đầu tiên để ăn (mang theo bữa trưa nếu 
có thể) và 60 phút còn lại dành để một mình. 

9. Ngừng nạp thông tin. Bạn có phải là một kẻ nghiện tin 
tức? Chúng ta có thể sống mà không cần xem tin tức 
truyền hình, đọc báo hoặc thậm chí là xem tin tức trên 
các trang web cả năm. Hãy xem liệu bạn có thể ngừng 
đọc báo, xem tin tức trên tivi chỉ trong 30 ngày không. 
Sau thời gian đó, bạn có thể trở lại như bình thường. 

10. Đừng làm bất cứ việc gì sau giờ làm việc. Nếu bạn có 
cuộc hẹn xã giao sau giờ làm việc, hoặc cuộc họp kinh 
doanh, hoặc bất cứ điều gì, ngừng lập ra các kế hoạch 
đó trong 30 ngày và sử dụng thời gian ấy để một mình. 

11. Tạm ngừng các nghĩa vụ. Bạn có tham gia tình nguyện/ 


4.2 


phục vụ trong một tổ chức, có là thành viên của một 
hội nhóm nào không? Ngừng các cuộc họp và các hoạt 
động khác trong một tháng. Tổ chức sẽ không tan rã 
nếu không có bạn... Thậm chí nếu bạn là đội trưởng / 
trưởng nhóm của tổ chức này, bạn vẫn có thể tạm thời 
bàn giao quyền cho người đội phó. 

12. Giảm thiểu giặt ủi. Bạn giặt một đống đô vài lần mỗi 
tuần, hoặc thậm chí là mỗi ngày? Mỗi lần mất một hoặc 
hai giờ. Thay vì vậy, hãy đến tiệm giặt ủi công cộng và 
hoàn thành việc giặt ủi chỉ một lần duy nhất — việc đó 
sẽ mất khoảng hai giờ. Bạn có thể dễ dàng tiết kiệm 
được 1-3 giờ theo cách này. 

13. Giảm thiếu làm việc nhà/làm vườn. Có phải việc nhà 
chiếm mất phần lớn thời gian trong ngày của bạn? Hãy 
xem liệu bạn có thể giảm thiểu điều đó, chỉ trong một 
tháng không. Nới lỏng các tiêu chuẩn của bạn một chút; 
hoặc dọn dẹp nhanh một tuần một lần trong hai giờ, và 
không dọn dẹp trong thời gian còn lại của tuân. Đối với 
việc làm vườn, thuê người làm việc đó trong một tháng. 

14. Bớt đọc những thứ không cần thiết. Loại bỏ việc đọc các 
tạp chí, một số sách (trờ khi nó cần thiết) sẽ mang lại 
cho bạn thêm đôi chút thời gian. Điều này cũng bao 
gồm cắt giảm đọc báo và Ìnternet, nếu bạn vẫn chưa 
chịu thực hiện những lời khuyên ở phía trên. 

15. Giải trí tối thiểu. Tiệc tùng, rượu chè, chơi trò chơi điện 
tử... chiếm mất nhiều thời gian rảnh của bạn. Hãy xem 
liệu bạn có thể cắt bỏ bớt thời gian đó không. 


Nhớ sử dụng bất cứ thời gian nào bạn rảnh để ở một mình 
và chiêm nghiệm, không phải thêm thời gian xem tivi nhé! 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Q2 47 


.c—-.. 


Rơi vào ngày điên cuồng? 
Hãy giành lấy quyền kiểm soát! 


Không ít người trong chúng ta thường rơi vào những ngày bận 
rộn, mọi thứ hỗn loạn đến nỗi không có thời gian để xem xét 
các hoạt động, các mục tiêu và các thói quen. Đó là khi ngày 
của bạn đã được gọi bằng cái tên “ngày điên cuồng” và bạn 
cần phải dành thời gian đưa nó trở về trong tâm kiểm soát. 
Giành lại quyền kiểm soát rất quan trọng cho sức khỏe tinh 
thần, sự tỉnh táo và năng suất của bạn. Đơn giản là bạn không 
thể có được hiệu suất cao nhất nếu chạy loanh quanh, đối phó 
những vụ việc tức thời, cực kỳ căng thẳng trong thời gian đó. 
Hãy dành thời gian để giành lấy sự kiểm soát, điều đó sẽ tạo 
nên tất cả sự khác biệt. 

Đây là cách: 

1. Đầu tiên, tìm lấy một khoảng thời gian để giành lại quyên 
kiểm soát. Đúng vậy, sẽ phải mất một vài giờ. Bạn có thể tìm 


-——— 
“m—====am=—=m=ễre=~=ễre—=ammr.aemm=mmmm=emmmememm=mem 
~.———=~ 
-.——=——== 





——áả 


*' 7 _ _.——...~..=.m._.—=mm=e=mm~=.mm=ae=e—-” 
m—-<.._ LẺ 6 y6 (7.76... ..ềẽ..<.....Ắố..ốẽ.ẻ. ...x.x..resery.=xeuxu.ằïẽxx -~.~.m 


| ra khoảng thời gian như thế. Nếu bạn thật sự không thể tìm 
'. thấy thời gian trong ngày làm việc, hãy dậy sớm, hoặc làm : 
: nó ngay sau giờ làm việc. Bạn có thể tìm thấy thời gian nếu 
:__ thật sự cố gắng. Một tỉnh thân khỏe mạnh (cho bạn!) đòi hỏi : 
:.. bạn làm điều đó. ¡ 
| 2. Lên danh sách. Bạn có tất cả nhiệm vụ trong một danh sách | 
i những việc phải làm riêng lẻ, hay là vài danh sách việc cần làm | 
tiếp theo bị trì hoãn do hoàn cảnh?Nếu nhưvậy,bạn đangdẫn › 
:... đầu trò chơi. Nếu không, đây phải là bước đầu tiên của bạn. | 
i Thu thập tất cả những giấy tờ của bạn vào một hộp thư (bao i 
ị gồm cả giấy nhắc việc, tin nhắn điện thoại...) và xử lý chúng, : 
.... lên danh sách các nhiệm vụ bạn cần phải làm trên một danh : 
| sách. Tạo ra một danh sách công việc là cách đầu tiên để đặt ` 
:_. chúng dưới sự kiểm soát. : 
ị 3. Lên kế hoạch một ngày của bạn. Không chỉ hôm nay, mà | 
i mỗi ngày đều cân như thế. Bạn cần thiết lập một dạng “thời : 
.. khóa biểu” để đặt mọi việc dưới sự kiểm soát. Lên kế hoạch : 
:. các nhiệm vụ thường xuyên của bạn trong các khoảng thời _ : 
:.... gian nhất định: Trả lời email, các cuộc gọi, các cuộc họp, giải : 
quyết hộp thư, viết lách... Cố gắng có ít nhất 15-30 phút lúc : 
| bắt đầu mỗi ngày để thiết lập lịch làm việc này. Chút ítthời  › 
:. gian dành để lập thời khóa biểu / kế hoạch cho mỗi ngày là  ›: 
| cách đơn giản để giành lại quyên kiểm soát. : 
.__ 4 Ngững làm nhiều việc cùng lúc. Đây có lẽ là thứ làm ngày _ ' 
..... của bạn trở nên điên cuồng. Bạn không thể tỉnh táo nếu bạn : 
| đang có một triệu thứ phải làm cùng một thời điểm. Nếu bạn 
đang làm điều này, bạn cũng không đạt được năng suấtnhư_ ; 
ị mong muốn. Tập trung vào một việc tại một thời điểm. 
:.. 5Š, Kiểm soát thông tin đến. Những người khác không để cho | 


TT nh So san aaxaanralan xu na lnRAHEAXTSN-RElARABERNVWRIDnabnxzwbœkWNebkbwkœ- 
~————=—=" 
_——.—.-.—=m=rm—=m 


.r.-~= *e=““ 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 24“ 


ÔN 9 men nen CD mm Ạm em QH 0B cá Am êm mm dm dm cm Ắ" mm Ơm HH Ơm mm mm Em Œ P Án m Am Ịm TP cm n An Cm GD GD QU mm SH GV 0m Ợm mm em nem mm n2 mm n=m=..-=mmm=m% 


bạn làm điều này? Bạn cần phải quyết đoán và yêu cầu được 
kiểm soát thời gian của mình. Hãy cho người khác biết khi 
nào họ có thể gọi bạn, hoặc họ có thể nhận được câu trả lời 
từ email của bạn trong bao lâu. Tắt tin nhắn nhanh và các 
chương trình chat. Tắt các thông bảo emdil của bạn và chỉ 
kiểm tra nó một giờ một lân (hoặc theo định kỳ phù hợp mà 
bạn tự đê ra). Hãy chuyển các cuộc gọi sang chế độ thư thoại. 
Đơn giản bạn không thể trả lời ngay lập tức mọi cuộc gọi điện 
thoại, mọi email, mọi giấy tờ, mọi yêu cầu. Nếu bạn buộc phải 
thế, hãy đeo tai nghe vào. Làm rõ và nói trước với những người 
khác về thời gian nào bạn sẵn sàng và thời gian bạn không 
: muốn bị làm phiền. Mọi người không phải lúc nào cũng hài 
: lòng với điều đó, nhưng sau một thời gian, họ sẽ bắt đầu học 
... được cách tôn trọng thời gian của bạn. 


Ta... .._.——-.-...À.ĂẮ 
.-——~—.————m——.—~ 


_—m—=m—=wkx~e~=.~_ 


. — — 


JÏẾ HA 
"————-—-—__. . ....Ã.. 6Š s.x. 


“”.—.—m—  KằẪĐẰ Ơ% mm — mm ỘU SỬ CC Gn Ư mÍ ẨM nh: 


._——~- 


ị 6. Xem xét lại một ngày. Hãy dành một chút thời gian lúc cuối 
ngày để xem xét lại những gì bạn đã làm, kiểm tra danh sách 
các việc phải làm, cập nhật danh sách với các mục mới, đặt 
:... mọi thứ trở lại vị trí của nó, dọn sạch bàn làm việc và lên kế 
hoạch cho ngày mai. Rời khỏi đó với cảm giác hài lòng. 

7. lạo ra các thói quen. Những thói quen thường xuyên là cách 
:_. tốt nhất để cảm thấy bạn đang kiểm soát cuộc sống. Tạo được 
thói quen làm việc đầu tiên vào buổi sáng (bao gồm Bước 3) 
và thói quen làm việc cuối cùng vào cuối ngày (Bước 6). Biến 
nó thành một thói quen, và ngày của bạn sẽ trở nên ít căng 
thằng hơn. 


_.ễ—.——.m—.—m—~—~ 


... m—mm=—=—=m—=—=—=~=mxezx~.m 


`. ... ..“..Ố......... 


`... .ố.ố.........——- 


=ễ=ễ— ==mrmm=mm_=mxmamE—=m~=mmm—=am=mtmememt 
-”-— mm mm... 
- 
;.o. 


Những chất liệu cho 


257 đ"uật? <2. 


C 4 


TS vi xát: 
vv y4 6  ncà về cm ..+.... ke. .... .~... .... kh dư 2ŠÃ 
` 


hãy chấp nhận như thể 


.. 
.« mm... .ẮẲ.. .-x.k.»k® 
c.Ä.x+.® 


_ “Dù hiện tại ra 5đ0, 
bạn đã chọn nó.ˆ ___ EckhartTolle” 


.. . ng 
kvaxsseeee Tớ 
..v#. ckereemsteegintieirfrrtree 
.. .—...e....e- 
Kc;u-.?h„®*-Rexv 


Không nghĩ gì về những gì đã xảy ra cho dù kết quả tốt 
hay xấu. Hãy thôi đánh giá, và thôi mong chờ. 


Tất cả những gì bạn phải làm là nói: “Không phải là tốt hay 
là xấu, nó chỉ xảy ra, như vẫn xảy ra thế thôi.” Cần luyện 


” Eckhart Tolle sinh năm 1948 ở Đức. Sau khi tốt nghiệp Đại học Luân Đôn, ông trở 
thành một nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge. Năm 29 tuổi, một sự chuyển 
hóa tâm linh sâu sắc đã làm thay đổi hoàn toàn những gì ông từng nghĩ về chính 
mình và hướng đi của đời ông. Từ đó ông đã dành hết tâm sức để tìm hiểu, vận 
dụng và đào sâu thêm vào sự chuyển hóa này, đánh dấu một bước khởi đầu cho 
hành trình kiên trì đi vào nội tâm. Điều đặc biệt là Eckhart Tolle không nhấn mạnh 
đến một truyền thống hay tôn giáo nào. Trong những bài thuyết giảng trên khắp 
thế giới, ông chỉ muốn truyền đạt một thông điệp rất giản dị, nhưng sâu sắc và 
bất tử của các bậc giác ngộ từ xa xưa rằng: "Có một con đường thoát khổ và một 
phương pháp thực hành để tìm lại được niềm an lạc có sẵn trong mới người" (Nxb) 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 $7 


tập cách nghĩ này, và kỳ diệu thay, thay đổi cỏn con đó lại 
có thể khiến bạn bất ngờ. 


Tại sao ư? Bởi vì với thay đổi nhỏ này, bạn sẽ không còn 
thắc thỏm đứng lên ngồi xuống trước những việc tốt hoặc 
xấu xảy đến với bạn, hay lo âu tự hỏi liệu người khác (hoặc 
hành động của họ) là tốt hay xấu. Bạn sẽ học được cách 
chấp nhận mọi thứ như nó vẫn thế, và xoay chuyển trong 


khoảng suy nghĩ đó. 


Bạn sẽ không còn mong đợi những việc tốt / việc xấu xảy 
ra, mà chỉ chấp nhận khi nó đến, và bằng lòng với bất cứ 
điều gì đến. Điều này đồng nghĩa bạn sẽ không còn cảm 
thấy thất vọng hoặc khổ sở. 


Một bài tập nhỏ 

Hãy nghĩ về điều gì đó tốt đẹp đã xảy đến với bạn gần đây, 
cũng như cách nó tác động lên suy nghĩ của bạn. Giờ hãy 
nghĩ về điều gì đó tôi tệ đã xảy ra với bạn, và nó đã tác 
động đến suy nghĩ của bạn như thế nào. Tiếp theo, hãy 
nghĩ rằng không có điều gì tốt, cũng không có điều gì xấu. 
Chúng chỉ đơn giản xảy ra, tồn tại. Kết quả của những sự 
kiện đó làm thay đổi cảm nhận của bạn ra sao? Nó làm 
thay đổi niềm vui của bạn, tâm trạng của bạn như thế nào? 
Nó làm thay đổi phản ứng của bạn ra sao? Khi bạn ngừng 
đánh giá mọi việc là tốt hoặc xấu, bạn không còn bị đè 
nặng bởi cảm xúc của những đánh giá này, và có thể sống 
nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. 


Không có gì tốt hoặc xấu. 


Hamlet nói: “Không có gì tốt hoặc xấu, nhưng suy nghĩ 
làm cho nó thành ra như vậy”. 


4? 


Hamlet đúng. Không có ý thức của con người, mọi thứ 
c“ = : ˆ7 ? : 

chỉ xảy ra, và chúng không tốt cũng không xấu. Chỉ khi ta 

đưa chúng vào bộ lọc đánh giá của bản thân, chúng mới 


trở nên tốt đẹp hoặc tỏi tệ, đẹp đế hoặc xấu xí. 

Cỏ đại chỉ là cỏ dại khi chúng ta không thích nó. Trẻ em 
chỉ toàn nghịch ngợm nếu chúng ta không thích hành 
động của chúng. Cuộc sống chỉ tôi tệ nếu bạn đánh giá 
nó là tôi tệ. 

Nhưng còn những bi kịch thật sự khủng khiếp, như dịch 
hạch, sóng thân hoặc cuộc tàn sát hàng loạt người Do Thái 
thì sao? Có chắc những việc đó là tỏi tệ? Chắc chắn là thế, 
thông qua lăng kính đánh giá của chúng ta, chúng thật tôi 
tệ. XVHHE một lân nữa, hãy loại bỏ sự đánh giá, và vậy là... 
chúng chỉ đơn giản xây ra. Cái chết và sự tàn bạo có lẽ luôn 
làm chúng ta đau buôn, nhưng chúng xảy ra và luôn như 


thế, cho dù chúng ta thích hoặc phét chúng. 


“Khi con người nhìn thấy thứ gì đó 


đẹp đẽ, những thứ khác trở nên 
xấu xí. Khi con người nhìn thầy 
thứ gì đó tốt đẹp, những thứ khác 


trở nên xấu xd.” 
_—_ LaoTử 


Đời lẻ 2 
©ñn giỏn thi tạ đơn giản 2 Ý⁄ 


Tác giả Victor Frankl, sống sót qua cuộc tàn sát người Do 
Thái viết về một người phụ nữ giàu có vượt qua cuộc tàn 
sát, và cô biết ơn về những trải nghiệm cô có được cũng 
nhiều như những đau khổ cô phải chịu đựng, bởi vì nó 
mở mắt cho cô. Nó biến đổi cô. Không phải cuộc tàn sát 
người Do Thái do Đức quốc xã tiến hành là tốt, nhưng 
chúng ta có thể nói rằng: Nó đã xảy ra. Nó như một bài 
học — một điều chúng ta phải lưu ý — nó diễn ra trong 
những ngày tháng chất chứa hận thù chính trị, diễn ra do 
sự đổ tội trút xuống người nhập cư và các dân tộc thiểu số. 


Cũng có những bi kịch khác, và chúng cũng không nhất 

thiết là tôi tệ. Chúng là những tổn thất nặng nẻ, không 

nghi ngờ gì cả. Nhưng cuộc sống luôn có rất nhiều mất 

mát, con người luôn chết đi. Cách ta đánh giá chúng sẽ 

xác định phản ứng của ta, và xác định liệu ta có khả năng 
¬ ^? ^ , ? z sấy 

giải quyết một cách tỉnh táo không. 


Những kỳ vọng lớn lao 

Nửa thứ hai của thay đổi này cũng rất nhỏ, nhưng cũng rất 
quan trọng: ngừng kỳ vọng. Không phải hạ thấp kỳ vọng, 
mà loại bỏ chúng. 

Hãy nghĩ về điều này: Khi ta có những kỳ vọng, và mọi thứ 
không diễn ra theo cách ta trông đợi (điều này rất thường 
xuyên, vì chúng ta không phải những “thây bói” giỏi), thế 
là chúng ta thất vọng, tuyệt vọng. Kỳ vọng buộc chúng ta 
đánh giá điều đó tốt hoặc xấu. 


Khi chúng ta mong đợi điều gì từ một người bạn, đồng 


nghiệp, thành viên gia đình, bạn đời, và họ không đáp ứng 
được mong đợi, chắc hẳn bạn khó chịu với họ, hoặc thất 
vọng về họ. Nó là nguyên nhân gây nên cảm giác giận dữ. 
Nhưng nếu bạn không có mong đợi nào — vậy hành động 
của họ sẽ không còn tốt hay xấu, chúng chỉ là những hành 
động mà thôi. Bạn có thể chấp nhận chúng mà không có 
sự thất vọng, giận dữ, buồn bã nào cả. 


Sẽ ra sao nếu bạn đi nghỉ, đến một nơi mà bạn đã đặt kỳ 

vọng rất cao, và nó không như trong tưởng tượng? Bạn trở 
Ä - vZ - ` , ^ ° ` ° 

nên thất vọng cay đắng, mặc dù đó không phải là lối của 

nơi nảy — nơi này vẫn thế. Mong đợi của bạn mới là vấn đề. 

Khi mọi người gây thất vọng cho bạn, đó không phải là 


Sóc. sô ? TA 
K4 của họ. Họ chỉ là họ, Mong đợi của bạn mới là nguyên 
nhân. 










, “HẠ TẾ, 
S2 


ảnh động mà khô" 


~ 
> . ni : 
$ 





: ì ÔNG 
K4 (1 „ Kế „ý ˆ -..ˆ + TA 
ẫ ni - Ỉ St ến. cÊ 
1S... ^ * `... 
- PIN Tho ` CS tại 
r8 l ¿ ñ býệc) ì bo vu 
8 VỆ ên # ) 1... T. 
: ¬- `“a« : 
. ¬.-¬^ và — ...-~ếS go + 
, xa te l l 
_ sàn 20 nh ` `. 4 Na 'Â “t 
Vy nưỆ ị xÉ» TRÀ 2u 
% 2 „ca Iư - 
š VẢ 2È 


¬. xaskcẫxms«esgl 










Đời đơn giởn khi ta đơn giỏn 2 ZZ 


Có bao nhiêu căng thẳng, thất vọng, giận dữ, 
kích động, mất tự chủ của bạn đến từ một điều ; 
nhỏ nhặt? 


Hầu hết chúng bắt nguồn từ kỳ vọng, và sự đời không diễnra : 
như chúng ta kỳ vọng (chắc chắn là thế), chúng đến từ những 
thực tế quá khác với mong muốn của ta. ' 


~_~.~.~ 


Ta tạo ra kỳ vọng trong đầu về những gì người khác phải làm, 
cuộc sống của ta sẽ phải như thế nào, người khác phải cưxửra 
sao... và tất cả đêu là hình ảnh tưởng tượng. Nó không có thật. 
Khi thực tế không đáp ứng được tưởng tượng, chúng ta ao 
ước thế giới khác. 


Dưới đây là một giải pháp đơn giản. 
:.... Hãy thu thập những kỳ vọng của bạn, và ném chúng xuống 
biến. 

Hình dung tất cả những kỳ vọng bạn đặt ra với chính bản thân, 
cho cuộc đời mình, cho người bạn đời, con cái, đồng nghiệp, 
.. cho công việc, thế giới của bạn... Lấy chúng từ bên trong bạn, - : 
:... và quảng chúng xuống biển. Không tìm ra biển thì một con 
sông hoặc một cái hồ cũng được. 


_——————=m= ~=ễ= =~ CO “CC ch mm HH HO Ăm GP 
~.Ắ.—m.m~.. 


 . ¬ ....... 


Chuyện gì xảy ra với chúng? Chúng trôi đi. Chúng bịnhững  : 
con sóng mang đi. Dòng nước cuốn chúng đi, và sau đó chúng  : 
trôi xa. Hãy để chúng được tẩy rửa bằng nước sạch,vàhãy  : 
để chúng đi. 
Giờ hãy sống cuộc đời của bạn mà không có chúng. ị 
:. Một cuộc đời không kỳ vọng là như thế nào? Nghĩa là bạn : 
| chấp nhận thực tế như nó vốn có, và chấp nhận ngườikhác  : 
:. là chính họ, không có các kỳ vọng, không cố ép buộc người  ' 
khác vào những khuôn mẫu bạn dành cho họ. Nhìn mọi thứ : 


” — Ắ mm ỬÍ SƯ S SÝ mm Ứ Ín em cÍn CỬ CỬm Gnm GỊỉ mm ọn 


”„.=—m7=mm % mm mm mm m HH on vn SỈ HO" {Ắm cm mỊỌO Ím em 


 —— 


^~» 


._.——~ 
.——=~ 
“`... .x 
Y mm. — — ha xa seo 
m—_———_-_.__...._.... an. .-..Ắ.Ắ.ẮẮỐố.x...———-« 


| như vốn nó vốn vậy. Đó là một cuộc đời mà bạn không DỊ thất 
: vọng, tuyệt vọng, giận đữ - hoặc nếu bạn có, hãy chấp nhận 
.— nÓ, rôi cho nó biến. 

:. Điều này không phải để nói rằng bạn không bao giờ hành 
động - bạn có thể hành động theo cách phù hợp với giá trị 
của bạn, và ảnh hướng đến thế giới, nhưng không bao giờ 
có một kỳ vọng về cách thế giới sẽ phản ứng lại những hành 
động của bạn. 

Nếu bạn làm việc gì đó tốt, bạn đừng trông đợi lời khen ngợi 
hoặc đánh giá cao. Hãy để cho những kỳ vọng về phần thưởng 
và khen ngợi trôi đi theo con sóng. Làm việc tốt chỉ bởi vì bạn 
thích làm việc tốt, và không mong muốn gì ngoài việc đó. 


=—mm~r=mT~—~~=—=m=mm=—=m=Em em MÀ son HO m Ịm An cm HO AB AM cm Cm Hm Áo cm Qm nẮ pm Í„ 
Am MỸ  A€ mà 


Hãy tập trung vào suy nghĩ của bạn. Đừng tự hạ gục chính 
mình nếu bạn có các kỳ vọng. Chỉ việc nhìn nhận chúng. Sau 
đó ném chúng xuống biển. 

Hãy lưu ý mỗi khi bạn bắt đầu ước gì sự việc không xảy ra 
như đã xảy ra. Nếu bạn mong muốn di đó không làm điều gì, 
hãy ghi nhận trong đầu điều đó. Bạn có các kỳ Vọng, và bạn 
muốn mọi người hoặc thế giới có thể thực hiện chúng thay vì 
:. làm những gì họ thật sự phải làm. Nào, ném những 

: mong muốn của bạn xuống biển luôn. 


fÝ Ôu.. TH .,_“ BS —m—m—~~.m=m=E=E=x=~>zx>zEx=a.m>~=mKjẴSees =ä mm mm mm “m—= 


Giờ hãy chấp nhận mọi _ côn na 
§ T00 6 in 6 ng in “hay khuyên về nhân quả, 7. 
: làmsạchchúngtavàhãy ` ~ và không đề cho cúc ky bố Ê 
._ đểchúngtanhẹ nhàng trôi _ on đường 
' vọng cản trở C 
.. Vào một thế giới tuyệt vời kh mình” ĐỀ + 
._ mà không cân sự tưởng ` c ới làn Nz _ 
.. tượng hay kỳ vọng. _— = mã | 


c.—=-=em=ae=eefese 


- 


Lý do tại sao 


Nhưng tại sao phải thực hiện thay đổi này? Tại sao chúng 
ta phải ngừng phán xét? Tại sao chúng ta phải thôi kỳ 
vọng? 

Bởi vì phán xét ngăn cản chúng ta hiểu biết, và có thể 
làm hỏng hạnh phúc của chúng ta. Khi phán xét, chúng 
ta không tìm hiểu mà đã đi đến một kết luận. Nếu ngừng 
đánh giá, chúng ta sẽ cho phép mình cố gắng tìm hiểu, 
sau đó có thể hành động thông minh hơn nhiều, bởi vì 
chúng ta có được thông tin tốt hơn từ chính sự hiểu biết 
của mình. 


Phán xét làm chúng ta bất phục. Kỳ vọng cũng vậy. 


Khi chúng ta để sự phán xét lại đằng sau, chúng ta có thể 
sống trong thời điểm hiện tại, đón nhận những gì sắp đến 
không xấu cũng không tốt, chỉ đơn giản đó là những gì 
cần diễn ra. Chúng ta có thể thôi làm tiêu tan hạnh phúc 
của mình bằng chính ảo tưởng mông lung và thay vào đó 
bắt đầu sống cuộc đời đích thực. 


Bằng cách nào 


Vậy chúng ta bắt đầu làm điều đó như thế nào? Như 
thường lệ, luôn từ những bước nhỏ. 


1. Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng cách nhận thức rõ hơn. 
Trong hôm nay, thử phi chú lại mỗi khi bạn đưa ra 
phán xét, ghi chú lại khi bạn có những kỳ vọng, và ghi 
chú lại khi sự việc không diễn ra như bạn muốn. Theo 
thời gian, bạn sẽ nhận thức điều đó càng lúc càng rõ 


⁄4⁄ 


hơn, từ đó hiểu sâu sắc hơn đâu là những dạng suy nghĩ 
kiểu như thế. 


._ Tiếp theo, thử ngừng lại mỗi lần bạn nhận ra mình 


đang phán xét hay kỳ vọng. Hít một hơi. Sau đó tự nói 
với chính mình: “Không kỷ vọng, không có điều gì tốt 
hoặc xấu.” Lạp lại lần nữa, buông bỏ các phán xét cũng 
như kỳ vọng. 


._ Thứ ba, học cách nhìn nhận mọi sự là chính nó, và tìm 


hiểu. Để cho mình tò mò tại sao mọi thứ diễn ra như 
nó vân diễn ra, tại sao mọi người lại hành động như 
họ vẫn làm? 


Nghĩ suy cặn kế, học cách thông cảm, cố gắng đặt mình 
trong vị trí của người khác. Hãy nhìn nhận bức tranh 
cuộc đời bạn như nó thật sự là thế, mà không qua bộ 
lọc phán xét hay kỳ vọng. 


._ Tiếp nữa, đón nhận những gì đang đến. Trải nghiệm 


nó, trong từng khoảnh khác. Phản ứng thích hợp, không 
để mình có những phản ứng thái quá chỉ vì nó không 
như bạn đã hy vọng hoặc mong muốn. Bạn có thể 
không kiểm soát được cuộc đời, hoặc kiểm soát người 
khác, nhưng bạn có thể kiểm soát được cách bạn phản 
ứng. 

Tiếp theo, hãy chấp nhận. Khi mọi chuyện xảy ra, hãy 
tìm hiểu tại sao chúng lại diễn ra như vậy, mà không có 
phán xét, và chấp nhận chúng là như thế. Chấp nhận 
người khác theo chính con người họ. Chấp nhận bản 
thân, không phán xét, như chính con người bạn. Điều 
này cần luyện tập. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giòn Q2 2ˆ 


ó. Cuối cùng, nhận biết rằng dù hiện tại như nó vẫn thế 
vẫn có thể xảy ra vô số những khả năng. Và những khả 
năng đó được mở ra khi bạn nhìn mọi thứ như vốn di, 


không phán xét hoặc kỳ vọng. 


⁄⁄ 


-^ 


⁄% 
trong hành động 


s›:- “Trước khi ngộ: bố củi, gánh nước. 


Sau khi ngộ: bổ củi, gánh nước. ` 


| Luận ngữ thiên Ẵ _ 





Trong sự hỗn loạn của thế giới hiện đại, đây là vẻ đẹp từ 
những hành động đơn giản. Chúng ta bị vùi dập dữ dội 
bởi bất cứ thứ gì - email, các cuộc trao đổi, tin tức, sự kiện, 
những yêu cầu đang xảy ra xung quanh. Tâm trí ta luôn 
dồn dập những suy nghĩ về quá khứ, lo lắng về tương lai, 
phiền nhiễu lôi kéo chúng ta theo mọi hướng. Nhưng tất 
cả những suy nghĩ đó tan đi khi chúng ta chỉ tập trung vào 
việc đang làm. Không quan trọng là làm gì: ngồi, đi lại, 
viết lách, đọc, ăn, giặt giũ, trò chuyện, ôm ấp, chơi đùa. 
Bằng cách tập trung vào việc đang làm, chúng ta bỏ đi 
những lo lắng và băn khoăn, ghen tuông và giận dữ, đau 
buồn và xao lãng. 


Đời đơn giổn khi ta đơn giản Šð Z7 


Có một cái gì sâu sắc trong sự đơn giản đó. Một thứ tuyệt 
đẹp đến nỗi có thể làm nhói tim, nín thở. 


Bạn đang giữa ngày làm việc, và bạn đang bị cuốn vào cơn 
bão cát của những suy nghĩ, cảm xúc, những việc phải 
làm, những cuộc họp, cũng như các thông tin giao tiếp 
của ngày hôm đó. Hãy ngừng lại. Hít thở. Để tất cả mọi 
thứ mờ dẫn đi. 

Giờ hãy tập trung vào làm một việc, ngay lập tức. Chỉ 
chọn một việc, và dẹp đi tất cả những thứ gây xao lãng 
khác. Nghiêm túc đấy, dẹp tất cả đi! Tắt máy tính của bạn. 
Ngừng đọc mục này (thôi đọc thêm một đôi câu, sau đó 
đóng sách lại). 

Hãy để tất cả suy nghĩ vọng tưởng về bất cứ việc gì khác 
ngoài việc bạn đang làm mờ dân. Cũng có thể sau đó chúng 
sẽ lại đến, nhưng nhẹ nhàng lưu ý bản thân về chúng, rồi 
để chúng biến đi. Quay trở lại với việc đang làm. 


Chỉ làm việc đó mà thôi. 





“Khi bước đi, 
chỉ bước đi. 
Khi ăn, chỉ ăn.' 







__ Luận ngữ thiên 






Z2) 


Phân còn lại của thế giới làm bạn mất tập trung sẽ trở nên 
vô nghĩa. Chỉ có bạn và việc bạn đang làm. Và bạn nhận 
ra: mọi chuyện chỉ có vậy. 


“Thiền 
không phải là 
một kiểu phấn khích, 
mà là tập trung vào 
thói quen bình thường hàng ngày 
của chúng ta.” 


_——_ Shunryu Suzuki' 


Shunryu Suzuki (1904-1971) là một thiền sư phái Soto và là một giáo viên, người 
đã giúp phổ biến Thiền tông Phật giáo tại Hoa Kỳ, và được biết đến là người 
thành lập tu viện Phật giáo đầu tiên bên ngoài châu Á (Trung tâm Tassajara Zen 
Mountain). (Nxb) 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn  Z/ 


Sống đơn giản ở: 


đôn (® (2u đấy 


“Điều nhiệm mâu không phải là đi trên mặt nước. 

Điều nhiệm mâu là đi dạo trên mặt đất xanh tươi, lắng sâu 
thưởng thức từng phút giây trong thời điểm hiện tại, 

và cảm thấy thật sự mình đang sống.” 


___ Thiên sư Thích Nhất Hạnh 


Ngày nay, chúng ta có một cuộc sống đây đủ đến mức dư 
thừa, nhưng sự dư thừa lại làm giảm khả năng tận hưởng 
cuộc sống của con người. 


Chắc chắn là thế. Ta có thể có được lượng lớn các thực 
phẩm giàu dinh dưỡng, làm thỏa mãn trái tim cũng như 
tính háu ăn... nhưng điều đó có thật thú vị? 


/ 


Và đúng vậy, tivi có thể mang đến những chương trình 
giải trí vui vẻ. Bạn cũng có thể tìm thấy những thứ gây 
cười tương tự trên Internet. Nhưng nếu lúc nào cũng thế, 
nếu chúng ta luôn luôn kết nối “ảo”, chẳng phải sự vui vẻ 
đã giảm đi? 

Sự dư thừa dẫn chúng ta đến một loạt rắc rối, song rắc rối 
lớn nhất là cuộc đời trở nên kém thú vị hơn. 


Ngày càng nhiều người nhận ra sống đơn giản đồng nghĩa 
với việc có thể tận hưởng cuộc đời đây đủ hon. 


Tận hưởng cuộc đời bắt đầu bằng nhận thức. Tin rằng 
sự dư thừa, vội vã, bận rộn, điên cuồng không phải là lý 
tưởng. Thay vào đó là một nhận thức hướng tới: 


—_ #% ca BE _— ca 
* “chủ tâm v và Ìluônở. _. 


—  ƯNNậNG 


LAN sen ccưnnBRn cac m2 


`_S “Tưongbiệnti... 
v £ “tần hướng mọi. thự — 


—————-- = 
"1 ` na 
=1. sasaaanan 

— 

_— “.m..e= 


— LẠ Tả cỉy Am co A2 ên “8 mắc nh crnnm i08 1191822122222 247 27 
TH đền 0/28. 1xx tin HH2 thì HỆ 2 trì Đen! 114/080 Mv cr th 


Đây là những điều nhỏ nhặt làm cuộc sống thú vị hơn: 
Đi dạo với những người thân yêu, đọc một cuốn sách hay, 
ăn một quả mận ướp lạnh, ngắm một mầm cây mới nhú. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 7Z 


Và bằng cách đơn giản hóa, chúng ta có thể tận hưởng 
cuộc đời đây đủ nhất. 


Một vài ý tưởng gợi ý: 


1. 


2 


Cà phê: Thay vì gọi một cốc latte, mocha, cappuccino 
với kem, quế và đá bào... hãy đơn giản hóa. Chỉ gọi 
một tách cà phê ngon, nguyên chất (hoặc là một cốc 
espresso), được pha với sự chú tâm và chính xác, bằng 
những hạt cà phê chất lượng, mới rang. Hãy tự pha cà 
phê cho chính mình nếu bạn có thể. Uống từ từ, với một 
chút đường hoặc không thêm gì vào, nhâm nhi từng 
ngụm nhỏ, thưởng thức mùi hương... thật kỹ! 


Trà: Hãy dùng loại trà tươi, làm thủ công từ những lá 
trà thật sự, chứ không phải là trà túi lọc, và nó ngon 
một cách đơn giản. Nhắm mắt lại, uống từ từ, thưởng 
thức từng chút hương thơm... Thật tuyệt vời. 


Luyện tập thể thao: Trong khi những người khác có 
thể dành một giờ đến 90 phút trong phòng tập, trải 
qua một chuỗi 10 bài tập khác nhau, bạn chỉ cần thực 
hiện I-3 bài tập chức năng, nhưng với cường độ cao. 
Chẳng hạn chạy nước rút, hít đất. Nghe có vẻ đơn giản 
nhưng hiệu quả thì không thể tin được. Những bài tập 
đơn giản mà cũng rất hiệu quả khác: năm lượt nâng tạ 
(mỗi lượt 10 lần) xen kế với chống đẩy hít đất (10 lần). 
Không nghỉ ngơi trừ khi bạn cần. Đó là bài tập tuyệt 
vời, rất đơn giản, và rất khó khăn. 


Đô ngọt: Nếu bạn nghiện đồ ngọt, bạn vẫn có thể 
thưởng thức món tráng miệng, nhưng hãy chia ra từng 


phần nhỏ, ăn thật chậm. Tuy nhiên, còn một lựa chọn 
tốt hơn: trái cây ướp lạnh. Đào, việt quất, dâu, mận... 
Ăn từng miếng một, cắn một cái và nhắm mắt lại, tận 
hưởng đây đủ từng hương vị tỉnh tế của chúng. Rất 
tuyệt. 


. Các bữa ăn: Xu hướng ngày nay, người ta chuộng các 
bữa ăn nhiều chất béo, những món chiên xào (phải 
hơn hai người mới thật sự ăn hết khẩu phần như vậy). 
Nhưng hãy thử thưởng thức bữa ăn đơn giản với khẩu 
phân ít hơn. Chỉ cần một vài nguyên liệu tươi nguyên, 
chưa qua chế biến, không có chất hóa học hoặc nước 
sốt. Những bữa ăn đơn giản tốt hơn bởi vì chúng không 
chỉ rất bổ dưỡng mà còn có thể thưởng thức được đây 
đủ hương vị của từng thành phân. 


. Đọc sách: Dù Internet chứa rất nhiều thứ để đọc, vẫn 
không øì sánh được với một cuốn sách “thực thụ”, mượn 
từ thư viện hoặc từ một người bạn (mượn/chia sẻ sẽ 
làm giảm tiêu thụ tài nguyên thiên nhiên). Khi đọc 
trực tuyến, mỗi lần hãy đọc một bài duy nhất, sử dụng 
chương trình Readability hoặc Clippable bookmarklet 
để loại bỏ các thứ gây xao lãng, và sử dụng chế độ toàn 
màn hình trong trình duyệt Chrome (nhấn Cmd - Shift 
- F trên phiên bản của máy Mac hoặc F11 trên hệ điều 
hành Windows). Đó là một cách đọc thuần túy, không 
phân tâm và rất thú vị. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản €2 Z2 


Để không 
2È 0 


' “Tạo lốn luôn u tung Dư ng `: 
nh : nhưng. mọi ¡ thứ đều được ¿i § 
| hoàn thành: * 





Nhiều người đọc câu nói này của Lão Tử, và tự hỏi: Có le 
nào nó lại là sự thật? Có lẽ nào không cần vội vàng, nhưng 
mọi thứ đều được hoàn thành? 
Điều đó dường như mâu thuẫn với thế giới hiện đại của 
chúng ta, nơi mọi thứ đều giống như một cuộc chạy đua, 
nơi chúng ta cố gắng nhỏi nhét mức nhiều nhất có thể 
trong mỗi phút giây. Nếu không bận rộn, chúng ta cảm 
thấy như mình thất bại và lười biếng. 
Trong thực tế, ta thường cạnh tranh với nhau bằng cách 
cố gắng thể hiện mình đang bận rộn thế nào. Tôi có hàng 
ngàn dự án để làm. Tuyệt quá! Tôi có đến l0 ngàn đự án 


/⁄ 


đây!!! Người chiến thắng là người có lịch làm việc điên rô 
nhất, người ào từ việc này sang việc khác với năng lượng 
của một con chim ruồi, vì rõ ràng nó đồng nghĩa với việc 
anh ta là người thành công và quan trọng nhất. 

Có đúng thế không? 


Có lẽ là không. Có lẽ chúng ta đang chơi một trò chơi sai 
lầm — chúng ta được mặc định để tin rằng bận rộn là giỏi 
hơn, nhưng thực tế tốc độ không quan trọng bằng những 
øì ta tập trung vào để làm. 


Có le chúng ta đang chuyển động sai tốc độ. Nếu chúng ta 
thường xuyên vội vàng, tự ta đã bỏ lỡ cuộc sống của mình. 
Hãy để gió cuốn đi nỗi ám ảnh với tốc độ, thay vào đó sống 
chậm lại, thôi vội vàng, tận hưởng từng giây phút cuộc đời. 
Và mọi thứ vẫn được hoàn thành. 


Chúng ta hãy cùng xem nhé! 


Thay đổi về nhận thức 

Bước quan trọng nhất là nhận thức rằng cuộc đời đẹp hơn 
khi bạn chuyển động chậm hơn, với những bước thư thái, 
thay vì vội vàng, gấp gáp và cố gắng nhỏi nhét quá nhiều 
thứ mỗi ngày. Thay vào đó, hãy tận hưởng đây đủ nhất 
từng khoảnh khắc. 

Cuốn sách sẽ hay hơn khi bạn vội vã đọc, hay khi bạn dành 
thời gian và đắm chìm trong đó? 

Bài hát sẽ hay hơn khi bạn nghe lướt qua, hay khi bạn 


đành thời gian để thật sự cảm nhận từng lời nhạc, giai âm? 


Món ăn sẽ ngon hơn khi bạn nuốt vội, nhỏi nhét xuống 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản &Õ 74” 


cổ họng, hay khi bạn thưởng thức từng miếng một và để 
đầu lưỡi mình cảm nhận từng hương vị tỉnh tế, đậm đà? 


Công việc của bạn sẽ tốt hơn khi bạn cố gắng làm 10 việc 
cùng một lúc, hay khi bạn thật sự tập trung vào một nhiệm 
vụ quan trọng? 


Thời gian trải qua bên một người bạn / một người thương 
yêu sẽ thú vị hơn khi bạn có buổi gặp gỡ vội vàng, liên tục 
bị gián đoạn vì email và tin nhắn, hay khi bạn có thể thư 
giãn và thật sự tập trung cho người đó? 


Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi bạn chuyển động chậm lại, 
dành thời gian để tận hưởng, thưởng thức từng khoảnh 
khác. Đó là lý do đơn giản nhất để chậm lại. 


Và vì thế, bạn cần thay đổi nhận thức (nếu bạn bị mắc kẹt 
trong tư duy vội vã cho đến tận bây giờ). Để làm điều này, 
hãy thừa nhận rằng cuộc sống thú vị hơn khi tận hưởng, 
rằng công việc sẽ tốt hơn với sự tập trung. Sau đó thực hiện 
quyết tâm thử chậm lại, rồi tiếp tục một vài bước bên dưới. 


Nhưng tôi không thể thay đổi! 


Sẽ có một vài người trong chúng ta thừa nhận rằng chậm 
lại rất hay, nhưng chỉ là “Tôi không thể làm được điều 
đó”, “Công việc không cho phép, tôi sẽ mất thu nhập nếu 
không làm nhiều dự án”, “Sống trong các thành phố lớn 
thì quá khó để chậm lại được”, “Vâng, sẽ là một ý tưởng 
tuyệt vời nếu được sống trên một hòn đảo nhiệt đới, hoặc ở 
nông thôn, hoặc nếu bạn có một công việc cho phép kiểm 
soát kế hoạch của mình. Nghe như mơ và không thực tế 


cho cuộc sống nhỉ... 


⁄ 





Những lời “phân bua” đó toàn là nhảm cải 


Đừng quên, bạn chỉ có một cuộc đời! Hãy chịu trách nhiệm 
cho cuộc đời của bạn. 


Nếu công việc buộc bạn phải vội vàng, hãy học cách kiểm 
soát nó. Tạo ra thay đổi trong những gì bạn làm, trong cách 
bạn làm việc. Trao đổi với sếp để tạo ra thay đổi nếu cần 
thiết. Và nếu thật sự cần thiết nữa, thì bạn có thể thay đổi 
công việc. Bạn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. 
Nếu bạn sống trong một thành phố nơi mọi người đều vội 
vàng, hãy nhận thức rằng bạn không cần giống như người 
khác. Bạn có thể khác biệt. Bạn có thể đi dạo thay vì lái 
xe trong giờ cao điểm. Bạn có thể có ít cuộc họp hơn. Bạn 
có thể làm việc ít hơn nhưng lại làm được nhiều việc quan 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản ŠÕ 77 


trọng hơn. Bạn có thể kết nối trên ¡Phone hoặc BlackBerry 
ít hơn, và thỉnh thoảng ngắt kết nối. Môi trường của bạn 
không kiểm soát cuộc sống của bạn — mà là chính bạn làm 
điều đó! 


Không ai có thể bảo cho bạn cách để chịu trách nhiệm cuộc 
đời mình, nhưng một khi bạn đưa ra quyết định, chuyện 
làm thế nào sẽ trở nên rõ ràng hơn qua thời gian. 


Mẹo hay để có nhịp sống chậm hơn 


Dù không thể có một hướng dẫn từng bước để chuyển 
động chậm hơn, nhưng dưới đây là vài điều để xem xét và 
có thể chấp nhận, nếu chúng có ích cho cuộc đời bạn. Vài 
điều đòi hỏi bạn thay đổi một số thứ quan trọng, song bạn 
sẽ thực hiện được hết theo thời gian. 


1. Làm ít đi. Cắt giảm các dự án của bạn, danh sách công 
việc, những việc bạn cố gắng để làm mỗi ngày. Không 
tập trung vào số lượng mà là chất lượng. Chọn ra 2-3 
việc quan trọng — hoặc thậm chí chỉ một việc quan 
trọng — và tập trung làm việc đó. Để những việc nhỏ, 
quen thuộc vào cuối ngày, nhưng hãy cho bạn thời gian 
để tập trung. 

2. Bớt các cuộc họp. Các cuộc họp thường là một sự lãng 
phí lớn về thời gian. Chúng chiếm mất cả ngày của 
bạn, buộc bạn phải nhét những việc thật sự cần làm 
vào khoảng thời gian ngắn hơn, và khiến bạn vội vàng. 
Thử có những khoảng thời gian không bị gián đoạn, 
để bạn không phải vội vàng từ cuộc họp này sang cuộc 


họp khác. 


72 


3. Tập ngắt kết nối. Bạn sẽ có thêm thời gian khi chịu khó 
tắt các thiết bị di động, các thông báo email và đủ thứ 
linh tinh khác. Trong khoảng thời gian không có những 
cuộc gọi, bạn sẽ sáng tạo, hoặc dành thời gian bên ai đó, 
hoặc đọc một cuốn sách, hoặc chỉ đi dạo, hoặc tập trung 
ăn uống. Bạn thậm chí có thể ngắt kết nối nguyên một 
ngày, và sẽ không hại gì đâu. Chắc chắn đấy! 

4. Cho bạn thời gian để sẵn sàng và đến đó. Nếu bạn liên 
tục vội vàng đến các cuộc hẹn hoặc từ nơi này “bay” 
sang nơi khác, đó là do bạn không phân bổ đủ thời gian 
trong lịch cho việc chuẩn bị và đi lại. Hãy giãn lịch ra, 
để có thời gian cho những việc này. Giả sử bạn nghĩ chỉ 
mất 10 phút để sẵn sảng cho một cuộc hẹn, có lẽ bạn 
cần 30-45 phút để không phải cạo râu vội vàng hoặc 
trang điểm trong xe ô tô. Nếu bạn nghĩ bạn có thể đến 
đâu đó trong 10 phút, bạn nên cho bản thân gấp 2-3 
lần thời gian đó để bạn có thể bước thảnh thơi và thậm 
chí có thể đến sớm hơn. 

5. Tập làm quen với việc không-làm-gì-cả. Một điều dễ 
nhận thấy là khi người ta phải chờ đợi, họ trở nên mất 
kiên nhẫn hoặc không thoải mái. Họ muốn nhìn vào 
thiết bị di động của mình hoặc ít nhất là một tờ tạp 
chí, bởi vì đứng và chờ đợi cũng là một sự lãng phí thời 
gian hoặc là chuyện người ta không quen chịu như thế. 
Thay vì vậy, bạn thử ngồi yên, nhìn ra xung quanh, đắm 
mình trong môi trường xung quanh. Thử đứng trong 
hàng, chỉ quan sát và lắng nghe mọi người. Việc này 
phải luyện tập, nhưng sau một thời gian, bạn sẽ thực 
hiện dễ dàng với một nụ cười. 

6. Nhận ra “chân lý”: Nếu việc gì đó không hoàn thành, 


Đời đơn giỏn khi ta đơn gián 2 7 


À? 


cũng không sao. Vẫn luôn có ngày mai! Và đúng thế, 
đây là một thái độ “đáng thất vọng” đối với một vài 
người trong số chúng ta — những người không thích sự 
lười biếng, trì hoãn hoặc sống không có các thời hạn 
cuối cùng — nhưng đó là thực tế. Thế giới sẽ không sụp 
đổ nếu bạn không hoàn thành được nhiệm vụ đó ngay 
hôm nay! Sếp của bạn có thể giận dữ, nhưng công ty sẽ 
không sụp đổ và cuộc sống chắc chắn vẫn tiếp tục. Rốt 
cuộc, mọi thứ cần hoàn thành sẽ hoàn thành. 


.. Bắt đầu loại bỏ những việc không cần thiết. Khi bạn 


làm những việc quan trọng với sự tập trung, không vội 
vàng, sẽ có những việc khác bị dời lại, có những việc 
không thể hoàn thành. Và bạn cần tự hỏi mình: Những 
việc này có mức độ cần thiết như thế nào? Chuyện øgì 
sẽ xảy ra nếu tôi không làm chúng? Làm thế nào tôi có 
thể loại bỏ chúng, ủy thác chúng cho người khác, hay 
tự động hóa chúng? 

Tập lưu tâm. Đơn giản chỉ cần học để sống trong hiện 
tại, hơn là nghĩ quá nhiều về tương lai hoặc quá khứ. 
Khi bạn ăn, hãy thưởng thức toàn bộ thức ăn của bạn. 
Khi bạn ở bên ai đó, hoàn toàn chú tâm vào họ. Khi 
bạn đi dạo, tận hưởng cảnh vật xung quanh, bất kể dù 
bạn đang ở đâu. 

Từ từ loại bỏ các cam kết. Chúng ta cam kết quá nhiều, 
điều đó lý giải tại sao chúng ta luôn phải vội vàng. Đây 
không chỉ nói đến công việc — các dự án, các cuộc họp 
và những việc tương tự như thế. Bố mẹ có hàng tấn 
công việc để làm và nhiều việc dành cho con cái, chúng 
ta cam kết rất nhiều với con cái. Nhiều người có cuộc 
sống xã hội bận rộn, hoặc vướng vào hàng lô hàng lốc 


cam kết đời thường, hoặc huấn luyện hoặc chơi trong 
các nhóm thể thao. Chúng ta có các lớp học, các nhóm 
hội và các nhóm sở thích. Nhưng cố gắng nhỏi nhét 
quá nhiều vào cuộc sống, chúng ta thật sự đang làm 
suy giảm chất lượng cuộc sống của mình. Từ từ loại bỏ 
các cam kết — đưa ra 4-5 việc cần thiết và nhận ra rằng 
phân còn lại, cũng thú vị hoặc quan trọng, nhưng chỉ 
là không phù hợp ngay lúc này. [hông báo một cách 
lịch sự cho mọi người, dàn dân, rằng bạn không có thời 
gian để dính vào những cam kết đó. 


Hãy thử làm những việc này. Cuộc sống sẽ tốt hơn khi 
không vội vàng. Với một cuộc đời trôi vèo vèo như vó câu 
qua cửa sổ, tại sao bạn lại lãng phí thời gian bằng cách lúc 
nào cũng vội vã băng qua nó thay vì thưởng thức nó? 


Hãy nhớ trích dẫn ở đầu trang: Nếu tạo hóa có thể hoàn 
thành mọi việc không cần vội vàng, bạn cũng thết 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Èð 2/ 


25 cách để đơn giản hóa 


đx‹#Z “2 (⁄ 74, đí/ 






“Trẻ con luôn luồn rắc 
rối hơn bạn nghĩ 
~ và cũng tuyệt vời hơn.” 







_— Charles Osgood” 


Bất cứ ai có con cái đều biết rằng cuộc sống có con cái sẽ 
rất phức tạp, ở mức độ nào đó. Từ giặt giũ đến tắm gội, 
nấu nướng, mua sắm, đưa đón, chuyện học hành và công 
việc nhà, đến các cuộc khủng hoảng tâm lý theo độ tuổi, 
các môn thể thao, khiêu vũ, đỏ chơi và những trận nổi 
khùng, đúng là không thiếu các rắc rối. 


"  Charles Osgood (tên khai sinh Charles Osgood Wood, 1933) là một phát thanh viên 
và bình luận viên truyền hình tại Mỹ. Chương trình hàng ngày ông, File Osgood, 
đã được phát sóng trên kênh phát thanh CBS từ năm 1971. Osgood cũng là chủ 
của chương trình Tin tức sáng chủ nhật trên kênh CBS. Ông cũng được biết đến là 
người lồng tiếng cho nhân vật người tường thuật của bộ phim hoạt hình Horfon 
Hears a Who!, được trình chiếu trong năm 2008, dựa theo cuốn sách của Tiến sĩ 
Seuss. (Nxb) 


À2 


Bạn sẽ không thể đạt được cuộc sống cực kỳ đơn giản nếu 
cuộc đời của bạn còn gắn liền với những đứa trẻ. Nhưng 
bạn có thể tìm ra cách để đơn giản hóa, cho dù bạn có bao 
nhiêu đứa con đi nữa. 

Làm thế nào để có phép thuật sắp xếp cuộc sống của mình, 
để tìm thấy bình yên và hạnh phúc giữa mớ hỗn loạn của 
một ngôi nhà đây trẻ nhỏ? Thật ra không có gì huyền diệu 
cả, thủ thuật chính là: đặt gia đình lên hàng đầu, và chỉ 
chọn một số ít thứ làm ưu tiên trong cuộc sống. Nếu bạn 
có quá nhiều thứ bạn muốn làm, hoặc cần làm, cuộc sống 
của bạn sẽ trở nên phức tạp. Ngược lại, nếu bạn chỉ lựa 
chọn một vài điều quan trọng, bạn có thể loại bỏ phần kia, 
đơn giản hóa cuộc sống đi rất nhiều. 


Dưới đây là một danh sách dường như khá phức tạp đối 
với một số người - những 25 mục! Nhưng, thay vì cố 
gắng giải quyết tất cả các mục trong danh sách một lúc, 
hãy chọn ra vài mục lôi cuốn bạn, thử thực hiện chúng. 
Đánh dấu trang này và thỉnh thoảng lật trở lại để thử các 
ý tưởng khác. Điều tuyệt vời nhất là, chúng có thể truyền 
cảm hứng cho những ý tưởng mới của chính bạn. 


1. Dạy con tự lập. Mẹo này có thể đơn giản hóa cuộc sống 
của bạn rất nhiều, theo thời gian. Tuy nhiên, nó sẽ làm 
mọi thứ trở nên phức tạp hơn trong thời gian ngắn hạn 
lúc đầu. Hãy dạy cho con cái tự mình làm mọi việc khi 
chúng đủ lớn và có nhiều khả năng. Dạy chúng tự làm 
mọi việc thay vì bạn bỏ thời gian làm. Có thể có chút thất 
vọng lúc đâu, có thể bọn trẻ sẽ làm rối tỉnh mọi thứ khi 
chúng chưa quen, nhưng nó sẽ có ích trong những năm 
sắp tới. Ví dụ, bọn trẻ có thể tự tắm rửa và mặc quản áo, 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 À7 


đánh răng, nhìn chung là tự chuẩn bị sẵn sàng vào buổi 
sáng với một chút thúc giục từ bố mẹ. Chúng có thể dọn 
dẹp phòng, rửa bát đĩa, quét dọn, lau chùi bàn ghế trong 
nhà. Đứa lớn hơn có thể nấu các món ăn cơ bản và trông 
em. Kiểu tự lập này sẽ tiết kiệm cho bạn hàng tấn thời gian 
cũng như giảm thiểu những rắc rối. 


2. Lên lịch hoạt động. Nếu bạn có nhiều hơn một đứa con, 
sẽ có rất nhiều hoạt động diễn ra cần phải theo dõi, từ các 
sự kiện ở trường như buổi biểu diễn vào Giáng sinh, họp 
phụ huynh cho đến các hoạt động ngoại khóa như tập 
bóng đá, các lớp khiêu vũ, các buổi hòa nhạc mùa xuân. 
Tổ chức cuộc sống của bạn bằng một lịch làm việc đơn 
giản (chẳng hạn lịch làm việc của Google) và nhập tất cả 
các hoạt động, cuộc hẹn vào cái lịch duy nhất này, từ các 
hoạt động của bọn trẻ cho đến của chính bạn. Khi chúng 
đưa cho bạn giấy mời họp phụ huynh, hoặc lịch tập bóng 
đá, ngay lập tức hãy nhập mọi thứ vào lịch. Sau đó liếc 
nhanh lịch mỗi ngày để lên kế hoạch cho bản thân mình. 


3. Thùng đỏ chơi. Một thực tế không tránh khỏi là trẻ con 
có rất nhiều đỏ chơi. Đô chơi vung vãi khắp nơi! Bạn sẽ 
tự làm mình phát điên lên nếu cố quản lý chúng bằng sự 
độc tài — gần như tàn nhẫn. Thay vào đó, hãy để bọn trẻ 
chơi đùa, nhưng chuẩn bị sẵn rất nhiều thùng để chúng 
có thể quẳng đề chơi vào đó khi đã chơi xong. Bạn có thể 
thiết kế vài thùng cho các loại đồ chơi nhất định (thùng 
cho đồ chơi Lego, thùng cho những con vật, thùng cho 
những chiếc xe ô tô), và thêm vài thùng dành chung cho 
những thứ không phù hợp với bất cứ thùng nào. Đừng 
quá khắt khe với chúng — toàn bộ mục đích cũng chỉ làm 
cho mọi việc trở nên đơn giản hơn. 


%⁄ 


4. Dọn đẹp thường xuyên. Không ai thích một đống bừa 
bộn khổng lồ trong nhà. Vì thế, hãy dạy bọn trẻ tự dọn 
dẹp — để bọn trẻ bày bừa ra nhưng thỉnh thoảng nhắc 
chúng đã đến lúc phải dọn dẹp. Hãy đảm bảo nhắc chúng 
dọn đẹp trước khi chuyển sang làm việc gì đó khác, chẳng 
hạn như ăn trưa hoặc đi ngủ. Có thời gian thường xuyên 
trong ngày để bọn trẻ dọn dẹp sẽ rất hay, chẳng hạn như 
trước khi đi ngủ hoặc trước khi chúng đến trường, căn 
nhà luôn sạch sẽ. 


5. Các thói quen thường xuyên khi đi ngủ. Trẻ con phát triển 
tốt nhờ thói quen, và không có thói quen nào tốt hơn là 
thói quen trước khi chúng đi ngủ. Nên tập điều này, hình 
thành một thói quen thường xuyên trước khi ngủ — có thể 
bao gồm dọn dẹp, tắm rửa, đánh răng, mặc quản áo ngủ, 
và đọc một cuốn sách. Đọc sách cho con nghe trước khi 
đi ngủ là một ý tưởng tuyệt vời, bởi vì cách này khiến bọn 
trẻ chịu yên lặng sau một ngày vận động, nó cũng cho bạn 
thời gian kết nối với con cái, và dẫn dắt chúng vào thói 
quen đọc sách. Thêm nữa, đây là việc mà hẳu như mọi 
người đều thích. 

6. Chuẩn bị từ tối hôm trước. Buổi sáng thường là thời gian 
bận rộn túi bụi cho cả cha mẹ lẫn con cái nhưng không 
nhất thiết phải như vậy. Thay vào đó, bạn có thể chuẩn bị 
nhiều thứ từ tối hôm trước, để thêm được chút thư giãn 
vào sáng hôm sau. Nên chuẩn bị trước bữa trưa, chuẩn 
bị sẵn sàng quần áo cho bọn trẻ (cũng như của bạn), cho 
chúng tắm rửa, làm bài tập về nhà và chuẩn bị cặp sách sẵn 
sàng. Sau đó buổi sáng chỉ đơn giản là ăn sáng, chải chuốt 
một chút, mặc quản áo, thu thập mọi thứ trước khi bước 
ra khỏi cửa. Đó là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Èð 25 


7. Đừng lên kế hoạch quá nhiêu. Thỉnh thoảng chúng ta 
lên nhiều kế hoạch đến nỗi mỗi phút trong ngày đều như 
được sắp đặt. Điều đó dẫn đến căng thẳng và rắc rối. Thay 
vì thế, lên kế hoạch đơn giản, ngắn gọn nhất có thể mỗi 
ngày, và để lại khoảng trống (thời gian) giữa các sự kiện, các 
cuộc hẹn hoặc các hoạt động, để ngày trôi qua với tốc độ 
thánh thơi. Bắt đầu chuẩn bị sớm hơn mức cần thiết, do đó 
không còn vội vàng, và dành cho bạn thời gian để chuyển 
từ việc này sang việc khác. Một kế hoạch có nhiều khoảng 
trống sẽ thư giãn hơn nhiều so với một kế hoạch chật kín. 


8. Dành riêng thời gian cho gia đình. Thử tìm thời gian 
thường xuyên trong kế hoạch của bạn dành cho gia đình. 
Đối với nhiều người, ăn tối là thời gian hiệu quả nhất để ở 
bên nhau — mọi nguời ngồi ăn tối, và không có hoạt động 
khác nào được diễn ra vào thời điểm đó. Đối với những 
người khác, cuối tuân, hoặc có lẽ chỉ một ngày trong một 
tuần, lại hiệu quả hơn. Chúng ta dự tính trước, ngày chủ 
nhật là Ngày Gia đình, và cố gắng hết sức không lên kế 
hoạch làm bất cứ việc gì khác vào ngày hôm đó. Đó là ngày 
chúng ta mong chờ. Cuối tuân nhìn chung là nên dành 
cho gia đình, cũng như các buổi tối — điều đó nghĩa là tất 
cả công việc nên được hoàn thành vào các ngày trong tuần, 
trước 5 giờ chiều. 

9. Quần áo đơn giản. Tốt nhất nên mua quản áo phù hợp 
một cách dễ dàng cho con cái của bạn — hãy chọn các màu 
phối tương tự nhau, để bạn không phải luôn đào bới trong 
đống quân áo của chúng tìm những bộ đỏ phù hợp. Kiểm 
tra quân áo mỗi vài tháng để loại bỏ những thứ không còn 
vừa (trẻ con lớn rất nhanh) và tặng quân áo cũ cho họ hàng 


%⁄Z 


hoặc làm từ thiện (hoặc chuyển cho đứa nhỏ hơn). Giữ tủ 
quân áo của con cái đơn giản — nếu ngăn tủ chật, bạn cần 
bỏ bớt quần áo hoặc thứ khác. Đừng nhỏi nhét các ngăn 
tủ, nếu không bạn sẽ rất khó khăn mỗi khi tìm kiếm thứ 
gì. Cũng tương tự, những đôi vớ thường là một thử thách 
— bạn nên sử dụng những túi lưới, một cho vớ sạch và cái 
còn lại cho vớ bẩn. Sau đó ném túi vớ bẩn vào trong máy 
giặt, vớ sẽ không bị thất lạc (hoặt ít nhất là không thường 
xuyên thất lạc). 


10. Luôn chuẩn bị trước. Nên cố gắng xem kế hoạch từ 
ngày hôm trước để biết ngày tiếp theo có những việc gì. 
Điều đó cho phép bạn chuẩn bị cho những sự kiện hoặc 
hoạt động sớm hơn, nhờ thế không phải vội vàng. Lấy ví 
dụ, vào những ngày cậu nhóc nhà bạn có trận đá bóng, 
hãy đảm bảo rằng tất cả các dụng cụ, chai nước, thức ăn 
nhẹ và các thứ linh tỉnh khác đều đã sẵn sàng. Chuẩn bị 
trước giúp mọi việc trở nên dễ hơn rất nhiều. 


11. Luôn mang theo thức ăn nhẹ. Trẻ con chóng đói. Vì 
thế hãy sẵn sàng — nếu bạn đi trên đường. Hãy mang theo 
vài món ăn nhẹ trong túi. Bánh quy giòn, phô mai, trái 
cây, cà rốt, bánh kẹp, bánh mì lạt, đậu phộng, nho khô, 
tất cả tạo thành thức ăn nhẹ tiện lợi để mang đi. Một cái 
hộp kín, bỏ được trong thùng đá, có thể tái sử dụng đuợc 
sẽ giúp giữ cho mọi thứ tươi ngon. Phải mang theo nhiều 
nước nữa nhé, vì trẻ con luôn khát. 

12. Khăn ướt cho em bé và bộ đồ dùng khẩn cấp. Trẻ con 
gắn liên với những sự cố lộn xộn ngoài ý muốn, nên hãy 
sẵn sàng. Đừng quên khăn lau cho em bé, thậm chí sau khi 
bọn trẻ đã qua thời kỳ sử dụng tã giấy. Gói chúng trong 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Èð 27 


một túi đồ dùng khẩn cấp nhỏ có thể bao gồm dụng cụ y 
tế, một cái khăn, và quản áo dự phòng — bất cứ thứ gì bạn 
nghĩ có thể chuẩn bị cho những chuyện phát sinh. 


13. Đóng gói thêm quân áo. Nên có một hành lý xách tay 
nhỏ luôn được chuẩn bị với hai bộ quần áo thay đổi cho 
mỗi đứa trẻ — quân áo đẹp (cho một bữa tiệc hoặc việc gì 
đó), quân áo bình thường, đỏ lót, tất. Theo cách này chúng 
ta luôn sẵn sàng nếu có việc cần, chẳng hạn chúng muốn 
ngủ đêm với ông bà hoặc anh em họ trong khi chúng ta 
ra ngoài dự tiệc. 


14. Tạo thói quen hàng tuần. Bên cạnh thời gian thường 
xuyên dành cho gia đình (đã đề cập ở trên), sẽ rất tuyệt 
khi có một thói quen hàng tuần được viết ra và đặt ở đâu 
đó mà mọi người đều nhìn thấy. Một thói quen hàng tuần 
có thể bao gồm thời gian tập thể dục thường xuyên, ngày 
dọn dẹp nhà cửa, ngày rửa xe, ngày làm vườn, ngày làm 
công việc lặt vặt, các cuộc hẹn định kỳ. Điều này giúp mọi 
người có thể đoán trước được kế hoạch, và loại bỏ những 
việc bất ngờ. 


15. Giao tiếp trong gia đình. Giao tiếp giữa các thành viên 
trong gia đình giải quyết đuợc rất nhiều vấn đề. Khi có cơ 
hội, các thành viên trong gia đình bạn có thể nói về các 
vấn đẻ của mình. Ăn tối là thời gian phù hợp để làm điều 
đó. Cũng nên có một buổi họp gia đình hàng tuân, cùng 
ngồi xuống và nói về các vấn đề trong nhà. Mọi người khen 
ngợi và cảm ơn nhau, lên kế hoạch cho Ngày Gia đình, và 
cuối cùng là chơi một trò chơi vui nhộn. 


16. Buổi hẹn với con. Nếu bạn gặp rắc rối trong việc tìm 
thời gian một mình với từng đứa con (cho dù bạn có một 


3 


đứa con hoặc nhiều hơn thế), lên cuộc hẹn có thể là một 
cách tốt để đảm bảo bạn và con cái có thể làm mọi việc 
cùng nhau. Hẹn với con của bạn trong một ngày hoặc một 
thời điểm đặc biệt, và cùng quyết định muốn làm gì vào 
ngày hẹn đó. Có thể là những việc đơn giản, như đi thăm 
hàng xóm hoặc đi bộ trong công viên, đọc sách cùng nhau, 
chơi trò chơi, chơi thể thao hoặc game video, hoặc có thể đi 
đến một nhà hàng, rạp chiếu phim, công viên giải trí. Nếu 
bạn có nhiều con, bạn hãy thử luân phiên hẹn với chúng. 


17. Tạo thời gian riêng cho bạn đời của bạn. Đôi lúc, quá 
bận rộn với con cái nên bạn quên mất người bạn đời — 
người cũng có ý nghĩa rất quan trọng với bạn. Đừng để 
điều đó xảy ra, rất dễ dẫn đến việc chia tay hay mất đi sự 
thông hiểu sâu sắc với nhau. Hãy giữ cho mối quan hệ mặn 
nồng bằng cách tìm một bảo mẫu (có lẽ một lần một tuần) 
và có thời gian làm gì đó cùng người bạn đời của mình, 
chỉ có hai người thôi! 


18. Thỉnh thoảng hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. từng 
quá nghiêm khắc. Hãy để mọi việc tự nhiên. Chúng là 
trẻ con — hãy để chúng sống hôn nhiên. Người lớn có xu 
hướng trở nên rất nghiêm khắc về mọi việc, nhưng hãy tự 
nhắc bản thân rằng không đáng để mang tất cả rắc rối đổ 
lên đầu con trẻ. Thay vào đó, cứ để chúng phát triển, và 
chỉ thư giãn. Bọn trẻ sẽ lần lượt có được tương lai tốt đẹp, 
miễn là bạn yêu thương và hỗ trợ chúng. 

19. Hãy tạo ra một sự kiện gia đình đơn giản. Có thể vài 
tháng bạn lại dành một ngày để kiểm tra tất cả mọi thứ 
trong nhà và dọn dẹp chúng. Cả nhà cùng nhau dọn dẹp 
và thế là có thêm thời gian kết nối gia đình. Rồi cả nhà kết 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Šð 2Z 


thúc với những túi đây rác, những cái hộp đây thứ để tặng 
hoặc cho người khác. Căn nhà trở nên gọn gàng, đơn giản 
hơn. Cảm giác đó thật thỏa mãn. 


20. Trải qua thời gian yên tĩnh ở nhà. Chúng ta thường quá 
bận rộn đến nỗi lúc nào cũng như ở ngoài đường, làm hết 
việc này đến việc khác. Khi chúng ta có thời gian dành 
cho gia đình, nó cũng thường diễn ra trên đường — đi xem 
phim hoặc đến nhà hàng chẳng hạn. Điều đó có thể gây 
mệt mỏi và tốn kém. Thay vì thế, sao không thử dành thời 
gian ở nhà thường xuyên nhất bạn có thể. Xem một đĩa 
DVD thay vì ra ngoài xem phim, và làm một ít bắp rang 
để cả nhà cùng ăn. Bạn có thể chơi trò chơi hoặc ra bên 
ngoài và chơi một môn thể thao. Bạn có thể đọc sách cho 
bọn trẻ nghe, hoặc tự đọc sách, kể những câu chuyện. Có 
hàng tá thứ bạn dễ dàng thực hiện ở nhà mà không mất 
gì cả, và điều đó thật thư giãn, thú vị. 

21. Tạo ra các truyền thống gia đình. Bọn trẻ thích truyền 
thống, từ ngày lễ truyền thống đến truyền thống gia đình. 
Bạn cũng có thể tạo ra một vài truyền thống ở nhà bạn, 
như ăn tối cùng nhau, có những buổi họp mặt gia đình 
hoặc Ngày Gia đình, hoặc bất cứ việc gì mang mọi thành 
viên xích lại gần hơn. Nếu bạn biến nó thành một việc 
thường xuyên và cho nó ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nó 
sẽ trở thành một truyền thống. Đó sẽ là thứ các con bạn 
nhớ đến khi trưởng thành. 

22. Cả nhà cùng nấu ăn và đọn dẹp. Nấu ăn, dọn dẹp có 
thể trở thành những việc rất phức tạp — lấy mất thời gian 
của bạn dành cho con cái. Cả gia đình cùng nấu ăn, dọn 
đẹp có thể thể giải quyết cả hai vấn để — mọi người đều 


⁄2 


tham gia vào sẽ giúp đơn giản 
hóa việc nấu nướng / dọn 
dẹp, và nó mang lại cho bạn 
khoảng thời gian vui vẻ bên 


rất nhiều điều từ trẻ con. 
Ví dụ như là, bạn có bao 
nhiêu kiên nhắn.” 





nhau trong khi dạy cho con 
các kỹ năng sống giá trị. Hãy 
biến chúng thành hoạt động 









Ý “Bạn có thể học được ồ ` 









_ _ối 
sốnaggua/ 8028054 Ki ,. 


* FranklinP.lonese #@Ủ ¡ 


vui vẻ — để cho con cái chọn tNG „2 


thực đơn, đi mua những nguyên 

liệu cùng với bạn. Hãy xem bạn có thể 

dọn dẹp toàn bộ căn nhà nhanh như thế nào — nếu cả gia 
đình cùng chung tay vào, chúng ta có thể xong việc trong 
vòng 30-40 phút. Làm mọi việc như một trò chơi hoặc 
như một thử thách, rất hấp dẫn đấy! 


23. Cắt giảm các bốn phận. Mẹo này áp dụng cho cả bạn 
lẫn con bạn. Nếu có quá nhiều bổn phận, cuộc sống sẽ 
trở nên phức tạp. Cắt giảm các bổn phận, cuộc đời bạn sẽ 
được đơn giản hóa. Thật đơn giản. Tạo một danh sách tất 
cả các bổn phận của gia đình và xem điều nào liên quan 
tới các ưu tiên, điều nào quan trọng nhất. 


Cái nào mang lại cho bạn sự thích thú và lợi ích? Cái nào 
chỉ tiêu hao thời gian, sức lực mà không mang lại cho bạn 
điều gì hay ho? Hãy giữ những bổn phận cân thiết — của 
bạn và con cái — đồng thời cắt bỏ nhiều nhất phần còn lại. 


”- Franklin P. Jones (1908-1980) là một phóng viên ở Philadelphia, điều hành quan 
hệ công chúng và nghệ sĩ hài. Ông đã viết châm biếm và trích dẫn trong mục 
giải trí của các ấn phẩm lớn trong nhiều năm. Jones nổi tiếng ở Mỹ suốt những 
năm 1940 và 1950 nhờ chuyên mục “Đặt nó theo cách này” (Put it this Way) trên 
tờ Saturday Euening Post. “Đặt nó theo cách này” đạt kỷ lục xuất bản liên tục lâu 
nhất ở tờ Saturday Euening Post. (Nxb) 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Š2 ZZ 


24. Vận động. Ngày nay, trẻ có thể trở nên rất ù lì, ốm yếu 
khi suốt ngày dán mắt vào truyền hình, lướt Internet, chơi 
trò chơi video. Nên thúc giục chúng vận động bằng cách đi 
ra ngoài với chúng hoặc đi bộ, đi bơi, chơi thể thao. Nếu 
bạn chạy bộ, hãy để cho con cái cùng chạy bộ với bạn, ít 
nhất là một phần quãng đường. Lấy xe đạp và đi đến công 
viên. [ạo ra những thách thức, như chạy đua hoặc chống 
đầy. Các trò chơi vui làm cho bọn trẻ vận động. Việc này 
đơn giản hóa cuộc đời bạn thế nào? Việc này đồng nghĩa 
chúng ít tiếp xúc với các phương tiện truyền thông hơn. 
Và thêm nữa, làm cho bọn trẻ khỏe mạnh theo một cách ít 
tốn kém, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. 


25. Tập trung làm việc, chứ không phải chỉ tiêu. Cha mẹ 
thường chuyển đến con cái thông điệp về việc làm thế nào 
để sống trong cuộc đời này, dựa trên những gì chúng ta 
làm: chúng ta thích mua sắm, ăn ở bên ngoài, đi xem phim. 
Theo đó con cái học được rằng để có được niềm vui đồng 
nghĩa với chỉ tiêu tiền bạc. Chúng ta tập trung vào những 
thứ vật chất, để rồi con cái cũng làm thế. Thay vì vậy, hãy 
dạy chúng (không phải chỉ nói mà bằng hành động) rằng 
điều quan trọng là làm ra mọi thứ, chứ không phải là mua 
mọi thứ. Hãy đi dạo trong công viên, chơi ngoài trời, chơi 
trò chơi tập thể, đọc, kể chuyện, chơi trò chơi đố chữ, nấu 
ăn, dọn dẹp, đi đến bãi biển hoặc đến hồ, xây các lâu đài 
cát, rửa xe. lrải qua thời gian vui vẻ cùng nhau, làm mọi 
việc mà không phải tốn tiền. 


⁄2 


2⁄4 cu 2 


Làm sao dọn sạch hộp thư 
khi bạn bị ngập chìm trong đó? 


Vẻ đẹp của một hộp thư trống là một thứ đáng chú ý. Nó 

mang lại cảm giác thanh thản, bình yên rất đỗi tuyệt vời. 

Ngược lại, một hộp thư tràn ngập các công việc, các cuộc 

gọi khẩn cấp phải trả lời, các thứ để đọc... Ôi, thật hỗn 
« vv ˆ 2 TH , -” ÖỔ 

loạn, căng thắng, gây cảm giác ức chế biết baol 

Một người bạn gần đây đã viết: 

“Giúp với! Tôi bị chìm ngập trong email!” 

Giống như lúc bạn đang trong nước vậy. Hãy tìm cách nào 

để đưa đầu của bạn ngoi lên mặt nước trước, rồi sau đó 

tìm cách để bạn an toàn leo lên mặt đất khô ráo, an toàn. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn È2 ⁄Ở 


Ngoi đầu lên mặt nước 


Bạn cần cho mình một ít không gian để hít thở. Một hộp 
thư đầy ngập quả thật rắc rối, và bạn không biết bắt đầu 
từ đâu. Vì thế đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu: 


1. Tạo ra một thư mục “hành động” hoặc dán nhãn trong 
email của bạn. Đây là nơi bạn sẽ lưu trữ bất cứ email nào 
bạn cần phải giải quyết (có thể chia nhỏ thêm thành nhóm 
các email cần trả lời, cần sắp xếp, tùy cách mà bạn muốn). 


2. Chọn ra những email quan trọng nhất. Kiểm tra hộp 
thư của bạn và chọn ra 10-15 email cần giải quyết khẩn 
cấp nhất, sắp xếp chúng trong thư mục mới này. Nếu bạn 
không thực hiện các phân dưới đây ngay lập tức, ít nhất 
bạn có thể làm từ thư mục này ngay bây giờ. 


` «3 


3. Lưu trữ tạm thời. Giờ hãy tạo ra một thư mục “tạm thời”. 
Chuyển mọi thứ vẫn còn ở trong hộp thư của bạn sang thư 
mục tạm thời. Bạn sẽ chuyển những thứ đó đi và không 
lo lắng về chúng vào lúc này. Chúng ta sẽ xử lý chúng sau, 
nhưng giờ thì chúng ta đã có một chút không gian để thở. 


4á. Thiết lập một chính sách mới. Mọi email mới tới sẽ làm 
theo quy tắc ở phần tiếp theo. Không còn để cho hộp thư 
của bạn chồng chất lên nữa. 


Những email mới 


Vậy phải làm gì với những email mới tới? Thiết lập một số 
quy tắc và quyết tâm thực hiện ngay lập tức: 


1. Xử lý bắt đầu từ trên xuống. Khi bạn mở hộp thư, xử 
lý email một cách triệt để. Bắt đầu với các email trên đầu 


⁄⁄ 


hộp thư của bạn. Làm theo một trong các hành động sau 
đây, theo thứ tự ưu tiên: (1) xóa (tự do); (2) lưu trữ (trong 
trường hợp bạn muốn xem đến nó sau này); (3) trả lời 
ngắn gọn (trong vòng bốn câu hoặc ít hơn) và sau đó lưu 
trữ, (4) đặt vào danh sách việc phải làm của bạn (nếu bạn 
không có danh sách này, hãy bắt đầu lên một danh sách 
từ bây giờ), sau đó xếp chúng trong thư mục “hành động”. 
Thư mục cuối cùng bao gồm những trả lời dài (thật ra nên 
ngắn gọn nhất có thể). Nếu bạn thực hiện một trong bốn 
hành động này, bạn sẽ xử lý được mọi email. 


2. Chuyển đến email tiếp theo và xử lý nhanh chóng, cứ tiếp 
tục như vậy. Đừng mất nhiều hơn 20 giây cho bất cứ một 
email nào, thậm chí bạn cũng nên làm tương tự nếu bạn 
đang trả lời nhanh hoặc thêm mục vào Danh sách phải 
làm. Nếu bạn xử lý email nhanh chóng, bạn sẽ kiểm tra 
xong hộp thư chỉ trong vài phút. 


3. Chỉ khi đã xử lý xong những việc trên, bạn mới bắt đầu 
cần bận tâm về những mục phải làm. Bạn có thể chọn xử 
lý chúng ngay lập tức hoặc để sau này. Đừng bắt đầu thực 
hiện những việc phải làm khi bạn đang xử lý email. 


4. Những bản tin, v.v... Bạn sẽ không bao giờ đọc hết tất cả 
những bản tin, lưu ý từ các dịch vụ, danh mục sản phẩm 
từ các công ty, và các thứ tương tự như vậy. Chúng thường 
xuyên được gửi đến hộp thư của bạn. Do vậy hãy vào thư 
mục “tạm thời” của bạn và xóa tất cả những thứ đó ngay 
lập tức. Tất cả. Bất cứ khi nào có email mới đến — những 
email không phải từ những người thật sự gửi trực tiếp đến 
cho bạn — bạn sẽ di chuyển đến cuối email và nhấn vào 
đường liên kết “ngừng đăng ký”. Mọi bản tin trong đó phải 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Š2 Z4 


có một đường liên kết “ngừng đăng ký” - nếu không, hãy 
đánh dấu nó là thư rác. Chỉ mất 10 giây để ấn chuột vào 
đường liên kết “ngừng đăng ký” và sau đó đi đến trang mới, 
nhấn nút hủy bỏ đăng ký. Nếu bạn làm như thế với từng 
cái một, bạn sẽ sớm nhận được ít email hơn. 


Tuân theo bốn quy tắc trên, bạn sẽ không bao giờ có một 
hộp thư đây ắp nữa. 


Ngăn cơn lũ lại 

Được rồi, từ giờ bạn đã có cảm giác mọi thứ dễ quản lý 

hơn một chút. Bây giờ hãy thiết lập một chính sách lâu 

đài để bạn nhận được ít email hơn. 

Đây là những gì phải làm: 

1. Hủy đăng ký mọi thứ. Điều này đã được đề cập đến ở 
phần trên, nhưng trong trường hợp bạn bỏ lỡ điều đó, 


quay trở lại và đọc mục bản tin. Bạn không cần các bản 
tin làm ngập lụt hộp thư. 


2. Ngừng gửi đi quá nhiều email. Càng gửi nhiều email, 
bạn sẽ càng nhận lại nhiều. Thế nên hãy sử dụng email 
càng ít càng tốt. Gọi cho người khác nếu có thể, hoặc 
đi bộ và trò chuyện với họ. Nếu những điều đó không 
thực hiện được, hãy xem liệu bạn có thể tự giải quyết 
không. Gửi email và không yêu cầu đáp trả lại. 


3. Gửi những email ngắn hơn. Việc này cũng tương tự như 
tiếp nhận và xử lý email, và bạn sẽ mất ít thời gian hơn 
để viết chúng. Thử giới hạn trong bốn câu hoặc ít hơn. 


4. Ítkiếm traemail. Đặt ra thời gian mỗi ngày, chỉ kiểm tra 


⁄% 


6. 


email vào những thời gian nhất định. Khi bạn kiểm tra 
email, hãy xử lý hộp thư của bạn cho đến lúc nó trống, 
sử dụng các quy tắc ở trên. 


Lọc thông báo. Nếu có những thông báo bạn muốn xem, 
hãy tạo ra một thư mục hoặc dán nhãn cho chúng, cũng 
có thể tạo ra một bộ lọc (chức năng này trong Gmail 
rất tuyệt) để những thông báo sẽ đi thẳng đến thư mục/ 
nhãn đó và bỏ qua hộp thư đến. 


Đưa ra các quy tắc. Đưa các nguyên tắc của bạn lên 
website hoặc gửi những quy tắc đó đến những người 
bạn làm việc cùng. Những quy tắc này nhằm mục đích 
giảm số lượng yêu cầu bạn nhận được. Ví dụ, nếu những 
yêu câu gửi tới cho bạn đáng lẽ ra phải được gửi cho ai 
đó khác, hãy đặt điều đó vào trong quy tắc của mình. 
Nếu mọi nguời có thể giải quyết mọi việc thông qua 
kênh khác ngoài email, đặt nó trong quy tắc. Cố gắng 
giải quyết các loại email phổ biến nhất, và tìm ra giải 
pháp để bạn không phải trả lời tất cả. 


.. Đưa lên các câu hỏi thường gặp. Tương tự, nếu bạn 


nhận được một loạt các câu hỏi thường gặp, hãy đưa 
ra các câu trả lời công khai để bạn không phải lặp lại 
câu trả lời bằng email. Nó giúp bạn tiết kiệm được rất 
nhiều thời gian. 


Xử lý những email cũ 


Bạn sẽ muốn trở lại với thư mục “tạm thời” của bạn, khi 


có thời gian, và bắt đầu xử lý chúng. Dưới đây là vài bước 
giúp thực hiện: 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Èð Z7 


1, 


⁄? 


Xử lý từng ít một nếu bạn có quá nhiều việc phải làm 
ngay lúc này. Chỉ xử lý trong năm phút, sau đó quay 
trở lại sau. 


._ Khi bạn xử lý, làm theo quy tắc xử lý hộp thư của bạn ở 


trên (dưới phản “Email mới). Bắt đầu từ trên xuống, 
giải quyết nhanh từng email, loại nó ra khỏi thư mục 
tạm thời nhanh nhất có thể. 


.. Cho mình thoải mái xóa hàng loạt email. Nếu bạn biết 


mình không bao giờ trả lời hoặc làm việc với những 
email đó, chỉ cần kiểm tra một loạt và xóa hoặc Ìưu trữ 
chúng. Bạn có thể làm một lần theo cách này. Hãy cảm 
thấy thoải mái khi xóa chúng đi — và chỉ bận tâm về 
những gì bạn cần phải làm từ thời điểm này. 


Hướng dẫn ngắn (nhưng hiệu quả) 
ZÊ ⁄ÿ È⁄27 


/ 2È (1ƒ, Z/⁄,, 















_“Thànhtựu 
n nhất là xóa nhòd 
ò`_ ranh giới giữa 
| tông việc và vui chơi” Š 


` 


#ự 


Z š4 

¬ ẻ 

k2 Ỗ Í ; 
 Š # 






xe. Arnold Toynbee‹ si? 


Làm theo đam mê có thể là một việc khó khăn. Nhưng tìm 
ra những gì bạn đam mê thậm chí còn khó hơn. Nhưng 
bạn sẽ là một người may mắn khi tìm ra niềm đam mê của 
mình và kiếm sống từ niềm đam mê đó. Vì điều tuyệt vời 
nhất là có thể kiếm sống từ việc làm những gì bạn thích. 


*- Arnold Toynbee (1852-1883) là một nhà lịch sử kinh tế người Anh, nổi tiếng với 
trách nhiệm xã hội và mong muốn cải thiện điều kiện sống của các tầng lớp lao 
động. (Nxb) 


Đời đơn giổn khi ta đơn giản Š5 


Và vì thế, hướng dẫn nhỏ này sẽ giúp bạn bắt đầu tìm ra 
những gì bạn thích làm. Đó sẽ là thứ giúp bạn có động lực 
để ra khỏi giường vào buổi sáng, hét lên: “Tôi đang sống! 
Tôi đang cảm thấy điều đó!” 


Hướng dẫn này sẽ không tìm ra niềm đam mê cho bạn. 
Nhưng nó giúp bạn trên hành trình đi tìm. 


1. Bạn giỏi cái gì? Trừ khi mới bắt đầu cuộc đời, lúc nào 
bạn cũng có sẵn một vài kỹ năng, tài năng, một vài năng 
khiếu nào đó. Thậm chí nếu bạn chỉ mới bắt đầu thôi, có 
thể bạn đã thể hiện một vài năng khiếu khi bạn còn trẻ, 
ngay cả lúc còn là học sinh tiểu học. Bạn đã bao giờ viết 
văn, làm một người diễn thuyết, họa sĩ, nhà tổ chức, nhà 
xây dựng, giáo viên, một người bạn tốt chưa? Bạn có giỏi 
trong việc đưa ra những ý tưởng, kết nối mọi người, làm 
việc, buôn bán? Hãy suy nghĩ một chút về những điều này. 
Dành ít nhất 30 phút, suy nghĩ về những câu hỏi nói trên 
— chúng ta thường quên mất những việc mình đã làm rất 
tốt. Hãy nghĩ lại (xa hết mức), về công việc, các dự án, sở 
thích của bạn. Đó có thể là niềm đam mê của bạn. Hoặc 
bạn có thể có nhiều niềm đam mê. Hãy bắt đầu một danh 
sách các ứng viên tiểm năng. 

2. Điêu gì khiến bạn hứng thú? Có thể là việc gì đó ở nơi 
làm việc — một phần nhỏ của công việc làm cho bạn thích 
thú. Có thể là việc gì đó bạn làm ngoài công việc — một sở 
thích, một công việc phụ, công việc tình nguyện, làm cha 
/ mẹ hoặc làm người bạn đời / người bạn bình thường. Có 
thể là việc gì đó bạn đã không làm trong một thời gian. 
Một lần nữa, nghĩ về điều này trong 30 phút, hoặc ít nhất 
15 phút. Nếu bạn vẫn không nghĩ ra cái gì làm mình hứng 


/ 


thú, có lẽ bạn nên thay đổi chính mình. Thêm bất cứ câu 
trả lời nào vào trong danh sách của bạn. 


3. Bạn đọc gì? Bạn đã dành nhiều thời gian đọc gì trên 
mạng? Tạp chí nào bạn trông chờ để đọc) Bạn theo dõi 
những blog nào? Khu vực nào trong hiệu sách bạn thường 
phé qua? Có thể có rất nhiều chủ đề ở đây — hãy thêm 
chúng vào trong danh sách. 


4. Ước mơ thâm kín của bạn là gì? Bạn có thể có một công 
việc ao ước kỳ cục nào đó mà bạn luôn muốn làm — trở 
thành một tiểu thuyết gia, nghệ sĩ, nhà thiết kế, kỹ sư, bác 
sĩ, doanh nhân, lập trình viên. Nhưng một nỗi sợ hãi, một 
sự ngờ vực bản thân nào đó đã níu bạn lại, dân đến bác bỏ 
những ý tưởng đó. Nhưng tít tận trong sâu thắm, bạn vẫn 
còn một vài ý tưởng. Hãy đưa chúng vào danh sách — dù 
chúng không thực tế đến thế nào. 


5. Tìm hiểu, hỏi, ghi chú lại. Được rồi, bạn đã có một danh 
sách. Chọn một điều trong danh sách làm bạn hứng thú 
nhất. Đây là ứng viên đầu tiên của bạn. Giờ hãy tìm hiểu 
về nó, trò chuyện với người thành công trong lĩnh vực ấy 
(thông qua blog của họ, nếu họ có, hoặc email). Tạo một 
danh sách các ghi chú về những điều bạn cần học hỏi, cải 
thiện, các kỹ năng bạn muốn thành thạo, những người để 
chuyện trò. Nghiên cứu nhưng đừng làm cho mình chờ 
đợi quá lâu trước khi chìm đắm vào bước tiếp theo. 


6. Thử nghiệm. Đây là lúc bạn ứng dụng những gì đã học 
được. Nếu bạn chưa làm, hãy bắt tay vào. Nếu bạn đã sẵn 
sàng, trong trường hợp này có thể bỏ qua để sang bước 
tiếp theo hoặc tìm một ứng viên thứ hai để thử. Nhưng 
nếu bạn chưa sẵn sàng, hãy bắt đầu ngay bây giờ — cứ làm 


Đời đơn Giởn khi ta đơn giỏn Õ 227 


đi. Có thể thực hiện riêng trong chính căn nhà bạn, nhưng 
nên cố gắng thực hiện công khai bất cứ khi nào bạn có thể. 
Việc này thúc đẩy bạn tiến bộ, mang lại cho bạn sự phản 
hồi, danh tiếng của bạn sẽ được cải thiện khi bạn làm thế. 
Chú ý vào cảm nhận của bạn khi làm — đó là có phải là 
điều bạn mong chờ, điều làm cho bạn hứng thú, điều bạn 
muốn chia sẻ? 


7. Thu hẹp. Bạn nên chọn 3-5 việc từ danh sách của bạn, 
nếu nhiều hơn thế, hãy thực hiện bước 5 và 6 với chúng. 
Việc này có thể mất một tháng, hoặc có lẽ bạn đã tìm hiểu 
và thử thực hiện tất cả. Do vậy, đây là những gì bạn phải 
tự hỏi chính mình: Điều gì làm cho bạn hứng thú nhất? 
Điều nào trong số đó có thể tạo ra thứ gì mà mọi người sẽ 
trả tiền để có chúng hoặc gây được hứng thú? Điều nào bạn 
cảm thấy mình có thể thực hiện trong nhiều năm (thậm chí 
nếu nó không phải là một con đường nghề nghiệp truyền 
thống)? Chọn lấy 1-2 điều làm cho bạn hứng thú nhất, 
và tập trung vào. Bạn sẽ làm ba bước tiếp theo: xua đi nỗi 
sợ hãi của bạn, tìm thời gian, và biến điều đó thành một 
nghề nghiệp nếu có thể. Nếu không thành công, bạn có 
thể thử điều tiếp theo trong danh sách — không có gì xấu 
hổ khi cho mình một cơ hội và thất bại, bởi vì nó sẽ dạy 
cho bạn những bài học giá trị, giúp bạn thành công trong 
nỗ lực tiếp theo. _ 


8. Xua đi nỗi sợ. Đây là chướng ngại lớn nhất với hầu hết 
mọi người — nghi ngờ bản thân và sợ thất bại. Bạn sẽ đối 
mặt với điều đó và cần xua nó đi. Đầu tiên, nhận thức về 
nỗi sợ hãi tốt hơn là tảng lờ và chối bỏ. Thứ hai, viết ra, 
để hình dung nỗi sợ hãi là gì. Thứ ba, cảm nhận và trở 
nên bằng lòng với việc có nỗi sợ hãi. Thứ tư, tự hỏi bản 


22 


thân mình, “Điều tôi tệ nhất có thể xảy ra là gì?” Thông 
thường thất bại không thảm khốc lắm. Thứ năm, dù sao 
đi nữa cũng tự chuẩn bị cho mình thực hiện điều đam 
mê, sau đó bắt tay vào làm. Thực hiện từng bước nhỏ, 
nhỏ nhất có thể, và quên hết những gì có thể xảy ra — tập 
trung vào những gì thật sự xảy ra, ngay lúc này. Sau đó ăn 
mừng thành công của bạn, cho dù nó “nhỏ xíu” thế nào. 


9. Tìm thời gian. Không có thời gian để theo đuổi đam mê? 
Thế thì hãy tạo ra thời gian! Nếu điều đó là một ưu tiên 
hàng đầu, bạn sẽ tạo ra thời gian — hãy sắp xếp lại cuộc 
đời của bạn cho đến khi bạn có thời gian. Điều này đồng 
nghĩa với dậy sớm hơn, hoặc làm sau giờ tan sở, sau khi 
ăn trưa, hoặc cuối tuần. Cũng có thể là phải hủy bỏ một 
số cam kết, đơn giản hóa thói quen làm việc của bạn hoặc 
làm rất nhiều việc trước (giống như bạn sắp đi nghỉ). Làm 
những øì cần thiết. 


10. Làm thế nào để kiếm sống từ đam mê? Điều này không 
thể xảy ra trong một sớm một chiều. Bạn cần phải trở nên 
xuất sắc, đầy đam mê với nó. Có thể mất nhiều tháng hoặc 
nhiều năm, nhưng nếu bạn thấy vui, đó là những gì quan 
trọng nhất. Khi bạn đạt đến mức độ khiến người khác 
chấp nhận trả tiền, bạn đã thành công — có rất nhiều cách 
để kiếm sống từ lúc ấy, bao gồm làm việc tự do và tư vấn, 
tạo ra những sản phẩm mang lại thông tin như sách điện 
tử, viết blog và bán các quảng cáo. Trong thực tế, bạn nên 
làm blog nếu bạn chưa sẵn sàng. Nó giúp củng cố suy nghĩ 
của bạn, tạo dựng tiếng tăm, tìm được người quan tâm tới 
những øì bạn đang làm, thể hiện kiến thức và niềm đam 
mê của bạn. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Õ 27 


Điều này không dễ dàng. ] rước tiên, nó đòi hỏi rất nhiều 
suy tư và tự vấn lương tâm, sau đó là rất nhiêu dũng cảm, 
học hỏi, trải nghiệm, cuối cùng là rất nhiều quyết tâm. 


Nhưng tất cả đều đáng giá — đến từng phút giây, từng gam 
dũng cảm và nô lực. Bởi vì cuối cùng, bạn sẽ đạt được thứ 
gì đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn theo rất nhiều cách, cho bạn 
lý do để nhảy ra khỏi giường, khiến bạn hạnh phúc cho dù 


bạn có vất vả bao nhiêu đi nữa. 


l IÍ “Hãy chọn một công việc yêu 

h thích, và bạn sẽ không phải 
làm việc một ngày nào trong 
cuộc đời của bạn” - 





đã | 
TH Bọn ihệii ụ 


'Ì 
: 
1 
ì 
+ 
+ 
"É: 
1.. 
‡ 


2 


Kiếm sống 


X ^ 


1⁄16 


Vậy là bạn đã làm theo Hướng dẫn ngắn gọn (nhưng hiệu 
quả) để tìm ra niềm đam mê của mình, và đã chọn một 
việc gì đó bạn đam mê. 


Giờ bạn cần biến nó thành nghề nghiệp — nhưng xin cảnh 
báo là không dễ đâu nhé. 

Không dễ dàng — phải nói trước với bạn điều đó. Nếu bạn 
hy vọng kiếm được tiền nhanh chóng, hoặc kiếm được bạc 
triệu nhanh chóng, bạn sẽ cần tìm một hướng dẫn khác. 
Có lẽ ở những quảng cáo nhấp nháy hàng ngày trên các 
trang web bạn vào chẳng hạn. 


Vậy bạn đã chọn ra niễm đam mê của mình chưa? Sau đây 
là các bước để biến đam mê thành một nghề kiếm sống. 


Đời đơn giồn khi to đơn giản 2 Z⁄2/ 


1. Học hỏi. Tìm hiểu những thông tin liên quan đến niềm 
đam mê của bạn, từ blog, các tạp chí trực tuyến đến sách 
và sách điện tử. Tìm kiếm những thông tin miễn phí 
trước. Đừng sử dụng chuyện này như một cái cớ để tiêu 
hàng trăm hoặc hàng triệu đồng. Hầu hết các thứ quan 
trọng đều có sẵn miễn phí. Tìm một cổ vấn, trò chuyện 
với những người đã từng làm việc đó, hỏi những câu hỏi. 
Vào các diễn đàn và đặt câu hỏi — từ những người có kinh 
nghiệm. Tìm những người đã làm việc đó rất giỏi và học 
hỏi cặn kẽ từ họ. 

2. Thực hiện. Đừng bỏ qua bước này trong khi bạn đang 
nghiên cứu. Bạn sẽ học được nhiều nhất bằng cách thực 
hiện. Bắt đầu làm điều đó một cách miễn phí. Làm điều 
đó cho gia đình, bạn bè của bạn. Tìm những khách hàng, 
những người chịu trả một khoản nhỏ. Tạo một blog và 
viết về niềm đam mê của bạn. Đưa lên mạng và hãy để 
cho những người khác dùng thử sản phẩm hoặc dịch vụ 
của bạn. Sớm nhất có thể, hãy công bố cho nhiều người 
biết — bạn sẽ học được tốt nhất theo cách này. Tiếp tục 
thực hiện bước 1 khi bạn đang làm bước 2. 


3. Đạt được những điều đáng ngạc nhiên với niềm đam mê 
của bạn. Đây chỉ là chuyện thực hành và học hỏi nhiều 
hơn. 


4. Bắt đầu tính phí. Ngay khi bạn thấy việc mình làm đã đủ 
tốt, hãy tính phí. Bạn có thể bắt đầu từ từ — việc chính vẫn 
là tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, và có được khách hàng, 
người có thể giới thiệu bạn cho người khác. Bạn muốn làm 
việc chăm chỉ để làm hài lòng mọi người. Từ từ nâng giá 
khi kỹ năng của bạn cải thiện. 


⁄ 


5. Tiếp tục cải tiến. Đừng bao giờ ngừng học hỏi, để trở 
nên tốt hơn. Sử dụng thông tin phản hồi của khách hàng 
hoặc người đọc để cải tiến. 


6. Tạo ra mảng thu nhập. Đây là lúc tiền bắt đầu đổ vẻ. Bạn 
có thể bắt đầu bước này bất cứ lúc nào — đừng chờ cho đến 
khi bạn làm xong tất cả các bước khác. Tạo ra nhiều mảng 
thu nhập nhất có thể, tại một thời điểm. Một số ví dụ như: 


Hợp đồng tư vấn thường xuyên. 

Công việc tự do. 

Quảng cáo hoặc thu nhập từ blog / trang web. 

Sách điện tử dạy mọi cách để làm việc gì đó mà bạn 
biết cách làm. 

Một trang web thành viên trả khoản phí nhỏ hàng tháng 
sẽ giúp người khác học được điều gì đó bạn có thể dạy 
họ. Trang web này có thể bao gồm một diễn đàn, những 
bài viết, video, hội thảo trực tiếp, các nguồn khác. 
Một khóa học trực tuyến, tương tự trang web thành 
viên, nhưng không đòi hỏi bạn làm trực tiếp mọi việc 
hoặc có một diễn đàn. Khóa học có thể bao gồm những 
sách điện tử, sách bài tập, video, audio, bài viết trực 
tuyến và các công cụ khác. 

Phân mềm và các sản phẩm tải vẻ. 

Hàng hóa chẳng hạn như áo thun, sách, ly cà phê... 


Dĩ nhiên, có rất nhiều kiểu dịch vụ và sản phẩm khác bạn 


có thể cung cấp. Mối dòng thu nhập không chỉ có thể 


mang lại một phần những gì bạn cần để tồn tại, nếu bạn 


tiếp tục tạo ra nhiều dòng thu nhập nữa, cuối cùng bạn 


có thể sống nhờ niềm đam mê của mình. Xin chúc mừng. 


Đời đơn giỏn khi tơ đơn giỏn 2 Z7 


Có cần các thiết bị và văn phòng? Đối với hầu hết những 
đam mê, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà với các thiết bị 
tối thiểu (thường chỉ là một cái máy tính). Tránh phải trả 
tiền thuê văn phòng hoặc để nảy sinh bất cứ chi phí vượt 
trội nào, sẽ gây khó khăn và đẩy bạn vào cảnh nợ nắn. 
Khởi đâu nhỏ, chỉ mở rộng khi thu nhập của bạn đã tăng 
lên. Mua ít thiết bị nhất có thể để không làm khó cho bạn 
ngay từ lúc bắt đầu. 

Có cần thôi việc? Nếu bạn có đủ điều kiện, câu trả lời là 
được. Điều này đồng nghĩa với sẽ sống tiết kiệm trong vài 
tháng, hoặc sống dựa vào thu nhập từ bạn đời của bạn và 
cắt giảm chỉ tiêu. Nếu điều kiện chưa cho phép, bạn có 
thể tranh thủ thời gian rảnh để theo đuổi đam mê — trước 
khi đi làm, sau giờ tan sở, những lúc cuối tuần. 


Làm việc cho một công ty? Nếu bạn trở nên “siêu” trong 
lĩnh vực nào đó, bạn sẽ được săn đón. Bạn có thể làm việc 
cho một công ty nếu thích. Tuy nhiên, lời khuyên là bạn 
hãy cố tự mình theo đuổi đam mê trừ khi bạn cần trang 
thiết bị mà không đủ điều kiện sắm sửa hoặc có một đề 
nghị mà bạn không thể chối từ. 


22 


4 (ân Z6 X22 


và cách để tâm điều đó 













“ˆ “Ngủ sớm và dậy sớm tạo ra một con người __. 
È, khỏe mạnh, giàu có, thông minh.” @t 


Tả -__Ben Franklin "son ậ có 


Dậy sớm có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, có hàng tấn các 
lợi ích tuyệt vời khác nữa... 


Đầu tiên, hãy nghe điều này nếu bạn là một con cú đêm. 
Thức khuya có ích cho bạn? Vậy thì tuyệt. Không có lý do 
nào để cần phải thay đổi, đặc biệt nếu bạn hài lòng với điều 


l Benjamin Franklin (1706-1790) là một trong những người thành lập nước nổi tiếng 
nhất của Hoa Kỳ. Ông là một chính trị gia, nhà khoa học, tác giả, thợ in, triết gia, 
nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, nhà ngoại giao hàng đầu. (Nxb) 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 ⁄⁄⁄ 


đó. Nhưng chuyển từ một con cú đêm sang một người dậy 
sớm (và điều đó có thể!) mang lợi ích đến cho bạn theo rất 
nhiều cách đến nối bạn sẽ không bao giờ muốn trở lại như 
trước nữa. Đây chỉ là một vài ví dụ: 


1. Chào đón ngày mới. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Mỗi 
ngày, khi bạn thúc giấc hãy nghĩ rằng hôm nay tôi là một 
người may mắn ñược thúc giấc, tôi Äang sống, tôi có một cuộc 
đời ở phía trướy, tôi sẽ không lãng phí nó. Tôi sẽ sử dụng 
tất cả năng lượng của mình để phát triển bản thân, để mở 
rộng trái tim với những người khác, để ñạt Äược giác ngộ vì 
lợi ích của tất cả chúng sinh, tôi sẽ có những suy nghĩ tích 
cực hướng VỀ người khác, tôi sẽ không giận dữ hoặc nghĩ xấu 
VỀ người khác, tôi sẽ mang lợi ích đến cho người khác nhiều 
nhất có thể, ” 


2. Khởi đầu tuyệt vời. Bạn đã từng bắt đầu ngày mới của 
mình bằng cách nhảy ra khỏi giường, muộn như thường 
lệ, vội vàng chuẩn bị cho chính mình và bọn trẻ, vội vàng 
thả chúng ở trường sau đó lật đật đến chỗ làm. Bạn sẽ bước 
vào nơi làm việc, trông nhàu nhĩ, hàu như chưa tỉnh táo, 
gắt gỏng, đi sau những người khác. Đó không phải là một 
khởi đầu tuyệt vời để bắt đầu một ngày của bạn. Dậy sớm 
cho bạn có một buổi sáng khác hẳn. Bạn sẽ làm được rất 
nhiều việc trước 8 giờ sáng, các con bạn cũng hình thành 
thói quen dậy sớm. Lúc mọi người bắt đầu làm việc, bạn 
đã đi trước một bước. Theo kinh nghiệm của nhiều người, 
không có cách nào để bắt đầu một ngày của bạn tốt hơn 
thức dậy sớm. 


3. Sự yên ổn. Không có tiếng bọn trẻ la hét, không có 
tiếng ồn do trẻ con khóc, không có tiếng đá bóng, không 


Z⁄ 


có tiếng ôn do xe cộ, không có tiếng ôn tivi. Thời gian 
lúc sáng sớm rất bình yên, rất tính lặng. Rồi bạn sẽ thấy 
đó là thời gian yêu thích trong ngày của bạn. Bạn sẽ thật 
sự tận hưởng khoảng thời gian yên bình đó, khoảng thời 
gian dành cho bản thân, khi bạn có thể suy nghĩ, có thể 
đọc, có thể hít thở. 


4. Ngắm mặt trời mọc. Những người ngủ dậy muộn đã bỏ 
lỡ một trong những kỳ quan vĩ đại nhất của tự nhiên, lặp 
đi lặp lại trước mắt mỗi ngày — cảnh mặt trời lên: trời từ 
từ trở nên sáng hơn, khi màu xanh thẫm của buổi đêm 
chuyển sang màu xanh sáng, khi những màu sắc rực rỡ bắt 
đầu thấm vào bảu trời, khi vạn vật được phủ lên những 
màu không thể tin được. Trong cảnh trí đó, bạn có thể 
ngẩng lên bầu trời nói với thế giới: “ Thật là một ngày tươi 
hồng rực rỡ”. Nghe hơi “sến” phải không, nhưng thú vị, 
bạn biết mài 


5. Bữa sáng. Dậy sớm và bạn có thời gian thánh thơi dành 
cho bữa sáng. Bạn biết đó là một trong những bữa ăn quan 
trọng nhất trong ngày. Không ăn sáng, cơ thể bạn vận hành 
hết sức cho đến khi bạn quá đói vào bữa trưa đến nỗi bạn 
ăn bất cứ thứ gì không tốt cho sức khỏe mà bạn tìm thấy. 
Càng ăn nhiều chất béo và đường, bạn càng cảm thấy ổn 
hơn. Nhưng ăn bữa sáng, bạn có thể no cho đến tận trưa. 
Cộng thêm, ăn sáng trong khi đọc sách và uống một tách 
cà phê, thưởng thức ban mai yên tĩnh hoàn toàn thú vị 
hơn cố gắng nhỏi nhét cái gì đó xuống dạ dày trên đường 
đi làm, hoặc ở bàn làm việc. 

6. Tập thể dục. Có những khoảng thời gian khác để tập thể 
dục ngoài buổi sáng sớm, dĩ nhiên, và tập thể dục ngay sau 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Õ Z/ 


giờ làm việc cũng rất thú vị, nhưng rất thường bị hủy bỏ 
vì dễ có những việc khác xen vào. Còn tập thể dục buổi 
sáng hầu như không bao giờ bị hủy bỏ. _ 





7. Năng suất cao. Sáng sớm là thời gian đạt năng suất cao 
nhất trong ngày. Nếu bạn viết lách vào buổi sáng, thì thời 
gian đó không có bất cứ thứ gì làm bạn phân tâm, trước 
khi bạn kiểm tra email hoặc tình trạng blog. Bạn sẽ hoàn 
thành được rất nhiều việc vào buổi sáng. Sau đó, khi tối 
đến, bạn không còn việc nào cần phải làm và có thể dành 
thời gian ấy cho gia đình mình. 


8. Thời gian để thực hiện mục tiêu. Bạn có các mục tiêu 
không? Chà, hẳn phải có. Và bạn không có thời gian để 
xem xét, lên kế hoạch cho những việc ấy cũng như thực 
hiện các bước đầu tiên? Nếu bạn phải có một mục tiêu mà 
bạn muốn hoàn thành tuần này thì mỗi sáng, bạn phải 
quyết định bạn có thể làm gì ngày hôm nay để giúp bạn 
tiến đến gần mục tiêu đó. Sau đấy, nếu có thể, làm việc đó 
đầu tiên vào buổi sáng. 


9. Đi lại. Không ai thích giao thông vào giờ cao điểm, ngoại 


z2 


trừ công ty xăng dầu. Chuyển sang đi làm sớm, giao thông 
sẽ đỡ hơn nhiều. Bạn sẽ đến chỗ làm nhanh hơn, nhờ thế 
tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hoặc tốt hơn, chuyển sang 
đi làm bằng xe đạp. 


10. Các cuộc hẹn. Nếu bạn dậy sớm, bạn sẽ dễ dàng đến 
đúng giờ các cuộc hẹn sớm trong ngày. Đến trễ trong 
những cuộc hẹn để lại dấu ấn không hay đối với người hẹn 
gặp. Xuất hiện sớm sẽ gây ấn tượng cho họ. Cộng thêm 
nữa, bạn có thời gian để chuẩn bị. 


Làm sao để trở thành một người dậy sớm? 


# Đừng thay đối quyết liệt. Bắt đầu từ từ bằng cách chỉ 
dậy sớm hơn 15-30 phút so với thường lệ. Làm quen 
với việc này trong một vài ngày. Sau đó thêm 15 phút - 
nữa. Làm dân dần cho đến khi bạn đạt được mục tiêu 
thời gian của mình. 

+ Đi ngủ sớm. Bạn đã quen với việc thức khuya, có lẽ để 
xem tivi hay lướt web. Nhưng nếu tiếp tục thói quen này 
trong khi cố gắng để dậy sớm, không sớm thì muộn bạn 
sẽ bỏ cuộc. Nếu bạn từ bỏ việc dậy sớm, bạn sẽ đi ngủ 
muộn và phải bắt đầu lại. Bạn hãy đi ngủ sớm, ngay cả 
khi bạn không nghĩ bạn sẽ ngủ được, và đọc sách khi 
ở trên giường. Nếu bạn thật sự mệt mỏi, bạn sẽ chìm 
vào giấc ngủ sớm hơn bạn nghĩ. 

Để đồng hồ báo thức xa giường. Nếu đặt nó ngay bên 
giường, bạn sẽ tắt nó đi hoặc cài lại giờ. Đừng bao giờ 
cài lại giờ. Để đồng hồ cách xa giường của bạn, bạn phải 
ra khỏi giường để tắt. Trong lúc ấy, bạn đã tỉnh giấc. 
Giờ chỉ việc thức dậy thôi. 


Đời đơn giỏn khi to đơn giỏn 2 ZZ 


+ Ra khỏi giường ngay khi tắt đồng hỗ báo thức. Đừng cho 
phép mình có lý do hợp lý quay trở lại giường. Hãy buộc 
mình ra khỏi phòng. Thói quen hay là vào nhà tắm và 
đi vệ sinh. Lúc bạn làm việc đó xong, dội toilet và rửa 
tay, nhìn cái mặt xấu xí của mình trong gương, bạn đã 
đủ tỉnh táo để đối diện với một ngày mới. 


» 


Đừng hợp lý hóa. Nếu bạn cho phép trí não của bạn bảo: 
“Thôi, ngừng dậy sớm đi!”, bạn sẽ không bao giờ dậy 
sớm được. Đừng đưa ra bất cứ lựa chọn trở lại giường 
nào cả. 


» 


Có một lý do tốt. Đặt ra việc gì đó phải làm vào sáng 
sớm rất quan trọng. Lý do này sẽ thúc đấy bạn thức 
dạy. Có thể chuyển việc lướt web đọc tin tức lên sáng 
sớm chẳng hạn. Hoặc đọc các bình luận của trên blog 
cá nhân của bạn. 

# Thưởng cho việc dậy sớm. Đúng vậy, dường như đây 
là lần đầu tiên bạn buộc mình phải làm việc gì khó 
khăn như vậy, nhưng nếu bạn biến nó thành một niềm 
vui, sớm thôi bạn sẽ trông chờ để dậy sớm. Một phần 
thưởng xứng đáng là thưởng thức tách cà phê hoặc tách 
trà nóng và đọc một cuốn sách. Phần thưởng khác có 
thể là bữa ăn sáng ngon lành hoặc ngắm mặt trời lên, 
hoặc thiền. Tìm thứ gì đó mang lại niềm vui cho bạn, 
cho phép bạn làm việc đó như là một phần của thói 
quen buổi sáng. 

Tận dụng tất cả thời gian có thêm. Đừng thức dậy sớm 

hơn 1-2 giờ chỉ để đọc blog, trừ khi đó là một mục tiêu 

chính của bạn. Đừng thức dậy sớm và lãng phí khoảng 
thời gian có thêm. Tận dụng thời gian này tạo ra một 


⁄/2 


bước nhảy vọt để bắt đầu một ngày của bạn. Hãy sử 
dụng thời gian nói trên chuẩn bị bữa trưa cho con cái, 
lên kế hoạch sử dụng thời gian còn lại của ngày (lập 
ra những việc quan trọng cần làm), tập thể dục / ngôi 
thiên, và đọc. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 Z4” 


óO 2? (2 


để đơn giản hóa Cuộc sống 











nên văn minh.” N | 


s Jessie —l 


¬ 


Cuộc sống đơn giản có ý nghĩa và giá trị khác nhau tùy 
thuộc mỗi người. Nhưng tựu trung, nó có nghĩa là loại bỏ 
tất cả mọi thứ không cần thiết, tránh xa mớ hỗn loạn để tìm 
lấy sự bình yên, dành thời gian cho những điều quan trọng. 


Nó có nghĩa là loại bỏ rất nhiều việc để bạn có thời gian 
dành cho người mà bạn yêu thương, làm những việc bạn 
thích. Nó đồng nghĩa với việc thoát ra khỏi đống bừa bộn 
để chỉ còn làm những việc mang lại lợi ích cho bạn. 


7 Nhà thơ người Mỹ gốc Do Thái. (Nxb) 


⁄⁄ 


Tuy nhiên, trở nên đơn giản không phải là quá trình dễ 
dàng. Đó là một hành trình, không phải một điểm đến, và 
thường là một hành trình của hai bước tiến về phía trước 
cộng với một bước thụt lùi. Nếu bạn quan tâm tới việc 
đơn giản hóa cuộc sống, đây là hướng dẫn tuyệt vời cho 
người mới bắt đâu. 


Danh sách ngắn 


Dành cho những người hoài nghi, những người cho rằng 
danh sách bên dưới quá dài, thật sự chỉ có hai bước để 
đơn giản: 


1. Xác định những điều quan trọng nhất đối với bạn. 
2. Loại bỏ mọi thứ khác. 


Dĩ nhiên, danh sách đó không thật sự hữu dụng trừ khi 
bạn có thể nhìn thấy cách để ứng dụng điều đó vào các 
lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, vậy nên xin trình bày 
cho bạn thêm một Danh sách dài. 


Danh sách dài 


Đây không phải hướng dẫn từng bước để đơn giản cuộc 
sống, nhưng danh sách các ý tưởng dưới đây sẽ giúp ích bất 
cứ ai đang trên hành trình kiếm tìm cuộc sống đơn giản. 
Không phải mọi lời khuyên đều có tác dụng với bạn — bạn 
cứ chọn cái nào có sức lôi cuốn và ứng dụng vào cuộc sống 
của riêng mình. 

Một lưu ý quan trọng: Danh sách này sẽ bị chỉ trích vì 
bạn thấy nó đang trở nên quá phức tạp. Nhưng đừng căng 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 Z⁄7 


* ^ 7 ~ sÀ , re `Xẻ + A 
thẳng vẻ tất cả những điều đó. Mỗi thời điểm chỉ chọn 
một ý tưởng, và tập trung vào. Khi bạn hoàn thành, bước 
sang các ý tưởng tiếp theo. 


1. 


Z2} 


Lập ra một danh sách 4-5 thứ quan trọng nhất đối với 
bạn. Điều gì quan trọng nhất với bạn? Điều giá trị nhất 
với bạn là gì? 4-5 việc quan trọng nhất bạn muốn làm 
trong cuộc đời? Sự đơn giản bắt đầu với những ưu tiên 
đó, khi bạn đang cố tạo ra nhiều khoảng trống trong 
cuộc đời để có nhiều thời gian dành cho những việc này. 
Xem xét lại những cam kết của bạn. Hãy nhìn mọi thứ 
bạn có được trong cuộc đời bạn. Mọi thứ, từ công việc 
đến nhà cửa, từ nghĩa vụ công dân đến hoạt động của 
con cái, từ các thói quen đến hoạt động kinh doanh, 
các dự án khác. Nghĩ xem việc nào trong số này thật sự 
mang lại giá trị cho bạn, việc nào bạn thích làm. Những 
việc đó có nằm trong danh sách 4-5 việc quan trọng nhất 
bạn đã đưa ra ở trên không? Loại bỏ những việc đó nếu 
chúng không có trong danh sách. 

Xem xét lại thời gian. Bạn trải qua một ngày của mình 
như thế nào? Bạn đã làm được những việc gì từ lúc thức 
dậy cho đến lúc đi ngủ? Lên một danh sách và xem các 
việc đó có nằm trong danh sách ưu tiên của bạn không. 
Nếu không, loại bỏ những việc không có trong danh 
sách và tập trung vào những gì quan trọng. Hãy thiết 
kế lại thời gian một ngày của mình. 

Đơn giản hóa công việc. Ngày làm việc của chúng ta 
được tạo ra bởi một danh sách công việc vô tận. Nếu 
bạn chỉ đơn giản là cố thực hiện tất cả các nhiệm vụ 
trong danh sách phải làm, bạn sẽ không bao giờ hoàn 
thành mọi việc, và tệ hơn nữa, bạn sẽ không bao giờ 


hoàn thành được những việc quan trọng. Tập trung 
vào những nhiệm vụ cần thiết và loại bỏ phần còn lại. 
Đơn giản hóa việc nhà. Trong cùng một mạch suy nghĩ 
đó, hãy nghĩ vẻ tất cả những việc bạn làm ở nhà. Thỉnh 
thoảng danh sách việc nhà cũng dài như danh sách công 
việc ở chỗ làm. Và chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành 
hết được. Vì thế hãy tập trung vào việc quan trọng nhất, 
và thử tìm cách để loại bỏ những việc khác (tự động 
hóa, loại bỏ, chia việc ra, hoặc thuê người giúp việc). 
Học cách nói không. Đây thật sự là một thói quen quan 
trọng cho những người đang cố gắng đơn giản cuộc 
sống của họ. Nếu không thể nói không, bạn sẽ gánh 
thêm rất nhiều việc. 

Hạn chế các phương tiện thông tin. Ngày nay cuộc sống 
của chúng ta bị đây ứ bởi dòng chảy khổng lô của các 
phương tiện thông tin: email, tin nhắn, điện thoại, thư 
từ, Skype, Twitter, Facebook, diễn đàn và còn rất nhiều 
nữa. Nó có thể chiếm mất cả ngày nếu bạn tập trung. 
Thay vì thế, hãy đặt một giới hạn cho các phương tiện 
thông tin của bạn: chỉ làm việc với email vào một thời 
gian cố định trong ngày, trong một khoảng thời gian 
nhất định (nên ở mức hai lần/ngày, nhưng chỉ làm việc 
với email nào cần thiết cho bạn). Chỉ dùng tin nhắn hội 
thoại một lần/ngày, trong một khoảng thời gian hạn 
chế. Cũng hạn chế dùng điện thoại di động. Tương tự 
như vậy với các phương tiện truyền thông khác. Lập ra 
một bảng giờ giấc và thực hiện theo đó. 


. Hạn chế sử dụng các phương tiện truyền thông. Lời 


khuyên này sẽ không dành cho tất cả mọi người, nếu 
sử dụng phương tiện truyền thông là rất quan trọng 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản &Õ ZZý 


đối với bạn, vui lòng bỏ qua nó (cũng tương tự như bất 
cứ lời khuyên nào khác). Tuy nhiên, các phương tiện 
truyền thông trong cuộc sống của chúng ta - tivi, radio, 
Internet, tạp chí... có thể chi phối cuộc sống. Đừng để 
nó áp đảo bạn. Đơn giản hóa cuộc sống của bạn và sử 
dụng thông tin chọn lọc, có hạn chế. 

Thanh lọc đô đạc. Nếu bạn có thể dành một ngày cuối 
tuân để thanh lọc các đồ đạc bạn không cần, nó sẽ mang 
lại cảm giác thật sự tuyệt vời. Loại bỏ những món đô 
bạn muốn cho đi hoặc quảng vào thùng / túi rác. Còn 
có rất nhiều thứ để thanh lọc nữa dưới đây. 


10. Hãy bỏ đi những hạng mục lớn. Có hàng tấn các đống 


bừa bộn nhỏ trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nếu 
chúng ta bắt đầu với những hạng mục lớn, bạn sẽ đơn 
giản cuộc sống của bạn nhanh chóng hơn và theo cách 


đầy đủ hơn. 





222 


11. Sắp xếp lại phòng. Từng phòng một, đi quanh phòng 
và vứt bỏ những thứ không cần thiết. Hãy hành động 
như biên tập viên của một tờ báo, cố gắng để lại những 
thứ tối thiểu, và bỏ đi mọi thứ khác. 

12. Dọn đẹp tủ và ngăn kéo. Một khi bạn dọn dẹp xong phân 
chính của các căn phòng, tiếp tục giải quyết tủ và ngăn 
kéo, xử lý từng ngăn kéo hoặc ngăn tủ một. 

13. Tinh giản tủ quân áo. Có phải tủ quần áo của bạn đang 
đây ứ? Có phải tất cả ngăn tủ chứa nhiều đỏ đến nỗi 
bạn không thể đóng lại? Tinh giản tủ quân áo bằng cách 
loại bỏ bất cứ cái nào bạn không mặc. Thử tạo ra một 
tủ quân áo tối thiểu bằng cách tập trung vào phong cách 
đơn giản và một vài kiểu quần áo màu sắc chủ đạo có 
thể phối với nhau. 

14. Tỉnh giản máy tính. Nếu bạn gặp rắc rối với quá nhiều 
tập tin và sự lộn xộn của chúng, hãy xem xét việc trực 
tuyến hóa các tập tin. Nó có thể đơn giản mọi thứ rất 
nhiều. 

15. Đơn giản giấy tờ tài liệu kỹ thuật số. Nếu bạn là một 
người có thói quen tích trữ các tập tin, tài liệu kỹ thuật 
số, những thứ thậm chí không có ích cho bạn, và dường 
như bạn không thể kiểm soát được đống lộn xôn tài liệu 
kỹ thuật số đó, thì hãy bắt tay vào làm gọn chúng đi. 

16. Lập một bản tuyên ngôn về sự đơn giản. Bạn muốn cuộc 
đời đơn giản của bạn như thế nào? Hãy viết ra. 

17. Hạn chế thói quen mua sắm. Nếu bạn là nô lệ cho chủ 
nghĩa vật chất và chủ nghĩa tiêu dùng, vẫn có cách để 
thoát khỏi điều đó. Mặc dù không thể thoát khỏi hoàn 
toàn, bạn sẽ cảm thấy tự do hơn nhiều. Nếu bạn có thể 
thoát khỏi chủ nghĩa vật chất, bạn sẽ quen với thói quen 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Š2 22Z 


mua sắm ít đi. Và điều có nghĩa là ít đồ đạc hơn, ít chi 
tiêu hơn, ít kích động hơn. 


18. Tìm thời gian rảnh. Tìm cách để có thời gian làm những 


việc quan trọng. Điêu này cũng đồng nghĩa là loại bỏ 
những việc bạn không thích, giảm đi thời gian bị lãng 
phí, và tạo ra khoảng trống cho những việc bạn muốn 
làm. 


19. Làm điều bạn thích. Một khi bạn có thời gian rảnh, hãy 


đảm bảo sử dụng thời gian dôi ra đó để làm những việc 
bạn thích. Trở lại với danh sách 4-5 việc quan trọng 
của bạn. Thực hiện chúng, và không làm việc gì khác. 


20. Dành thời gian với người bạn yêu. Lần nữa, danh sách 


21. 


4-5 việc quan trọng nhất có lẽ nên bao gồm dành thời 
gian cho một vài người bạn yêu thương. Cho dù người 
đó là bạn đời, người yêu, con cái, bố mẹ, thành viên 
trong gia đình, bạn tốt, hoặc ai đi nữa, tìm thời gian để 
làm việc cùng với họ, trò chuyện với họ, tiếp xúc thân 
mật với họ. 

Dành thời gian một mình. Hãy xem phản 15 cách để 
tạo ra thêm một giờ mỗi ngày để có thời gian cho riêng 
mình — để trải qua trong cảm giác một mình. Thời gian 
một mình rất tốt cho bạn, mặc dù nhiều người không 
thoải mái với chuyện đó. Có thể luyện tập để quen với 
sự tính lặng, và tạo không gian cho tiếng nói bên trong 
bạn. Điều này nghe có vẻ mới mẻ, nhưng nó làm cho 
bạn cực kỳ điểm tính. Khoảng lặng yên này là rất cần 
thiết để tìm ra những gì thật sự quan trọng đối với bạn. 


22. Ăn chậm. Nếu bạn nhỏi nhét thức ăn xuống cổ họng, 


bạn sẽ không chỉ bỏ lỡ mùi vị tuyệt vời của thức ăn, 
mà còn xây dựng thêm thói quen ăn uống không lành 


222 


An. 


24. 


25. 


26. 


it: 


28. 


mạnh. Chậm lại để giảm cân, cải thiện khả năng tiêu 
hóa, và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. 

Lái xe từ từ. Hầu hết mọi người vội vã tham gia giao 
thông, nhấn còi, trở nên giận dữ, thất vọng và căng 
thắng. Cùng lúc đó còn gây nguy hiểm cho bản thân 
và người khác. Lái xe từ từ không chỉ an toàn toàn hơn, 
mà còn giúp bạn tiết kiệm tiền xăng, cũng như mang 
lại sự yên bình không thể tin được. Hãy thử xem sao. 
Tận hưởng hiện tại. Những từ đó có thể tạo ra một sự 
khác biệt lớn trong việc đơn giản hóa cuộc sống của 
bạn. Sống ở đây bây giờ, ngay trong thời điểm này, giữ 
cho bạn nhận thức về cuộc sống, về những gì đang diễn 
ra xung quanh bạn và bên trong bạn. Nó tạo ra những 
điều kỳ diệu cho cuộc sống lành mạnh của bạn. 

Hợp lý hóa cuộc sống. Rất nhiều lần chúng ta làm mọi 
việc phức tạp, không được lên kế hoạch vì chúng ta 
không suy nghĩ nhiều về chúng. Thay vì thế, mỗi thời 
điểm hãy tập trung vào một việc (giặt ủi, làm việc nhà, 
làm việc giấy tờ, xử lý email...) và cố gắng làm cho đơn 
giản, hiệu quả và viết ra. Rồi làm đúng theo như thế. 
Lập một phương pháp xử lý email / công việc giấy tờ đơn 
giản. Nếu bạn không có phương pháp, những thứ này 
sẽ ùn lên. Nhưng một hệ thống đơn giản sẽ giữ cho mọi 
thứ theo trật tự. 

Lập một hệ thống công việc nhà đơn giản. Một ví dụ 
khác về một chế độ đơn giản là dọn dẹp ngay khi có 
thể với một nỗ lực. 

Dọn đẹp bàn làm việc. Một cái bàn lộn xộn có thể gây xao 
lãng, lộn xộn và căng thẳng. Trong khi đó, dọn dẹp bàn 
làm việc gọn gàng chỉ là một thói quen đơn giản dễ làm. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 2⁄2 


29. Thiết lập các thói quen. Chìa khóa để giữ cho cuộc sống 
của bạn đơn giản là tạo ra những thói quen đơn giản. 

30. Giữ hộp thư đến trống. Hộp thư của bạn có bị tràn ngập 
những tin nhắn mới, tin nhắn đã đọc rỏi? Tin nhắn cứ 
thế mà ùn lên? Nếu thế, cứ yên tâm nhiều người cũng 
giống bạn — nhưng bạn có thể làm việc hiệu quả hơn 
và hệ thống email của bạn có thể trở nên đơn giản hơn 
với một vài bước đơn giản. 

31. Học cách để sống thanh đạm. Sống thanh đạm có nghĩa 
là mua sắm ít đi, ham muốn ít đi, để lại ít dấu chân 
trên mặt đất. 

32. Ngôi nhà ở mức tối thiểu nhất. Một căn nhà tối thiểu 
là căn nhà có những gì cần thiết, và không nhiều hơn 
thế. Nó tạo ra cảm giác cực kỳ bình yên (chưa nói là 
cực kỳ dê dọn dẹp). 

33. Tìm cách khác để giảm thiểu. Có hàng tấn thứ. Bạn có 
thể tìm ra cách để tối thiểu hóa trong mọi lính vực của 
cuộc đời bạn. 

34. Cân nhắc một ngôi nhà nhỏ hơn. Nếu bạn loại bỏ bớt 
đỏ đạc trong nhà bạn, bạn sẽ phát hiện mình không 
cần quá nhiều không gian. Không ai nói bạn phải sống 
trên một cái thuyền (mặc dù có người rất hạnh phúc 
được làm thể), nhưng nếu bạn có thể sống thoải mái 
trong một căn nhà nhỏ, không chỉ là rẻ hơn, mà còn 
dễ bảo trì hơn, cuộc sống của bạn theo đó được đơn 
giản rất nhiều. 

35. Cân nhắc một chiếc xe nhỏ hơn. Đây là một bước thay 
đổi lớn nếu bạn sở hữu một chiếc xe to hoặc một chiếc 
SUV. Bạn có thể không thật sự cần một thứ to lớn như 
vậy. Nó rất tốn kém, sử dụng nhiều xăng, khó bảo trì, 


Z2Z 


khó tìm chô đậu. Đơn giản cuộc đời của bạn với chiếc xe 
nhỏ hơn. Bạn không cần sắm một chiếc bé xíu, đặc biệt 
nếu bạn đã có gia đình, hãy thử tìm một chiếc xe nhỏ 
có thể vừa với bạn hoặc chở được gia đình bạn mà vẫn 
thoải mái. Có lẽ đó không phải là việc bạn định làm hôm 
nay, nhưng là việc để nghĩ đến trong thời gian lâu dài. 

36. Biết “đủ”. Xã hội vật chất của chúng ta ngày nay ngày 
càng đòi hỏi nhiều và nhiều hơn nữa, không có điểm 
kết thúc. Chắc chắn là vậy, bạn có thể có được những 
tiện ích mới nhất và nhiều quân áo, giày dép hơn nữa. 
Rất nhiều đồ đạc. Nhưng khi nào bạn cảm thấy thấy 
đủ? Hầu hết mọi người không biết lúc nào, do đó họ 
tiếp tục mua thêm. Đó là một chu kỳ không bao giờ kết 
thúc. Hãy thoát khỏi chu kỳ này bằng cách tìm ra bao 
nhiêu là đủ. Rồi ngừng lại khi bạn đã đến được điểm đó. 

37. Tạo ra thực đơn bữa tối hàng tuân đơn giản. Nếu việc 
lên thực đơn cho bữa tối là một vấn đề khó khăn cho 
bạn hoặc gia đình, hãy xem xét lập ra một thực đơn 
hàng tuân. Quyết định giá trị của các bữa tối đơn giản 
hàng tuần, lập ra thực đơn đặc biệt cho mỗi đêm, đến 
cửa hàng mua sắm các nguyên liệu. Giờ bạn đã biết 
bạn có gì cho mỗi bữa tối, và bạn có tất cả các nguyên 
liệu cần thiết. Không cần những công thức khó — hãy 
tìm một công thức có thể nấu được trong 10-15 phút 
(hoặc ít hơn). 

38. Ăn uống lành mạnh. Có thể không có mối liên kết rõ 
ràng giữa ăn uống lành mạnh và đơn giản hóa, nhưng 
hãy nghĩ ngược lại: Nếu bạn lúc nào cũng ăn nhiều chất 
béo, mặn, ngậy, nhiều đường, chiên rán, thì về lâu vẻ 
đài chắc chắn bạn có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giớn Õ 2227 


hơn. Chúng ta có thể nói chuyện này còn lâu mới xảy 
ra, nhưng hãy tưởng tượng những cuộc đí bác sĩ / đến 
bệnh viện thường xuyên, đến hiệu thuốc, đi chữa bệnh, 
những cuộc phẫu thuật, tiêm insulin... bạn hiểu rồi đó. 
Ăn uống không lành mạnh làm mọi thứ trở nên phức 
tạp. Ăn uống lành mạnh đơn giản hóa tất cả điều đó rất 
nhiều, qua thời gian dài. Hãy đọc về cách để đơn giản 
thói quen ăn uống của bạn. 

39. Rèn luyện thân thể. Cũng tương tự như ăn uống lành 
mạnh, việc này đơn giản hóa cuộc sống của bạn trong 
thời gian dài, thậm chí còn tiến xa hơn: tập thể dục giúp 
đốt cháy các căng thẳng và làm bạn cảm thấy hưng phấn. 
Tuyệt vời. Dưới đây là cách để tạo ra các thói quen rèn 
luyện thân thể. 


#m  — cm HH dò U VH DỤ TH, VỘO HƠ ch CÓU TÚ GÓP GƠO ƯA dn MU HƯ HO HH TH lƠP em {m cm HO Ựn HO — — HH," HH 9B G tO+n Ơn m HC HO Ơn em mỹ SH mm Am ẤP ƠI ẤN MT VN SƠ": SƠ" mm: HA vÊ Am 2 2n S0 s9 vn SẼ 


7 cách để tạo ra các thói quen rèn luyện thân thể. : 
Có lẽ bạn đã thử vài lân. Bạn đã chán ngán vẻ ngoài gây gò i 
hoặc cơ thể thừa cân của mình. Cuối cùng bạn quyết định phải | 
hành động thôi. Bạn đăng ký làm thành viên của một phòng : 
tập thể dục. Một vài người bạn quyết định tham gia cùng bạn. ›: 
Sau một vài tuần, bạn của bạn không xuất hiện nữa. Do đó bạn : 
tập một mình. Và cuối cùng bạn bỏ cuộc. ị 
Đúng thết Chuyện này xảy ra suốt! Vậy tại sao nhiều người có : 
thể kiên trì tập luyện, còn người khác lại không? Bí quyết của | 
họ là gì? : 
Trước tiên xin nói cho bạn biết: Đó không phải do kỷ luật, không | 
phải do quyết tâm. Kỷ luật và quyết tâm chỉ có tác dụng trong : 
ngắn hạn. 


TT.  .ốổẻ . lo. ....a.¬:amaxa—-y—=—_-_-_m_—=—_-.= 


2 ng... a..ẽac sa aa . ..  .a . . na a....:..::(Í:::/ .V............ |... 5`"... . a. 
——.._._.._... Ẻ. 6.76 .6676......../......'.'.,.,..,..,..'( (ca aaaauasasẽasass«ẽ sẽ = 


Thứ có tác dụng trong dài hạn là biến rèn luyện thân thể thành 
một thói quen. Đó là bí quyết của họ. Và đó là những gì phần tiếp 
theo đề cập đến - 7 cách để tạo nên thói quen rèn luyện thân thể. 
1. Đặt ra mục tiêu của bạn. Bạn muốn đạt được gì? 

- Cơ bắp cuỗn cuộn? 

- Giảm béo? 

- Khỏe mạnh hơn? 

- Nhanh nhẹn hơn? 

Rèn luyện thân thể có thể có nhiều mục đích. Trước khi bạn đăng 
ký làm thành viên của một phòng tập, hãy bắt đầu đặt ra một 
mục tiêu rõ ràng. Bạn muốn gì? 

Mỗi thời điểm đừng cổ đạt hơn một mục tiêu. Bắt đầu với một 
mục tiêu. Một khi bạn đã đạt được, bạn có thể hướng tới mục 
tiêu thứ hai. 

2. Đặt ra thời hạn. Đưa ra một giới hạn thời gian mà bạn sẽ đạt 
được mục tiêu. Viết mục tiêu và thời hạn của bạn ra một mảnh 
giấy, đặt ở đâu đó mà bạn có thể nhìn thấy vài lần một ngày. 
Nơi tốt nhất có thể bàn bên cạnh giường ngủ của bạn. Lướt qua 
mảnh giấy lúc tỉnh đậy và trước khi đi ngủ. Đây được xem như 
một nhắc nhở liên tục về mục tiêu. 

3. Lên kế hoạch. Một khi bạn đã đặt ra mục tiêu, bạn phải dự 
phòng với một kế hoạch. 

- Bạn định tập bài tập nào? 


NGUOI 00 XS00020090915-1S91090aninin sainiuyaanixinnanirnnaniboadnlinisnnnnnianninnnmnmaa.s re... nh 
-—..}®mm 


- Bạn sẽ thực hiện bao nhiêu phần và làm bao nhiêu lần? 


- ƒằẢ=— Mr m—=m mm k n Am n Ăn HO HH On mm S GẮÍ ĐO ÁP SH 


- Bạn đi đến phòng tập mấy lần một tuần? 

Thời gian của bạn rất quý giá. Bất cứ phút nào trong phòng tập 
cũng phải mang bạn đến gần mục tiêu của mình. Vì vậy hãy 
chọn chương trình luyện tập thật sự. 


.—.——=——=—=m—=m=m==—=xm= me 


=“=~===—==~=x~=—=—=~-=—=—=x~>+~>—=—=—=—-~z~=—=T—=T—=T-eT-~¬a—=m=ễm=m=m=m=m=—=~m=m=sm=mm~-ó 
c- _ c——==—=m=m~ 
-—==a==—== 


...=~=———” 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 2⁄27 


4. Rèn luyện thân thể là việc bạn làm đầu tiên trong buổi sáng. 
Bạn vừa có một ngày khó khăn trong công việc, rất khó để thêm 
một giờ ở phòng tập. Một giải pháp là luyện tập vào buổi sáng: 


—————-— —-= 


- Thức đậy sớm 
- Ăn sáng 


- Chuẩn bị mọi thứ bạn cân cho công việc 

- Đi đến phòng tập 
: Một giờ sau đó, bạn đã có một bước tiến gân đến mục tiêu bạn : 
đặt ra. Và bạn có cả ngày để làm bất cứ việc gì bạn cần làm. 
5, Luôn theo kế hoạch. Những ngày bạn không cảm thấymuốn : 
tập luyện, thường là những ngày tuyệt nhất của bạn. Có lẽ đó là : 
do sự kết nối giữa tâm trí-cơ thể: Cơthểnói được, nhưng tâm trí : 
bảo không. Do đó cơ thể cuối cùng cũng nhượng bộ. : 
Cho dù có chuyện gì đi nữa, tới ngày luyện tập thì đó là ngày : 
luyện tập. Không đưa ra lý do nào cả, hãy đi đến phòng tập. : 
Nếu bạn không cảm thấy khỏe mạnh 100%, vẫn đi đến phòng : 
tập, nhưng tập luyện với cường độ giảm đi. Thực tế việc bạn ở 
đó quan trọng hơn nhiều so với chất lượng luyện tập. Đôi khi 
những lần như vậy lại biến thành một trong những buổi luyện 
tập hiệu quả nhất của bạn. 


—————~——>~>—=—=—=m—=—=—=—=.=—=_—=es-=mrm=mE=re=m=m 4đ“ “ -.~ -.—~ 


Càng luyện tập nhiều, thói quen của bạn càng được trau dỗi. -: 
Hãy luôn làm theo kế hoạch. 
6. Tập luyện với người có thói quen tập rèn luyện thân thể. Nếu : 
bạn luyện tập với một đối tác hay bỏ cuộc, có thể bạn cũng sẽ : 
:.. bỏ cuộc theo. Nhưng nếu bạn luyện tập với một người chăm : 
:. chí, bạn sẽ xem nó như là một thách thức. ' 
i Lần tiếp theo bạn đi đến phòng tập, hãy nhìn xung quanh bạn. : 
:.. Nhìn những người đang luyện tập. Tìm người thực hiện nghiêm 
túc bài tập của họ. Khởi đầu bằng việc hỏi họ liệu là bạn cóthể ›: 
tập luyện cùng họ được không. Nếu bạn chọn đúng người họ  : 


TT. .Í..Ẻ.. . ẺỐ . .aa.cacu vua c-guakualakuakukư nknxaaxSkawsSs. xa Sa .-a.-=-.--—.--.- 
_ẮỄ¬E——=—>TẫT=T—=—=hm.~ 
~_——~—~—= 
2... ..... 
..-..-. 


sẽ chấp nhận lời yêu cầu của bạn. Hậu hết mọi người biết rằng 
tham gia tập thể dục là việc không dễ dàng, họ biết bởi vì họ 
đã từng trải qua việc đó. 

Một bạn cùng tập tốt sẽ thúc đẩy và giúp đạt được mục tiêu 
đề ra. 

7. Hãy tự tin. Bạn có thể được bất cứ thành tựu nào bạn muốn, 
nếu bạn tin rằng bạn có thể làm việc đó. Có một mục tiêu và 
kế hoạch rõ ràng sẽ trang bị cho bạn sự tự tin. 

Bạn biết sẽ mất 30 ngày để tạo ra thói quen rèn luyện thân 
thể. Suốt 30 ngày đầu tiên bạn sẽ cần thúc ép mình đến 
phòng tập. Sau 30 ngày chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn: Các 
thói quen bắt đầu đảm nhiệm, thúc giục bạn đến phòng tập. 
Viết điều này bên cạnh mục tiêu và thời hạn của bạn: “Nếu 
họ có thể làm được, tôi cũng có thể làm được”. 


“ - hố... .ẽx..x.e.x.xa 
- - 


40. Dọn đẹp trước khi sắp xếp lại. Rất nhiều người mắc sai 
lầm là bày bừa ra bàn hoặc nhét đây tủ / tủ quần áo / 
ngăn kéo và sau đó cố gắng để sắp xếp lại. Thật không 
may, cách này không chỉ khó mà còn khiến mọi thứ 
phức tạp hơn (bạn quá ngán khi nhìn một đống bày 
bừa!). Hãy đơn giản quá trình dọn dẹp bằng cách loại 
bỏ các thứ linh tỉnh càng nhiều càng tốt, sau đó mới 
sắp xếp những thứ còn lại. Nếu bạn loại bỏ đủ nhiều, 
thậm chí bạn không cần phải sắp đặt lại nữa. 

41. Tìm sự đơn giản bên trong con người bạn. Đây không 
phải là vấn đề tâm linh, nhưng dành một chút thời gian 
sống với nội tâm sẽ tạo ra cảm giác đơn giản, bình yên 
hơn là bối rối, hỗn loạn. Hãy bỏ một chút thời gian tính 
tâm, ngồi thiển, viết nhật ký, tìm hiểu bản thân, trải 
qua thời gian yên tính trong tự nhiên. Cho dù bạn làm 
cách nào, khoảng thời gian ấy cũng vô cùng đáng giá. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản &2 Z2 


42. Học cách để giải tỏa căng thẳng. Cuộc sống luôn chứa 
đây căng thẳng — cho dù bạn đơn giản cuộc sống thế 
nào, bạn sẽ vẫn có những phiền muộn (ngoại trừ trường 
hợp đơn giản tuyệt đối, đó là chết). Vì vậy sau khi bạn 
trải qua căng thẳng, hãy tìm cách để giải tỏa. 

43. Thử sống không có phương tiện di chuyển cá nhân. Rất 
nhiều người đã làm được. Đi bộ, đi xe đạp hoặc các 
phương tiện công cộng. Nó sẽ giúp bạn giảm chi phí 
và cho bạn thời gian để suy nghĩ. Có một chiếc xe hơi 
rất phức tạp, không những cần trả chi phí cho chiếc xe, 
mà còn có chỉ phí bảo hiểm, đăng ký, kiểm tra an toàn, 
bảo dưỡng, sửa chữa, xăng và các thứ khác nữa. 

44. Tìm một chí hướng sáng tạo để thể hiện bản thân. Có 
thể là bất cứ việc gì, viết lách, làm thơ, vẽ, hội họa, sáng 
tạo các bộ phim, thiết kế trang web, khiêu vũ,... Chúng 
ta có nhu cầu thể hiện bản thân, và tìm ra cách để làm 
việc đó sẽ khiến cuộc sống trở nên trọn vẹn hơn. Hãy 
để cho điều này thay thế phần lớn công việc bận rộn 
bạn đang muốn loại bỏ khỏi cuộc sống. 

45. Đơn giản các mục tiêu. Thay vì có nửa tá mục tiêu hoặc 
nhiều hơn thế, hãy đơn giản chúng thành một mục 
tiêu. Điều đó không chỉ làm cho bạn đỡ căng thẳng 
hơn mà còn làm cho bạn thành công hơn. Bạn sẽ có thể 
tập trung vào mục tiêu duy nhất, dồn hết năng lượng 
của bạn vào. Như vậy cho bạn nhiều cơ hội tốt hơn để 
thành công. 

46. Làm từng nhiệm vụ một. Làm nhiều việc cùng một lúc 
sẽ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn, căng thẳng, nói 
chung là kém hiệu quả hơn. Thay vì thế, mỗi thời điểm 
hãy chỉ làm một việc. 


222 


47. Đơn gián hệ thống hồ sơ của bạn. Xếp thành chồng các 
giấy tờ không còn dùng. Hãy tạo ra một hệ thống hô 
sơ đơn giản. 

48. Nuôi dưỡng sự thư thái. Nếu mọi thứ nhỏ nhặt xảy ra 
với bạn luôn khiến bạn căng thắng, giận dữ, cuộc sống 
của bạn có thể sẽ không bao giờ được đơn giản. Học 
cách tách mình ra, và trở nên thư thái hơn. 

49. Giảm mua sắm theo quảng cáo. Những mẩu quảng cáo 
khiến chúng ta muốn đô đạc vật chất. Thì quảng cáo 
được làm ra là vì mục đích đó mà, và nó đã phát huy 
tác dụng. Hãy tìm cách giảm tiếp xúc với quảng cáo, 
cho dù là ấn phẩm, trên mạng, truyền thanh,... bạn sẽ 
ham muốn ít hơn. 

50. Sống cuộc đời cần trọng. Làm mọi việc từ từ, với sự thoải 
mái, tập trung toàn bộ sự chú ý vào những gì bạn đang 
làm. Để tìm hiểu nhiều hơn nữa, hãy xem phản Đơn 
giản bình yên: Cách để sống một cuộc đời viên mấn. 

51. Lập ra một danh sách các nhiệm vụ quan trọng nhất mỗi 
ngày. Chỉ đặt ra ba việc rất quan trọng bạn muốn hoàn 
thành mối ngày. Đừng bắt đầu với một danh sách dài 
những việc có thể sẽ không đạt được vào cuối ngày. Một 
danh sách đơn giản gồm có ba việc làm cho bạn cảm 
thấy bạn đã đạt được điều gì đó. 

52. Tạo thói quen viết lách. Nếu bạn thích viết lách, hãy 
biến nó thành một điều không thể thiếu để mang đến 
bình yên hiệu quả. 

53. Học cách không làm gì cả. Không làm gì có thể trở thành 
một hình thức nghệ thuật, và nó nên là một phần của 


cuộc đời. Hãy đọc phân Nghệ thuật Không làm gì. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản ÈÕ Z2Z 


—Ò_— m=—=m mm mm mm mm. — mm — 
KG AC CÁC Lic-;80) 0m) s1: (0y van J0 Sa: 0S) 68)/21661400 0000014 2 666 VỀ Tu 6 là Hi le SE La na G li SỈ ám, muh 48 /G:0086/ 88) SG) mến no ch cm, 06.04. :Á8 0. 8B/, MỹrẠt, 06/88/0085, 22/2 s1 


.—_ Nghệ thuật Không làm gì 


Chắc chản, tất cả chúng ta đều biết cách để không làm gì. Tất 
cả chúng ta đều biết nằm ườn ra lãng phí thời gian.Nhưng  : 
nhiêu người quá bận rộn để làm điêu đó thường xuyên và khi 
làm thế, tâm trí chúng ta thường suy nghĩ đến các việc khác. 
Ta không thể thả lỏng để tận hưởng cảm giác không làm gì. 
Không làm gì có thể là một sự lãng phí thời gian hoặc có thể __' 
trở thành một hình thức nghệ thuật. Dưới đây làcáchđểtở : 
thành chuyên gia trong “Tĩnh vực” không làm gì, và nhờ quá 
trình đó cải thiện cuộc đời bạn, xua đi căng thẳng, giúp bạn 
có được năng suất cao hơn khi thật sự làm việc. 


Bắt đầu nhỏ thôi | 
Không làm gì, theo nghĩa đen của cụm từ này, có thểtrởnên  : 
quá nặng nề nếu bạn cố gắng không làm gì nhiều ngay lập | 
tức. Lân đầu tiên không làm gì, tập trung khoảng 5-10 phút | 
vào một thời điểm và bắt đâu phần luyện tập củabqạnởmột ' 
nơi an toàn ~ ở nhà, không phải ở nơi làm việc hoặc một nơi  : 
:... công cộng ồn ào. Bạn cũng có thể chưa sẵn sàng để không _ : 
:.. làm gì giữa thiên nhiên, vậy nên hãy làm việc đótrongphòng  ' 
: ngủ hoặc phòng khách nhà bạn. Tìm một thời điểm và một 

nơi bạn không bị nhiều thứ làm phân tâm, không có nhiều 
tiếng ồn, không có nhiều người làm phiên bạn. | 
Tát các thiết bị có thể khiến bạn phân tâm - tivi,máy tính,điện  : 
thoại đi động, điện thoại nhà, các thứ tương tự. Không làm 

gì trở nên khó khăn khi các phương tiện truyền thông kêu gọi 
chúng ta làm gì đó. 

Giờ, hãy nhắm mắt lại, và không làm gì cả. Đúng, những 
người ra vẻ ta đây ngoài kia sẽ nói rằng bạn đang làm gì đó - 

bạn đang ngồi hoặc nằm, nhắm mắt lại. Nhưng, không làm  : 
gì có nghĩa là nếu ai đó gọi chúng ta dậy vàhỏichúngtađang - : 


CẰÏ-Ý=e--=e==eeme~-—=—~~=.~=m=mm=r—a—~==x==rTm=Tm=m—=a_ememm=rm=mm=m=m=Em=m=m=m=me=emememe=d 
_-~m———==—==ĩmxrz”=“ 
Ca .——.=——=~ 
.——” _- 


làm gì, chúng ta sẽ nói: “Ổ, không làm gì cả! Tuy nhiên, đừng  : 
để người ta gọi bạn dậy. Họ đang cố gắng để khiến bạn phải : 
xao lãng. Sau 5-10 phút không làm gì, bạn có thể đứng lên : 
và đi làm việc gì đó. Hãy thử mỗi ngày, hoặc thường xuyên 
nhất có thể, bởi vì không thể nào trở thành một bậc thầy mà 
không trải qua luyện tập. 


Hít thở 

Nơi đầu tiên để đặt câu hỏi làm thế nào trở thành chuyên gia 
trong nghệ thuật Không làm gì là trong hơi thở của bạn. Nếu 
bạn nghi ngờ điều này có vẻ giống như thiên, thôi nào, hãy 
vứt bỏ những nghỉ ngờ khỏi tâm trí của bạn. Chúng ta không 
ở đây để hoài nghỉ ~ chúng ta đang không làm gì. 

Trước tiên bắt đầu bằng cách hít từ từ vào, sau đó thở châm 
chậm ra. Giờ hãy theo dõi chặt chế hơi thở của bạn khi nó đi 
vào cơ thể, qua mũi, đi xuống phối, lấp đây phổi. Rồi cảm nhận 
khi nó thoát ra khỏi cơ thể, băng xuyên qua miệng, cảm nhận 
cảm giác trống rỗng thỏa mãn nơi buồng phối. 


—=——=———>.~es=—~>em—~~ = + mm -= mm BÍ Ý Ý — mm mm m mm  — SH Am em mỉ HH 


“T——=—————————>~———~=ae~=x>z—>—=rT=rT—==m=m=kemxkmS=Ske~ee= = mm Ắ HO SH BH êm án km m Ím —: “m HO Ựnm TỶ = ƒ= mm mm — mm mm — m— 
-_.—————=—=—=——~— 


Làm việc này trong vòng 5-10 phút, nếu bạn có thể. Thực hành 
thường xuyên. Những lúc đang theo dõi hơi thở, bạn sẽ dễ bắt 
đầu lan man nghĩ tới các việc khác. Chỉ cân nhắc mình: Thôi 
nào, dừng lại đi. Đừng hành hạ bản thân bằng việc đó hãy  : 
mang suy nghĩ của bạn trở lại với việc hít vào thở ra. 


—=——=—.e.=—==.e.=.~ 
— HO“ s1 mm mm=mïmm=mm=M“m= ĂC= mm mm =m mm 


—“T——>~>.—=k~m~m~„~ò„~>——m—mmm=m=m=—— 


Thư giãn | 
Một phần quan trọng của không làm gì là trở nên hoàn toàn ị 
thư giãn. Nếu chúng ta căng thẳng, thực hiện việc không làm _ 


-~~ m— = =— TT m.Ằ—— 


gì thật sự rất vô nghĩa. Bắt đầu thư giãn bằng cách tìm một 
nơi thoải mái để không làm gì ~ một cái ghế mềm, một cái 
ghế dài sang trọng, một cái giường tốt, sạch sẽ. Một khi bạn 
tìm được, hãy nằm lên, vặn vẹo xung quanh để tìm được tư 


.~ mực ƒ= XĂ -— =m= mm mm mm m em m mẽ mm m—m= + 


p-e=T=“”e"”” 


Đời đơn giởn khi ta đơn giản 2 Z2 


thế vừa vận, thoải mái nhất. Hãy nghĩ đến cách con mèo nằm 
xuống và làm cho nó thoải mái. Mèo rất giỏi trong việc không 
làm gì. Bạn có thể không bao giờ tiếp cận đến trình độ bậc 
thây của chúng, nhưng chúng là nguồn cảm hứng tuyệt vời. 
Tiếp theo, thử hít thở sâu. Nếu bạn không hoàn toàn được thư 
giãn lúc này, một giấc ngủ ngắn sẽ rất tuyệt vời, sau đó thử tự 
mát-xa. Đúng thế, mát-xa tốt hơn nhiêu khi được thực hiện 
bằng bàn tay của người khác, nhưng tự mát-xa cũng tốt. Bắt 
đầu với vai và cổ. Sau đó lên đầu và mặt. Cũng làm thế với 
lưng, chân, cánh tay. 

Một cách thú vị khác để thư giãn là bài tập căng mỗi cơ trong 
cơ thể bạn, chỉ làm một bộ phận cơ thể mỗi lần, sau đó để cho 
những cơ căng cứng giãn ra. Bắt đầu với bàn chân, sau đó tới 
chân, đi lên dân cho tới lông mày của bạn. Nếu bạn có thể làm 
tới đỉnh đâu, bạn đã quá vượt trội với bài tập này. 

Một khi bạn thả lỏng, hãy xem bạn có thể thả lỏng hơn nữa 
được không. Cố gắng đừng thư giãn quá nhiều mà mất kiểm 
soát các chất dịch của cơ thể nhé. 


S............ẽ ....Ắ.a. . .a  ..a.  .a .  .. 6... hs... ........a ca laaaaaxadauarn ra 


mm mm 


“ HO HA HO mg HH m 
——-—-.— _  ằ.  Ặ Ặ TT TT --—_-—_ ——_ _— _————.....__.-. ....... .`ẻ 7 7ẽe 7e rể, ~.~ 
~ ————..__.. . ^ 
-_.~~ 


“mm nY SỈ SP BỊHO{nm VO SP êm ch" = cm m Ỉ mm Am Ăm Ứm 


~——~ 


Tắm - một giai đoạn cao hơn 

Những người đang trong giai đoạn đầu của Nghệ thuật Không 
làm gì không nên cố gắng giai đoạn này. Nhưng một khi bạn 
đã trở nên thành thạo các bước trên, giai đoạn Tắm có thể 
rất tuyệt. 


—m——¬—m=m—~——m—>=.=.,.~—=—=—=—=—. m 


Bồn tắm phải dễ chịu và nóng. Không phải ấm, mà là nóng 
(miễn đừng quá nóng đến mức phỏng là được). Cũng cần có 
bọt xà phòng, ngay cả khi bạn là đàn ông, những người được 
cho là quá mạnh mẽ để dùng thứ này. Chỉ cân đừng kể cho bất 
cứ anh bạn nào của bạn là được. Các phụ kiện nhà tắm khác, 
chẳng hạn miếng bọt biển, gel tắm hoặc hoa khô, tùy bạn. 


-_~ 


—¬—~—~ 


Một lân nữa, bạn phải tắt tất cả các thiết bị có thể làm phiền 


KH HH n mm He Ơg mm mm An BỊ HO Ợm Án TH Ơn Ơn CO V0 2m MỤ HA HH HO CƯ Ơn TP TH n CỊ HH HP Sn 
_ _—_— —. 


“ÐU—”a=m—=mE—=EB~ em mm mm SỬ Gà S = mm m 


S =—=—===e-a===-=—==T—=Tx~=T=~=ễr—=ễT—=ẫT=rm=rTx=ễx=ễẫ~x~e~=Tm=rm=—=m=x=rm==m=mx=x==mr=r~e=—md 
—— ~ = 

—ễ—=_.—=m=m=.m=—==~ 

.——=——~ 


kém mm 


-——m—=~ 
Kha cố Cố CC on ổn 0U na on si na oanndaoainrnara ra ad ENEEKSSRENEETPEDPUERB- 


bạn. Tắm rửa tốt nhất nếu bạn một mình trong nhà, nếu không 
được như thế, mọi người khác trong nhà phải biết rằng bạn 
không thể bị làm phiên. 


Bước vào bồn tắm của bạn, từng chân một, từ từ. Nếu bồn 
tắm thật sự nóng, tốt nhất là bạn nhúng vào từng chút một. 
Đối với các phân nhạy cảm của cơ thể, chẳng hạn như khu 
vực vùng xương chậu, tốt nhất là nhắm chặt mắt lại và từ từ 
nhúng người vào nước nóng mặc dù tất cả bản năng cơ thể 
bạn muốn bỏ chạy. Một khi bạn đã hoàn toàn ngâm mình 
trong nước (bạn phải hoàn toàn ngâm mình trong nước, bao 
gồm cả đầu), nhắm mắt lại, cảm nhận hơi nóng thâm nhập 
vào cơ thể bạn. 


Y rẻ ẻẻ,vẻ.ẻố.ốẻố vê kẻ. ẻL..k...<.é...é.....a-a-rna. 


Bạn có thểbát đầu đồ mồ hôi. Đây là mộtviệc tốt.Hãycúđểmô : 
hôi chảy xuống. Bạn có thể cần một cốc nước vì khiramôhôi  : 
cơ thể bạn bị mất nước. Một cuốn sách hay là một cách tuyệt 
vời khác để tận hưởng bồn tắm. Để hơi nước thấm vào các cơ, | 
thư giãn hoàn toàn, cảm thấy tất cả lo lắng, căng thẳng đau : 
đớn và nhức mỏi chảy ra ngoài cơ thể vào trong nước. | 


Tắm nước nóng còn tuyệt vời hơn nếu sau đó dũng cảm tắm lại 
bằng nước lạnh. Dù bằng cách nào, ra khỏi bồn tắm khi nước 
trong bồn không còn ấm và da của bạn giống màu nho khô. 


Nếm và cảm nhận 

Không làm gì cũng rất tuyệt vời khi đi kèm với đồ uống hoặc 
thức ăn ngon. Trà hoặc cà phê, rượu, cacao nóng và các đồ 
uống khoái cảm khác đi kèm rất tuyệt với Nghệ thuật Không 
làm gì. Đây là cách tốt nhất để tận hưởng những thức uống 
này, không dùng kèm thức ăn, và không đọc sách hoặc các 
thứ gây xao lãng khác. Tập trung vào chất lỏng khi bạn nhấp 
từng ngụm một, tận hưởng từng chút một hương vị ở trong 
miệng bạn trước khi nuốt, và cảm nhận khi nuốt xuống hoàn 


MO AM Am Sm mm cm AB Ƒ" cm TH "On m Ím ” cm TỶ Ắ= TỶ mm SƠ" HH HỆ HH tem em em BÍ SỬ mỉ HH Án HH SA am cm em "mm m—=m=m==—=—==—=—=—=—=—=—=—=—=~e=e=ema—x==m~=~ 


“”——m=~—=m mm 8M Ỷ Ơm 


KT acc. la nan aainnananasnaaanawuansnnlealteinisnaninsuoaabnse. 
- .. = “mẰ— mïm— 
`. .  .——- 


ÈiÊC (C2. êm 2/0 mm 


Đời đơn giỏn khi to đơn giản 2 Z4” 


: ~ .. —_ _ — ._ —= ~ 
ÐĐ”=.as~e.eoST~=X=K=.=k-=sa==x=x=x==jẢ=—=—=——=—-a—-—-a—-mr==xke=Tm=rEx=x=rm=rmrm=——=m== em e=m=E=ỀỄ mm m=Ễ= 0m ==e mm * 


toàn. Nhắm mắt lại khi bạn làm thế. Thật sự thưởng thức đồ 
Uống này. 

Các món ăn cũng rất tuyệt: những quả mâm xôi, món tráng 
miệng giàu dinh dưỡng, bánh mì mới làm, súp... bất cứ thứ gì 
bạn thích. Hãy chắc chẳn rằng bạn ăn chúng từtừ, thưởng thức 
từng miếng nhỏ. Nhai châm chậm, nhắm mắt lại khi thưởng 
thức. Cảm nhận tỉnh tế hương vị trong miệng. Đó là hạnh phúc. 


-_.~_ả—————=———————_— ~ằ = = = m ẴẲœ 


._.. Không làm gì trong thiên nhiên 

i Một khi bạn vượt qua các giai đoạn trên, đã đến lúc để thực 
hành nghệ thuật thanh nhã này ngoài tự nhiên. Tìm một nơi 
..... Vên bình~ởsân trước nhà bạn nếu nơi đó yên bình, một công 
:.. viên, một cánh rừng, bãi biển, bờ sông, bên hô - những nơi có 
nước là tốt nhất. Những nơi tránh xa khỏi tiếng ôn của giao 
thông và cuộc sống thành phố. 

Ngoài tự nhiên, chúng ta có thể thực hiện nghệ thuật này trong 
vòng 20 phút, một giờ, hoặc thậm chí lâu hơn. Ở đó ít thứ gây 
phân tâm, và bạn có thể thật sự tách mình khỏi căng thẳng 
của cuộc sống. Đừng để tâm trí bạn lang thang mọi nơi - tập 
trung vào thiên nhiên xung quanh bạn. Nhìn tỉ mỉ vào những 
cái cây, vào mặt nước, thế giới hoang đã. Thật sự trân trọng 
sự hùng vĩ của thiên nhiên, sự kỳ diệu của cuộc sống. 


=““--ÔÔẨÔÔốố ÔÔÔÔÔôÔÔÔÔôÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔỐÔỒỐ 
mm... ——__—_—_—__—__—_—_—__ ———— —_ “  —  — —  - ẽ -_-.... _.. .  .  k..‹.'‹ẺA. 
- -.—.—.————~ 
x" 


Đưa Nghệ thuật Không làm gì vào cuộc sống hàng ngày 


“”——=m—=mKmMẰE=E=mmE em = — mm m  “= 


_.——————&m mm 


:.... Đây là giai đoạn cuối cùng của việc trở thành chuyên gia trong 
: nghệ thuật này. Đừng thử làm trừ khi bạn đã thực hành và 
thành thạo các bước trên. 

Bắt đâu bằng cách không làm gì trong khi bạn đang đứng 
xếp hàng chờ đợi, lúc ngồi chờ ở phòng mạch của bác sĩ, trên 
chuyến xe buýt, hoặc trên chuyến bay. Chờ đợi, mà không đọc 
báo hoặc tạp chí, không nói chuyện điện thoại, không km  ›: 


Shin nhờn hố ng ninh co so 1 uyng xa nớ ni 0000000 B000 909000206 yuuylo ~-~—=>~.—=—4 
._—=——=——==^~*“—"“— 


“r TrrL..é k6 N.i/.i.-.-sšäa.aưr-ư.Ăả..- 


...-.—=.=-~—.." 


* 


tra emdil, không viết ra danh sách việc phải làm, không làm 
bất cứ việc gì, không lo lắng về những gì bạn cần làm sau đó. 
Chờ đợi, và không làm gì. Tập trung vào hơi thở, hoặc thử 
một trong các kỹ thuật thư giãn ở trên. Tập trung vào những 
người xung quanh bạn - quan sát họ, thử để hiểu họ, lẳng 
nghe cuộc chuyện trò của họ. 
Tiếp theo, thửkhông làm gì khi bạn lái xe. Đúng vậy,bạn phải  - 
:. láixe, nhưng thửkhông làm gì khác trong lúc đó. Đừng nghe 
:. nhạc hoặc tin tức. Đừng làm nhiều việc cùng một lúc Đừng  : 

nói chuyện điện thoại, đừng ăn uống, trang điểm. Chỉ lái xe. : 

Tập trung vào việc lái xe của bạn, nhìn những thứ bạn đãvượt : 

qua, và cảm nhận hơi thở của bạn. Thả lỏng bản thân, không 

lo lắng về những chiếc xe khác (nhưng đừng đâm vào chúng). 

Lái từ từ, thả lỏng điêu khiển chân ga. Kỹ thuật này có một tác 

dụng phụ rất tuyệt: tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. 

Cuối cùng, thử không làm gì ở giữa những chốn lộn xộn ở  : 
.. nơi làm việc của bạn hoặc các môi truờng căng thẳng khác. _ : 
'. Đóng mọi thứ lại, nhắm mắt, nghĩ về hơi thở. Thử kỹ thuật : 
... thư giãn. Làm điều đó 5-10 phút một lần, sau nâng lên thành 
20-30 phút. Nếu bạn có thể làm điêu này, giữa một ngày căng 
thẳng với công việc hoặc con cái, bạn dễ dàng tập trung hoàn 
toàn vào các nhiệm vụ. Bạn sẽ trở nên thư giãn và sẵn sàng 
để tập trung, để mang bản thân vào trạng thái của một dòng 
chảy. (Cảnh báo: Không làm gì có thể khiến bạn gặp rắc rối 
với sếp của mình, vậy nên hãy cẩn thận. Nhưng nếu nó làm 
cho bạn làm việc hiệu quả hơn, sếp của bạn có thể không 
phiên lòng lắm). : 
Cuối cùng, bạn có thể không thành thạo Nghệ thuật Không : 
làm gì trong một đêm. Bạn sẽ mất nhiều nhiêu giờ để luyện 
tập, thực hành chăm chỉ (Không làm gì không phải là dễ  ›: 
:..... đàng). Nhưng bạn sẽ tận hưởng từng phút của việc đó. Hãy | 
:.... thử làm ngay hôm nay. : 


iu mm miện 


Đời đơn giỏn khi tg đơn giỏn G, Z7 


54. Xem trọng chất lượng, chứ không phải số lượng. Cố pắng 


55. 


56. 


34. 


58, 


99. 


60. 


Z3 


để không bị vùi trong hàng tấn đô đạc, thay vào đó, 
chỉ sở hữu một vài thứ, nhưng là những thứ bạn thật 
sự thích, và lâu bên. 

Lấp đây ngày bằng những niềm vui đơn giản. Lên danh 
sách các niềm vui đơn giản ưa thích, và thực hiện rải 
rác suốt cả ngày. 

Mang theo ít đồ đạc. Có phải túi của bạn luôn phông 
lên? Hãy xem xét chỉ mang theo những thứ cần thiết. 
Đơn giản cuộc sống trên mạng. Nếu bạn lên mạng quá 
nhiều, hãy xem khung “8 bước để đơn giản hóa cuộc 
sống trên mạng của bạn”. 

Phấn đấu để tự động hóa thu nhập. Đây không phải 
nhiệm vụ dễ dàng, nhưng nó có thể (và đã) được thực 
hiện. 

Chừa chỗ cho mọi việc trong ngày của bạn. Cho dù 
chúng là các cuộc hẹn, hay là các việc bạn cần làm, 
đừng sắp xếp việc này liên tiếp việc kia. Hãy dành một 
chút không gian giữa các việc bạn cần làm, bạn sẽ có 
thời gian cho những tình huống bất ngờ, và bạn sẽ trải 
qua một ngày thư giấn hơn. 

Luôn luôn tự hỏi: Việc này có đơn giản hóa cuộc đời tôi? 
Nếu câu trả lời là không, hãy xem xét lại. 


- ~_ _ mm —=m=mm—=m=m== 
acc 666 gốc 6o hon ng non Tan Hư an cnx 0 7n N SG Na SMuUNờYYD 


8 bước đơn giản hóa cuộc sống trên mạng 


Không nghỉ ngờ gì nữa, đối với hâu hết những người làm việc  : 
(và chơi) trên mạng nhiều, số lượng lớn các công cụ web, blog,  ; 
truyền thông xã hội, tin nhắn đến, dữ liệu lưu trữ, và các thông 
tin chung có thể trở nên áp đảo. 


Chắc chắn, chúng ta đã học được cách để đương đầu với tất 
cả rắc rối, nhưng vẫn có một cách đơn giản hơn. 

Nếu chúng ta tập trung làm đơn giản hóa cuộc sống trên 
mạng của mình, chúng ta có thể giảm đáng kể thời gian dùng 
để lên mạng, thời gian dùng để làm việc, lượng thông tin phải 
nạp nào, cũng như lượng công việc mà chúng ta phải tiếp tục 
theo đối. 

Giống như tỉnh giản một căn phòng, loại bỏ tất cả những 
phiên nhiễu và những thứ vụn vặt của cuộc sống trên mạng 
có thể mang lại cho bạn sự điểm tĩnh và tập trung, hai thứ có 
thể đã biến mất khỏi cuộc sống trên mạng của nhiêu người 
ngày nay. 


tk: RẺ“ mà. Hả: dh am: HH KH: S20 006: 0 số: n0 0B ïm mm Bi n8 6S c6 Sa 6n 6n ma S8 m1 RA BÊ SP S/2 6S (=8 má 


1. CHỌN MỘT VÀI THỨ THẬT CẦN THIẾT. Bước này là chìa 
khóa để đơn giản hóa cuộc sống trên mạng của bạn. Lùi lại 
một bước và nghĩ về mọi thứ bạn đang làm trên mạng: Từ 
email, dịch vụ cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản (RSS), tin 
nhắn tức thời, các diễn đàn, blog, trò chơi trực tuyến, sách 
trực tuyến đến mạng xã hội đến các công cụ sắp xếp đến các 
ứng dụng web và nhiều hơn thế nữa. Cái nào bạn thường 
xuyên theo đõi? Bạn dành nhiều thời gian nhất vào đâu? Giờ 
hãy nghĩ một chút về những gì bạn nghĩ là thật cân thiết: cái 
nào làm bạn ít tốn thời gian nhất? Cái nào quan trọng nhất 
đối với cuộc đời và sự nghiệp của bạn? Hãy đánh một dấu 


"“—ẵ—...-_.._-.-.-.......... 6.6... .ẽ6..ẻố k6 6 Số 6S S6 ST Số. x6... x. 
. ...... .....Ẻẽ..ẺỀ Ềẽ.ẽ.Ề 6S... . ốc... da hnhana-anrnanhnaha..cjsaes.sh.¬mmann=mxm..............Ắ....ố.ố. .. 


-ÝẨ-{—=—=xax~=T~==x=x~—=.me mm m mm mm 


và in VAiiag Zing (2 0E in (AE 6m CC 2E A Ôm- B) ng em GIẾT miện le it tì Bo Hệ THIÊN TH, CHUỆN đBj TA H/EB 2860000001/E22á0 e3 chuệm v0 B0 
-= = = “mm mm = 

.———==am=mm=mm= 
..-m”^ 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn È /⁄2⁄ 


i sao vào những thứ đó - chúng là những thứ thật cần thiết 
:... đối với bạn. Thử tập trung vào chúng và loại bỏ phần còn lại | 
: nhiều nhất có thể, 
2. GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG HỘP THƯ, Chúng ta thường có nhiều  ' 
hộp thư hơn mức cần thiết. Ở đây, ta sẽ nhìn nhận hộp thư 
là tất cả các cách để chúng ta nhận thư điện tử hoặc thông 
tin ~ những thứ cần kiểm tra hàng ngày hoặc hàng tuần. Nếu 
bạn dùng nhiều tài khoản email, tin nhắn và Twitter, tham gia 
các diễn đàn và các nhóm thông tin, mạng xã hội..., bạn sẽ có 
từ 5-10 hộp thư khác nhau. Nhưng bạn có thời gian để kiểm 
tra tất cả chúng thường xuyên không? Tìm cách để chuyển 
.. tiếp thư điện tử đến một hộp thư chính (thông qua RSS hoặc 
..... Chuyển tiếp email) hoặc loại bỏ các hộp thư còn lại nhiều nhất 
có thể. Bạn càng sở hữu ít hộp thư, thì càng mất ít thời gian 
_: _ Và sức lực đểkiểm tra. 

:.. 3, GIỮCHO HỘP THƯ TRỐNG. Nếu bạn có thể giảm số lượng 
hộp thư của bạn xuống chỉ còn một, hai hoặc thậm chí là ba, 
giữ cho chúng trống sẽ là một nhiệm vụ dễ dàng hơn rất nhiều. 
: Chìakhóalà áp dụng giải pháp ba mũi nhọn sau đây:1)giảm  : 
số lượng thư điện tử bạn nhận được bằng cách hủy đăng ký 
các bản tin, danh sách gửi thư và một số nơi khác, càiđặtchế  ›: 
độ “xóa” với những người gửi cho bạn các thứ linh tỉnh; 2) chỉ : 
kiểm tra emdil 1-2 lâần/ngày, đểhạn chếbjxen ngang,và3)làm  : 
theo quy trình làm trống emdil mỗi lần kiểm tra, ưa raquyết ›: 
định và xử lý mỗi thư điện tử, sau đó xóa hoặc lưu trữ chúng : 
ngoài hộp thư của bạn. Đó chính là quy trình để làm trống. ' 
4. ĐƠN GIẢN HÓA NGUỒN CẤP DỮLIỆU RSS. Có những người 
đăng ký hơn 100 nguồn cung cấp đữ liệu (hoặc ít nhất là hàng 
chục). Đó là khối lượng rất nhiêu để đọc mỗi ngày. Hãy đơn 
giản hóa nguồn cấp dữ liệu xuống còn 10 nguồn cần thiết,và  : 


_~ mà — mm Ý—— mẮẰaC Ím ƒï ƒÝ — ~ — ——— Ă~  SỶ—  Ă mm ẲŒœ  en 
— ở — 1m KH BS HO nY  S SH em HÀ HH 


n mm Ịm SỬ HC Ï CHỶỲ BỶ HH SH" SẮP HH, dám m cơm HO GỊO MẠI ————=——=— 


-_——————=~== 


Ha... VẺố.ằố .ỀỐố .ốỐ. .. ..ẽ.. ...ằx.ằ.ằẳ.ễẳ(..ễằ.ễỗï_._._-_-_“_“=.  . T_.. 
—_——=~ 

“ YÝ Y........ằ .ằ .~ 

._..—.m——“ 


.c¬—=~T~T”~”” 


rồi bạn chỉ có một chục hoặc từng đó các thư mục để đọc qua 
mỗi ngày - thậm chí chỉ lướt qua chúng và đọc kỹ một vài cái. 
5. TẠO CÁC THÓI QUEN. Đây là chìa khóa để đơn giản hóa 
cuộc sống trên mạng của bạn. Hầu hết mọi người trải qua 
ngày lên mạng một cách tùy tiện, kiếm tra thứ này thứ kìa khi 
ý thích chợt đến. Đó là điều bình thường, được tạo ra do bản 
chất của web. Nhưng không nhất thiết phải theo cách đó. Bạn 
có thể chỉ định các giờ chắc chắn trong ngày để làm những 
việc xác định. Ví dụ, một thói quen hàng ngày có thể bao gồm: 
1) một giờ làm việc thật sự trước khi kiểm tra bất cứ thứ gì; 2) 
một giờ để xử lý email, đọc các nguồn cung cấp đữ liệu RSS và 
kiểm tra các hộp thư khác; 3) một giờ nữa làm việc trực tuyến 
mà không bị quấy rây; 4) một giờ tương tác trực tuyến với các 
đồng nghiệp thông qua tin nhắn nhanh hoặc nhóm chat; 5) 
một giờ làm việc khác; 6) một giờ xử lý email và kiểm tra các 
trang quen thuộc khác; 7) một giờ để lên kế hoạch sử dụng 
các công cụ trực tuyến. 

6. THANH LỌC CÁC TẬP TIN. Nếu bạn lưu trữ nhiều tập tin trên 
ổ đĩa cứng, hoặc trên máy tính để bàn, trong email của bạn, 
hoặc trong các mục lưu trữ trực tuyến khác, thường xuyên 
thanh lọc chúng là một ý tưởng tốt, có lẽ một tháng một lần. 
Quá nhiều tập tin không cần thiết dẫn đến căng thẳng, lộn 
xôn và mất trật tự. Nếu bạn muốn thanh lọc hàng tuần thậm 
chí còn tốt hơn, nhưng một lần một tháng là đủ cho hầu hết 
mọi người. Hãy tự mình dọn dẹp và sắp xếp lại, sẵn sàng cho 
mọi việc. 

7. THIẾT LẬP NHỮNG GIỚI HẠN. Như đã ngụ ý trong bước “tạo 
ra các thói quen” ởtrên, điều quan trọng là có giới hạn những 
việc trên mạng của bạn. Ví dụ, bạn không muốn được thông 
báo về email suốt cả ngày đài. Cho dù bạn kiểm tra email mỗi 


-_-~ TT. ố sa a ca na an naianaeaaaxnaanianlunmiaanisaannmesaaraiurkraianakrniam-e..=. 
_-¬— -.— 
.-. =” —m—=m—=— “mm. 


..-—_——~====” 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 Z⁄⁄ 


ngày một lần, hai lần một ngày, hoặc đầu giờ, hãy thiết lập 
các giới hạn để khi nào bạn làm việc đó. Làm tương tự với với 
việc trò chuyện hoặc kết nối cùng người khác - chỉ để chế độ 
sẵn sàng vào một thời điểm nhất định trong ngày, do đó bạn 
có thể làm việc mà không bị gián đoạn. Và, tất nhiên, bạn cần 
phải thiết lập giới hạn khi nào bạn lên mạng. Nếu bạn lên 
mạng tất cả những giờ bạn thức, bạn sẽ không cócuộcsống  ' 
bên ngoài các trang web. | 
8. BIẾT KHI NÀO ĐỀNGẮT KẾT NỐI VÀ TẬP TRUNG.Cónhững ` 
lúc bạn cần phải thoát khỏi các phiền nhiễu, chẳng hạnnhư ' 
khi bạn đang viết một bài báo hoặc một báo cáo.Bạn không  : 
muốn có người làm phiên bạn và không muốn hộp thư kêu 
gọi sự chú ý. Như đã nói, bạn phải tạo ra các thói quen và đặt - ‹ 
ra các giới hạn, nhưng suốt thời gian đó đòi hỏi bạn phảitập ! 
trung, chúng ta không thể để mất cơ hội khi âm báo cuộc ` 
gọi của công cụ trực tuyến lấy đi sự tập trung của bạn. Vì vậy, : 
trong thời gian đó, hãy ngắt kết nối hoàn toàn, và tập trung. › 
Học cách để ngăn không để mình bị kéo đi và nỗ lực làm việc, 

để bạn có thể tập trung hoàn toàn và thật sự hoàn thành : 
công việc. 


“^^ mm }>x m m=mẰS— — — mm ớ cớ món SH m Am Km 


~.—._—_ _————~ 





2 


3x ru, 


ói quen ăn uống và bữa ăn 


Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường phải chọn các bữa 
ăn phức tạp, thức ăn nhanh không lành mạnh hoặc thực 
phẩm đông lạnh. Những người đang cố gắng giảm cân lại 
thực hiện chế độ ăn kiêng phức tạp, đòi hỏi quá nhiều thứ 
cần phải nhớ. Do vậy bạn phải tự mình giải quyết việc này. 


Bạn có thể loại bỏ căng thẳng và trở nên khỏe mạnh bằng 
cách đơn giản hóa chế độ ăn uống của bạn. 

Làm thế nào thực hiện điều đó? Trước tiên, hãy xem xét 
những nhu cầu của chúng ta trong việc xây dựng chế độ 
ăn uống đơn giản: 

1, Đơn giản. Tất cả mọi thứ phải dễ chuẩn bị và không mất 
quá nhiều thời gian nấu nướng. Chúng ta không muốn trở 


Đời đơn giỏn khi to đơn giản 2 Z⁄2 


thành nô lệ bên bếp lò. Mười phút để chuẩn bị hoặc nấu 
ăn là đủ lâu. Và chúng ta không muốn có cả triệu thành 
phần trong bữa ăn. 


2. Bổ dưỡng. Mặc dù thích thức ăn nhanh, nhưng hãy 
nhớ là chúng làm cho chúng ta béo (một chuyện gây căng 
thẳng) và thiếu đi những dưỡng chất mà chúng ta cần. Cơ 
thể cần được cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, 
đạm, chất béo tốt... 


3. Ít calo, chất béo bão hòa, đường và cholesterol. Ta sẽ 
không đi vào một cuộc tranh luận về chuyện nên ăn nhiều 
hay ít carbohydrate ở đây. Danh sách dưới đây là những 
thứ chúng ta thật sự muốn tránh. Hãy xem xét một số thứ 
chúng ta muốn loại bỏ — những thứ không đáp ứng được 
chế độ ăn uống đơn giản này: 


‹ _ Thức ăn vặt. Rất rõ ràng. Mặc dù thức ăn vặt có thể 
ngon, nhưng nó không lành mạnh, chứa rất nhiều 
chất béo bão hòa và đường, đó là những thứ không 
tốt. 

‹ _ Thực phẩm chế biến. Không chất xơ, ít dinh dưỡng, 
nhiều calo. Hãy thử các thức ăn ở trạng thái tự nhiên 
của nó, không cần rưới nước thịt, nước sốt và pho 
mát trên bể mặt. 

‹ . Thứcănnhanh. Thực phẩm này chẳng bao giờ mang 
đến bất kỳ điều gì tốt. 

‹_ Thịt đỏ. Không ai nói rằng bạn phải trở thành một 
người ăn chay (mặc dù sẽ rất tốt nếu bạn làm điều 
đó), nhưng thịt đỏ chứa rất nhiều chất béo bão hòa. 
Thay vì thịt đỏ, hãy ăn cá và ức gà không xương, 
không da và ức gà tây. Hoặc thử các hình thức khác 


7⁄ 


của đạm mà không có chất béo như: đậu phụ, các 
loại hạt, các loại ngũ cốc, đậu. 

«Thức ăn chiên. Chứa rất nhiều chất béo bão hòa và 
calo. Hãy tìm các món nướng hoặc thậm chí là ăn 
sống (ý nói trái cây và rau quả, không phải thịt). 


Và chúng ta còn lại gì? Chỉ là những thực phẩm cần thiết. 
Nếu nếu chúng ta tích trữ những thực phẩm cần thiết này, 
chúng ta có thể tạo ra những bữa ăn đơn giản vừa ngon 
vừa dễ dàng chuẩn bị. Bằng cách đơn giản hóa các thói 
quen ăn uống, bạn không chỉ rút ngắn thời gian chuẩn bị 
mà còn đỡ phải đến các cửa hàng thực phẩm. Thực phẩm 
chế biến sẵn có giá đắt hơn nhiều, đặc biệt là khi bạn phải 
trả cho cả bao bì đóng gói lãng phí. 


Bạn cũng nên đơn giản số lượng thức ăn bạn nạp vào. Nếu 
bạn ăn những thứ lành mạnh, bạn không cần phải ăn khẩu 
phần giống như chim. Nhưng tốt nhất là không ăn khẩu 
phân quá nhiều. Ăn theo khẩu phần hợp lý, chỉ một phần 
duy nhất. Đừng bỏ đói mình (vì điều đó sẽ dẫn đến việc 
cơ thể “sợ đói”, ăn quá nhiều vào những bữa sau), nhưng 
cũng đừng nhôi nhét bao tử của mình. 


Vậy một chế độ ăn uống đơn giản là như thế nào? Đó là 
chế độ ăn có rất nhiều trái cây tươi và rau, đậu, hạt, ngũ 
cốc nguyên hạt. Dưới đây là một số bữa ăn đơn giản: 


# Bữa sáng: Các loại ngũ cốc (chưa qua chế biến hoặc ngũ 
cốc có đường), bánh nướng xốp tự làm (sử dụng bột 
ngũ cốc nguyên hạt), thức ăn tự làm từ đậu, ngũ cốc, 


Đời đơn giởn khi ta đơn giản ð Z⁄4” 


se 


» 


vẽ 


các loại hạt, hoa quả tươi, bánh mì nướng làm từ ngũ 
cốc với bơ hạnh nhân, đậu phụ. 

Bữa trưa: Bánh mì kẹp thịt gà hoặc quả bơ, cà chua, rau 
mắm ăn cùng với bánh mì làm từ lúa mì; bánh mì dài 
kẹp thịt gà, cà chua, rau mâm và rau diếp; một ít súp cay. 
Bữa tối: Súp nóng; súp rau củ cay tự làm — nấu một nồi 
súp lớn và có thể dùng tới cuối ngày, salad ngon tuyệt 
với các loại hạt, rau bina, bơ, rau diếp, cà rốt và một chút 
gia vị nhẹ nhàng; hấp rau với cơm gạo lứt (sử dụng hạt 
mè và Tamari, hạt tiêu); xào đậu phụ với rau; bánh mì 
chay với đỗ chiên tự làm (vài lát khoai tây, thêm một 
chút dâu ô liu, muối và tiêu); bột mì nấu với nước thịt, 
bơ và tương ớt Ấn Độ. 

Thức ăn nhẹ: Trái cây, rau cắt nhỏ, đậu, bắp xanh bào 
với SỐI. 

Những buổi chiêu đãi: Thỉnh thoảng bạn cần phải tự 
chiêu đãi mình. Nếu bạn đã có được sức khỏe tốt, cho 
phép mình dùng thêm một vài món tráng miệng có 
độ béo kinh hoàng. Hoặc tự chiêu đãi mình một ít 
chocolate đen hoặc những quả mọng như mâm xôi hay 
việt quất. Chúng thật ngon! 


⁄2 


° 2 


⁄ cách đơn giản 


}} 


Bạn có gặp khó khăn khi nói “không”? Bạn luôn cố tỏ ra tử 
tế với người khác trong khi điều đó không có lợi cho bạn? 


Chà, không phải chỉ có mình bạn thế thôi đâu. Rất nhiều 
người không giỏi trong việc nói “không” vì không muốn 
làm tổn thương cảm xúc của người khác. Ví dụ, bất cứ khi 
nào nhận được yêu cầu giúp đỡ, bạn đều sẽ giúp người đó 
ngay cả khi bạn có việc quan trọng hơn phải làm. Thỉnh 
thoảng những yêu cầu đó mất đến 2-3 tiếng đồng hô để 
thực hiện hoặc thậm chí mất nhiều thời gian hơn. Cuối 
ngày, bạn sẽ cố thức để kịp công việc của mình. 

Sau một thời gian, bạn nhận ra rằng tất cả những lần không 
nói “không” (khi đáng lẽ nên làm thế) không giúp ích được 
gì cho bạn cả. Bạn mất rất nhiều thời gian và năng lượng 
cho người khác, gần như không còn nhiều thời gian dành 
cho bản thân mình. Điều đó thật sự làm bạn nản lòng. Dần 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Š2 Z⁄7 


dần bạn nhận ra nếu muốn có thời gian cho riêng mình, 
cần phải học cách để nói “không”. 


Tại sao chúng ta thấy khó nói “không”? 

Để học từ chối, trước tiên phải hiểu lý do nào ngăn cản 
chúng ta. Bên dưới là những lý do thông thường tại sao 
mọi người lại thấy khó nói “không”. 

1. Bạn muốn được giúp đỡ người khác. Bạn là người có tấm 
lòng nhân hậu. Bạn không muốn quay lưng với người khác 
và bạn muốn giúp bất cứ lúc nào có thể, ngay cả khi nó 
chiếm thời gian của bạn. 


2. Không muốn trở nên thô lỗ. Bạn đã được dạy dỗ dưới 
quan điểm rằng từ chối, đặc biệt với những người lớn tuổi 
hơn là thô lỗ. Suy nghĩ này rất phổ biến trong văn hóa châu 
Á, nơi thể diện rất quan trọng. Thể diện nghĩa là không 
làm người khác cảm thấy tôi tệ (kiểu như mất mặt). 


3. Muốn được chấp nhận. Bạn không muốn bị cô lập khỏi 
nhóm bởi vì bạn không đồng ý. Do vậy bạn chấp nhận 


yêu cầu của người khác. 


4. Sợ mâu thuẫn. Bạn lo ngại người khác có thể trở nên giận 
dữ nếu bạn từ chối họ. Điều này có thể dẫn đến một cuộc 
đối đầu khó chịu. Ngay cả khi không có đối đâu, chúng 
có thể trở thành những bất đồng quan điểm dẫn đến hậu 
quả tiêu cực trong tương lai. 

5. Sợ đánh mất cơ hội. Có lẽ bạn lo lắng không dám từ chối 
vì nó đồng nghĩa với đóng lại những cánh cửa trong tương 
lai. Ví dụ, một nữ nhân viên được yêu cầu chuyển sang bộ 
phận khác ở công ty. Cô ta thích nhóm làm việc của mình, 


Z2 


cô không muốn chuyển đi. Tuy nhiên, cô không muốn 
nói không vì cảm thấy sẽ ảnh hưởng tới cơ hội thăng tiến 
của mình trong tương lai. 

6. Không muốn làm tan vỡ những kết nối. Một vài người 
xem việc nói “không” như là dấu hiệu của từ chối. Nó có 
thể dẫn đến sự kết nối bị đổ vỡ và mối quan hệ bị cắt đứt. 


Ai cũng có thể thấy mình gặp bất cứ lý do nào trong những 
lý do trên, ở trường hợp này hoặc trường hợp khác. luy 
nhiên, theo kinh nghiệm đối nhân xử thế trong công việc 
và trong cuộc sống, những lý do đó đã bị hiểu sai rất nhiều. 
Nói “không” không có nghĩa là bạn thô lỗ; cũng không 
phải là bạn không tán thành. Nói “không” không có nghĩa 
là sẽ có mâu thuẫn hoặc bạn sẽ mất đi cơ hội trong tương 
lai. Nói “không” hoàn toàn không có nghĩa là bạn phá hủy 
đi những kết nối. Những lý do này là nhận thức sai lệch 
trong tâm trí bạn. 


Vào cuối ngày, chính cách bạn nói “không”, chứ không 
phải là việc bạn nói không, làm ảnh hưởng đến kết quả. 
Suy cho cùng, bạn có các ưu tiên và nhu cầu của chính 
bạn, cũng giống như mọi người có nhu cầu của chính họ. 
Nói không là sự thể hiện tôn trọng và trân trọng thời gian 
và không gian của bạn. Nói “không” là đặc quyền của bạn. 


7 cách đơn giản để nói “không” 

Thay vì hoàn toàn tránh né việc nói không, hãy học để nói 
“không” đúng cách. Khi bạn bắt đầu nói “không” với người 
khác, bạn sẽ nhận ra việc đó thật sự không tệ như bạn đã 
nghĩ. Người khác rất thông cảm và không thể hiện bất cứ 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 Z⁄Z 


sự phản ứng nào cả. Thật ra, nỗi sợ hãi nói “không” chỉ ở 
trong tâm trí chúng ta thôi. 


Nếu bạn không chắc chắn làm thế nào để được như vậy, 
đây là 7 cách đơn giản để nói không. Sử dụng phương pháp 
phù hợp nhất với nhu cầu của bạn trong mỗi tình huống. 
1. “Tôi không thể nhận việc này vì hiện giờ tôi có các ưu 
tiên khác” 

Nếu bạn quá bận rộn, không thể thực hiện được các yêu 
cầu/đẻ nghị, có thể áp dụng cách này. Vậy sẽ cho người 
khác biết lịch của bạn hiện thời đã kín, vì thế họ phải hoãn 
yêu câu này cũng như các yêu cầu khác trong tương lai. Để 
việc nói “không” trở nên dễ dàng hơn, bạn cũng có thể chia 
sẻ những gì bạn đang làm để người đó hiểu rõ. 


2. “Giờ không phải thời điểm thuận tiện khi tôi đang dở 
việc. Chúng ta có thể tiếp tục vào thời gian X được không?” 
Cách phổ biến để từ chối yêu cầu giúp đỡ đột xuất khi bạn 
đang làm dở việc gì đó. Đôi khi bạn nhận được các cuộc 
gọi điện thoại từ bạn bè hoặc đồng nghiệp khi đang trong 
một cuộc họp hoặc đang làm việc quan trọng. Phương 
pháp này là một cách tuyệt vời để (tạm thời) trì hoãn yêu 
cầu. Đâu tiên, bạn để cho người khác biết đó không phải 
là thời gian thuận tiện vì bạn đang bận làm việc gì đó. Thứ 
hai, bạn cho họ biết bạn muốn giúp đỡ bằng cách đề nghị 
một thời gian khác (lúc nào bạn thuận tiện). Làm cách này, 
người khác không cảm thấy bị gạt phắt đi. 


3. “Tôi muốn làm việc này lắm, nhưng...” 


“Chiêu” này là một cách nói “không” nhẹ nhàng. Nó cho 
người khác biết bạn thích ý tưởng của họ (di nhiên, chỉ 


22 


nên nói thế nếu bạn thật sự thích) và không có gì bất ổn 
trong ý tưởng đó. 

4. “Tôi sẽ suy nghĩ về việc đó và sẽ trả lời bạn sau” 

Cách này có vẻ giống “có thể” hơn là nói “không” thẳng 
thừng. Nếu bạn quan tâm nhưng bạn vẫn chưa muốn nói 
“có”, hãy sử dụng cách này. Nếu bạn nhận được một ý 
tưởng tuyệt vời phù hợp với nhu câu của bạn, nhưng bạn. 
muốn trì hoãn chưa cam kết vì muốn có chút thời gian 
suy nghĩ trước đã, hãy sử dụng cách này. Nếu người khác 
chân thành với đẻ nghị đó, họ sẽ vui vẻ chờ đợi trong một 
thời gian ngắn. Định rõ một ngày/khoảng thời gian (chẳng 
hạn 1-2 tuần) cho câu trả lời. 


Nếu bạn không quan tâm đến lời đề nghị của người khác, 
đừng để họ hy vọng. Sử dụng phương pháp 5, 6 hoặc 7 
đều dứt khoát. 


5. “Điều này không phù hợp với nhu câu của tôi nhưng tôi 
chắc chắn sẽ lưu ý tới nó” 


Nếu ai đó đang để nghị một thỏa thuận/cơ hội không 
phải điều bạn đang tìm kiếm, hãy nói thắng cho họ biết 
nó không phù hợp với nhu cầu của bạn. Bằng không, cuộc 
thảo luận có thể kéo dài không cần thiết. Nói như vây giúp 
người khác biết để nghị của họ không có vấn đẻ gì cả, mà 
do bạn đang tìm kiếm thứ khác. Đông thời, bằng cách nói 
bạn sẽ lưu ý đến đề nghị của họ ám chỉ bạn để mở cơ hội 
trong tương lai. 

6. “Tôi không phải là người tốt nhất có thể giúp được việc 
này. Tại sao bạn không thử tìm đến X?” 


Nếu bạn đang được yêu cầu giúp đỡ việc gì đó mà bạn 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Ø ZŠZ 


không thể đóng góp nhiều hoặc không có nguồn lực để 
giúp, hãy cho họ biết rằng họ đang tìm không đúng người. 
Nếu có thể, chỉ cho họ người khác có thể thực hiện việc 
này — cho dù đó là người bạn biết, ai đó bạn nghe tiếng 
giỏi trong lĩnh vực ấy, hoặc thậm chí là một cơ quan nào 
đó. Giới thiệu một người thay thế để người cần giúp đỡ 
không rơi vào bế tắc. Cách bạn giới thiệu người khác giúp 
họ đi đến đúng nơi họ cần. 


7. “Không, tôi không thế!” 


Cách đơn giản và trực tiếp nhất để nói “không”. Chúng ta 
dựng lên quá nhiều rào chắn trong tâm trí để nói “không”. 
Như đã nói trên, có rất nhiều rào chắn do ta tự tạo ra và 
chúng không đúng chút nào cả. Đừng nghĩ quá nhiều về 
việc nói “không” và chỉ việc nói thắng ra. Bạn sẽ ngạc nhiên 
khi người tiếp nhận không cảm thấy tỏi tệ bằng một nửa 
những gì bạn đã tưởng tượng. 





Học cách để nói “không” với các yêu cầu không phù hợp 
như câu của bạn, và một khi làm thế, bạn sẽ phát hiện điều 
đó thật sự dễ dàng như thế nào. Bạn có nhiều thời gian 
hơn dành cho chính mình, cho công việc và những thứ 
quan trọng nhất đối với bạn. 


42 


Z5 4Œ 4:2 


để đơn giản hóa ngày làm việc 


việc lớn khi chúng còn nhỏ. 
Hành trình nghìn dặm phải bắt 
đầu với một bước chân.” 





Không phải ai cũng có thể tiến hành những bước quyết 
liệt hướng tới đơn giản hóa, nhưng nếu bạn có chút tự chủ 
trong công việc, một vài việc nhỏ bạn thực hiện sẽ đơn giản 
hóa mọi thứ rất nhiều. 

Nếu bạn không có được sự kiểm soát, hoặc nếu bạn phát 
hiện ra mình đang nghĩ: “Tôi không thể làm được những 
việc này”, thì vấn đẻ là tại sao lại không? Mọi thứ có thể 
không thay đổi lập tức hôm nay nhưng qua thời gian dài 
thì sao? 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản ÈZ Z3Z 


Bạn không cần làm tất cả những điều gợi ý bên dưới — hãy 
chọn một việc, và làm thử. Sau đó thử việc khác và xem kết 
quả thế nào. Trải nghiệm để tìm ra điều gì hiệu quả với bạn. 


Và tận hưởng cuộc đời làm việc đơn giản. 


1. Bắt đầu sớm. Bắt đầu làm việc sớm là một trong những 
mẹo hay. Buổi sáng rất yên tĩnh (trước khi điện thoại, các 
cuộc trò chuyện, và các cuộc họp làm phiên bạn). Bạn có 
thể làm xong rất nhiều việc trong sự yên tĩnh của sớm mai. 
Lúc người khác mới bắt đầu ngày làm việc, bạn đã hoàn 
thành xong hai hoặc ba nhiệm vụ lớn. 


2. Giới hạn thời gian. Nghe thật mỉa mai, bởi vì rất nhiều 
người làm việc trong nhiều giờ và nghĩ họ đã làm được 
rất nhiều việc, làm việc năng suất hơn. Nhưng thật ra họ 
đang ném nhiều thời gian vào các rắc rối. Thay vì vậy, cắt 
bớt thời gian làm việc của bạn và đặt ra giới hạn — 6 hoặc 
7 tiếng một ngày — hoàn thành những công việc cần thiết 
nhất của bạn trong giới hạn thời gian đó. Nếu bạn biết 
bạn chỉ được làm việc 6 giờ/ngày, chắc chắn bạn phải hoàn 
thành những nhiệm vụ quan trọng trước và ít lãng phí thời 
gian hơn. Giới hạn buộc bạn trở nên hiệu quả hơn. 


3. Tạo ra một danh sách ngắn. Tạo ra một danh sách dài 
tất cả những việc bạn cần phải làm sau đó lọc ra một danh 
sách ngắn 1-3 việc bạn thật sự muốn hoàn thành. Với lựa 
chọn như thế, nếu chỉ làm xong những nhiệm vụ đó, bạn 
cũng sẽ cảm thấy rất tự hào về những gì bạn đã làm được 
trong ngày hôm nay. Bắt đầu với các nhiệm vụ quan trọng 
nhất, trước khi kiểm tra email hoặc lên mạng. 


32 


4. Xử lý hàng loạt các phiền nhiễu. Những thứ gì thường 
khiến bạn phân tâm? Phải chăng là email, blog, Twitter 
hoặc mạng xã hội khác? Đặt thời gian cho những thứ đó, 
vào buổi chiêu là thích hợp hơn cả: từ 3-4 giờ chiều. Đừng 
làm những việc gây xao lãng cho bạn trước thời gian này. 
Bằng cách nhóm chúng vào một khoảng thời gian, bạn sẽ 
làm các việc khác trước, nhưng vẫn có thời gian cho các 
hoạt động giải trí. Một giải pháp khác là lướt qua chúng 
trong vòng 10 phút cuối mỗi giờ — nhưng tuân theo giới 
hạn 10 phút đó. 


5. Viết email ngắn hơn. Nếu email lấy mất rất nhiều thời 
gian trong ngày của bạn, cách thay đổi đơn giản là chỉ 
viết trong vòng 3-4 câu/email. Điều đó sẽ tạo ra một khác 
biệt lớn. Đâu tiên, bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian 
dùng để viết hoặc trả lời email. Thứ hai, trả lời email của 
bạn cũng ngắn đi, đồng nghĩa bạn sẽ mất ít thời gian hơn 
để đọc email. 


6. Giới hạn các cuộc họp. Càng ít càng tốt. Một số giám 
đốc điều hành cao cấp của Google chỉ tổ chức các cuộc 
họp trong vòng 5 phút — bất cứ ai tham gia các cuộc họp 
đó phải chuẩn bị tốt hơn và nói ngắn gọn. Nếu bạn có thể 
tránh khỏi các cuộc họp và chỉ cần xem biên bản, hoặc tìm 
ra một cách thay thế để truyền đạt, sẽ tiết kiệm cho bạn 
nhiều giờ một tuần. 

7. Tự động hóa. Càng ít các nhiệm vụ lặp lại và đều đều, 
bạn càng có nhiều thời gian rảnh rỗi để làm các công việc 
sáng tạo và quan trọng. Vì vậy hãy tự động hóa bất cứ khi 
nào có thể: giải quyết mọi thứ lặp lại bằng các thiết bị điện 
tử, hoặc người khác có thể lấy thông tin từ trang web của 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Ó Z4'57 


bạn thay vì gửi email / gọi cho bạn, hoặc sử dụng một dịch 
vụ tự động thanh toán các hóa đơn, gửi hàng hóa đến cho 
bạn, v.v... 


8. Giới hạn công việc giấy tờ. Nếu các công ty hoặc tổ chức 
có thể số hóa công việc giấy tờ, nó sẽ tiết kiệm rất nhiều 
giấy, bản photo, các tập tin và đạt được hiệu quả gấp đôi. 
Bất cứ khi nào có thể, hãy loại bỏ các công việc trên giấy 
tờ thay vào đó kỹ thuật số chúng. Đó có thể trở thành một 
bước thay đổi dài hạn. 


9. Dọn đẹp bàn làm việc. Bạn có thể hoàn thành việc này chỉ 
trong một vài phút. Dọn dẹp bàn làm việc. Chỉ để lại một 
vài thứ thật cần thiết. Những thứ khác phải được sắp xếp, 
đưa đến cho những người thích hợp, cho vào một nơi có 
thể cất lâu dài trong ngăn kéo, hoặc bỏ đi. Đưa ra những 
quyết định nhanh chóng, sau đó trở lại với công việc. 


10. Đi ra ngoài. Nếu có thể đi ra khỏi văn phòng, sao bạn 
không thử tìm một nơi bình yên, nơi bạn có thể tập trung 
vào công việc quan trọng? Tìm một nơi bạn có thể làm 
việc, ngắt kết nối Internet và làm việc, sau đó mở Internet 
để bạn có thể vào email hoặc tải kết quả lên những trang 
thích hợp. Làm việc ở nhà là một lựa chọn tốt. Bạn càng 
có nhiều thời gian làm việc ở nhà (có thể một lần một 
tuần, hoặc một giờ mỗi ngày, nửa giờ mỗi ngày), càng tốt. 
11. Nghỉ ngơi hít thở. Môi 15-20 phút, hãy rời khỏi bàn 
làm việc, dành một lúc để hít thở. Có thể đi bộ quanh văn 
phòng, chào mọi người, hoặc tốt hơn nữa, đi ra bên ngoài 
để có được ít không khí trong lành. Đi bộ loanh quanh, 
làm cho máu của bạn lưu thông, mát-xa cổ và vai nếu bạn 
thấy căng thắng. Làm vài động tác chống đẩy nếu bạn 


/4Z 


muốn trở nên mạnh khỏe. Khi bạn trở lại với công việc, 
hãy tự nhắc nhở mình việc nào bạn muốn hoàn thành, và 
xua đi tất cả những thứ gây xao lãng. 


12. Thực hành “nghỉ thức” tập trung. Mỗi một hoặc hai giờ, 
thực hiện một “nghỉ thức” tìm lại sự tập trung. Việc này 
có thể mất một hoặc hai phút. Bạn có thể bắt đầu băng 
cách tắt các trình duyệt và các ứng dụng đang mở, đi bộ 
một vài phút để thanh tính đầu óc và giúp máu huyết lưu 
thông. Sau đó quay trở lại danh sách những nhiệm vụ quan 
trọng nhất, tìm ra những việc bạn phải hoàn thành tiếp 
theo. Trước khi bạn kiểm tra email lần nữa và lên mạng 
trở lại, làm những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian 
lâu nhất có thể. Lặp lại “nghi thức” tìm sự tập trung này 
suốt cả ngày, để đưa bản thân bạn trở vẻ thực tại. Hít thở 
sâu vài lần cũng rất tốt để đưa bạn tập trung. 


13. Sắp xếp quỹ thời gian lớn dành cho sáng tạo. Không 
phải ai cũng có thể làm điều này, nhưng khi có thể, sắp 
xếp quỹ thời gian khoảng 3-4 giờ trong lịch làm việc của 
bạn để dành cho việc sáng tạo hoặc làm việc quan trọng 
khác. Không dùng thời gian này cho các việc khác, và đừng 
để cho các cuộc hẹn hoặc các việc khác chen vào suốt thời 
gian này. Dứt khoát loại bỏ các thứ gây phiển nhiễu và 
làm công việc bạn thích, nghỉ để hít thở nếu cần thiết. 
Hãy thỏa sức say mê trong sự sáng tạo của bạn. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn €2 Z#7 


21 cách 
giữ nhà cửa đơn giản 


đc: (⁄ 4, 


Bất cứ bậc phụ huynh nào cũng biết trẻ con luôn tạo ra 
hàng đống lộn xộn như thể chẳng liên quan gì tới chúng. 
Chừng đó đủ để làm những người muốn sống đơn giản 
gọn gàng phát điên. Tuy nhiên, với một chút kiên trì, một 
chút suy ngẫm từ nghệ thuật thiền, khả năng có được một 
căn nhà gọn gàng, đơn giản cũng nhiều như đạt được cảm 
giác bình yên trong tâm trÍ vậy. 


Trước tiên hãy nhận thức rõ điều này: có con cuộc sống 
sẽ trở nên rất phức tạp, ít nhất từ một vài góc độ. Bạn sẽ 
không bao giờ có một cuộc sống tối giản hoàn toàn khi 
đã có con. Bạn phải học cách để chấp nhận điều đó. Dù 
bạn thích một cuộc sống không ô tô, điện thoại, không 
cần một căn nhà lớn; nhưng vì có con cái, bạn không thể 
thiếu những thứ đó. 


z22 


Tuy nhiên, hãy tìm ra cách để đơn giản ngôi nhà của mình, 
bao gồm phòng của bọn trẻ. Chắc chắn, căn nhà vẫn trở 
nên bừa bộn — đặc biệt là phòng của chúng. Nhưng nhà cửa 
sẽ không quá tệ hại và ở một mức độ có thể quản lý được. 
Dưới đây là một số lời khuyên giúp đơn giản ngôi nhà của 
bạn với bọn trẻ: 


1. Xác định đồ vật nào quan trọng. Bước đầu tiên để đơn 
giản là xác định đồ chơi nào hoặc đỏ vật nào của bọn trẻ 
thật sự quan trọng với chúng. Đồ vật nào chúng thích chơi 
cùng? Chúng yêu thích đỏ vật nào? Sau đó loại bỏ càng 
nhiều càng tốt các thứ còn lại, chỉ giữ những thứ bọn trẻ 
sử dụng và yêu thích. 


2. Thanh lọc trên diện rộng. Lúc mới bắt đầu, nếu ngôi nhà 
có quá nhiều đỏ đạc bừa bộn của bọn trẻ, bạn sẽ muốn tiến 
hành một cuộc thanh lọc trên diện rộng. Phương pháp là 
dành một ngày trong phòng của chúng. Dọn dẹp lần lượt 
từng khu vực: một ngăn kéo, một ngăn tủ quần áo, một 
cái kệ. Đưa mọi thứ ra khỏi chỗ đó, xếp chúng thành một 
chồng. Từ chồng đó, chọn ra những đỏ vật thật sự quan 
trọng (hãy xem lời khuyên 1). Loại bỏ phần còn lại. Tặng 
các tổ chức từ thiện nếu chúng vẫn còn tốt. Đóng thùng 
tất cả những thứ dành tặng, chất chúng lên xe để trao tặng 
vào chuyến đi tiếp theo. Sau đó xếp những thứ quan trọng 
vào lại và xử lý khu vực kế. Nếu làm nhanh, bạn có thể 
dọn dẹp một căn phòng trong 1-2 giờ. 


3. Chừa lại không gian. Khi bạn xếp những thứ quan trọng 
vào lại, đừng cố nhét đầy mỗi ngăn kéo, ngăn tủ hoặc kệ 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Š Z4Z 


chứa đỏ. Chừa một ít khoảng trống quanh các đồ vật. 
Mọi thứ sẽ trở nên đẹp mắt hơn, và căn phòng sẽ có một 
vài khoảng trống để bỏ thêm vào một vài thứ sau này nếu 
cần thiết. 


4. Nơi để đỏ. Nơi chứa đống đỗ lộn xộn của bọn trẻ rất 
quan trọng. Hãy chỉ cho phép để các đô vật của bọn trẻ ở 
trong phòng chúng. Phòng khách, phòng ngủ và phòng 
ăn là nơi chỉ dành cho đô đạc của cả gia đình. Dù bạn có 
một bé đang chập chững đi, và đỗ đạc của bé rải khắp ngôi 
nhà, hãy cố gắng để chứa được hết đô đạc của bọn trẻ chỉ 
trong những khu vực nhất định. Cách này làm cho khu 
vực sống của gia đình bạn đơn giản và tối thiểu. 


5. Những cái thùng. Nhìn chung, đây là loại dụng cụ tốt 
nhất để chứa đỏ đạc của bọn trẻ. Những cái thùng hoặc 
giỏ. Quan trọng là làm cho chúng trở nên dễ dàng để bọn 
trẻ (hoặc bạn) quắng đồ đạc của chúng vào, dọn dẹp một 
cách đơn giản. Dán nhấn trên mối thùng, nếu có thể, với 
các loại đồ đạc chứa trong đó (các khối xếp hình, các con 
vật, bộ Lego, các nhạc cụ bị hỏng). Nếu con bạn chưa biết 
đọc, hãy sử dụng các nhãn có hình vẽ. 

6. Những cái kệ. Cho mỗi đứa trẻ có một cái kệ nhỏ bằng 
nhựa ba ngăn. Chúng không chiếm quá nhiều diện tích 
trong phòng và giúp trẻ có một nơi để đặt những thứ linh 
. tinh lặt vặt của chúng. Đây cũng là cách khôn ngoan để 
bọn trẻ không vứt đồ khắp nơi. 

7. Mỗi thứ đều cần “một ngôi nhà”. Hãy dạy con cái rằng 
mọi đô vật của chúng đều có một “ngôi nhà”. Điều này có 
nghĩa là nếu chúng định ném đi một đồ chơi, chúng phải 
biết “ngôi nhà” của đồ chơi đó ở đâu, và đặt nó vào. Nếu 


⁄2 


chúng không biết “ngôi nhà” của đô chơi ở đâu, chúng 
cần tìm một nơi cho nó, đặt nó ở đó từ đấy. Thực ra, đây 
cũng là một khái niệm hữu ích dành cho người lớn để giữ 
cho mọi thứ được ngăn nắp. 

8. Sắp xếp đô vật giống nhau với nhau. Cố gắng giữ những 
thứ tương tự ở một chỗ. Vì vậy, bạn cần một thùng dành 
cho thú nhỏi bông, một thùng khác dành cho đô chơi thể 
thao. Cách này giúp dễ nhớ hơn. Làm điều tương tự với 
quân áo: đồ lót và tất với nhau, áo sơ mi, quần đùi, quần 
dài... 

9. Một nơi cất giấy tờ ở trường của con cái. Tương tự, bạn 
phải có một nơi để cất giữ tất cả giấy tờ ở trường dôn lại. 
Dành một hộp để chứa tất cả những giấy tờ của cả nhà, 
nhưng hãy dành một ngăn kéo để giấy tờ ở trường học của 
con cái, để không bao giờ phải nháo nhào tìm kiếm chúng. 
Thêm nữa, khi nhận được thời khóa biểu ở trường hoặc tờ 
thông báo về một vài sự kiện, bạn nên nhập nó vào Google 


Calendar, để không quên khi sự kiện xảy ra. 


10. Dạy con dọn đẹp. Thay vì chúng căng thẳng trước đống 
bừa bộn, hãy yêu cầu chúng dọn dẹp. Chắc chắn là mọi 
thứ sẽ sớm bừa bộn lại. Nhưng ít nhất bọn trẻ đã làm công 
việc dọn dẹp, chứ không phải bạn luôn nai lưng ra làm. 

11. Cho phép chúng bày bừa. Trẻ con không hoàn hảo. 
Chắc chắn chúng sẽ tạo ra một đống bừa bộn. Bạn phải cho 
phép chúng làm điều đó. Sau đó, khi chúng đã chơi xong, 
yêu cầu chúng dọn dẹp. Không gây hại gì, không có lỗi. 

12. Thanh lọc quà Giáng sinh, sinh nhật. Trong hai dịp 
này, các đồ vật mới dồn dập đến với cuộc sống của bọn 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 Z7 


trẻ. Nếu bạn chỉ thêm đỏ mới vào với các đỏ cũ, bạn sẽ có 
một đống bừa bộn lớn. Thay vì vậy, hãy yêu cầu bọn trẻ 
đặt tất cả quà của chúng vào một nơi. Sau đó, một hoặc 
hai ngày sau Giáng sinh hoặc sinh nhật chúng, kiểm tra 
phòng và các thùng đựng của bọn trẻ và hỏi chúng thứ 
nào chúng muốn bỏ đi để có chỗ cho những đô vật mới. 


13. Dọn đẹp thường xuyên. Mỗi một hoặc hai tháng, bạn 
sẽ cần dọn dẹp đỏ đạc của bọn trẻ. Hãy xem lời khuyên 1. 
Hoặc ít nhất dọn dẹp hàng quý. Bạn có thể đặt một ghi 
nhớ trong lịch của mình, hoặc chỉ nhìn vào phòng bọn trẻ 
mối ngày. Nếu chúng trông quá bừa bộn, lên kế hoạch để 
thỉnh thoảng thanh lọc đi một ít. 


14. Càng ít càng nhiều. Dạy bọn trẻ rằng chúng không cần 
có hàng đống đô đạc thì mới vui. Dù sao đi nữa chúng 
cũng không thể chơi với tất cả mọi thứ — không đủ thời 
gian trong ngày. Với ít đồ đạc hơn, bọn trẻ dễ dàng tìm 
thấy mọi thứ, chúng có thể nhìn thấy thứ gì ở đâu để lấy 
ra chơi, và chúng có thể sở hữu đỏ vật có chất lượng tốt 
hơn (hãy xem lời khuyên tiếp theo). 


15. Hướng tới chất lượng. Thay vì để cho trẻ có một đống 
lớn các thứ linh tinh, hãy cho chúng các thứ đồ chơi tốt 
hoặc dùng được lâu. Chẳng hạn như đỏ gỗ tốt hơn đẻ 
nhựa. Các đô chơi truyền thống thường là tốt nhất. Chỉ 
tiêu tiên bạc của bạn vào một hai món đồ chơi lớn tốt hơn 
là một đống những thứ rẻ tiền sẽ bị vỡ ra và bỏ xó thành 
những đống rác rất nhanh. 


16. Học cách chấp nhận. Đá có con thì bạn sẽ không bao 
giờ có một cuộc sống tối thiểu được đâu. Bạn phải chấp 
nhận điều đó. Có thể bạn cảm thấy rất phiền phức, nhưng 


2 


bạn có thể học được một điều rằng làm cha làm mẹ không 
có gì vui hơn là trở thành những người thích thú với đồ 
đạc của con trẻ. 


17. Mua ít đi. Giảm quyết liệt số lượng các đồ vật bạn mua 
cho bọn trẻ. Rất khó để ngăn cản bọn trẻ khi chúng thật sự 
muốn cái gì đó ở cửa hàng, nhưng bạn không nên nhượng 
bộ. Đừng cự tuyệt chúng hoàn toàn, nhưng cũng đừng làm 
hư chúng bằng các đô vật. Chẳng hạn, vào Giáng sinh, bạn 
chỉ mua cho chúng một vài thứ tuyệt vời hơn là một đống 
các thứ linh tỉnh. 


18. Dọn đẹp sau khi xong việc. Bạn hãy học cách dọn dẹp 
đống bừa bộn sau khi xong việc (hoặc yêu cầu bọn trẻ dọn 
dẹp đống bừa bộn của chúng), vì thế căn nhà không bao 
giờ là một đống đổ nát. 

19. Dọn dẹp trước khi đi ngủ. Hãy dọn dẹp nhanh ngay 
trước khi đi ngủ, soát lại bất cứ thứ nhỏ nhặt nhất nào mà 
bạn quên bỏ đi. Làm vậy sẽ khiến cho buổi sáng của bạn 
dễ chịu hơn nhiều. 


20. Ba mươi phút dọn đẹp. Vào thứ bảy, hãy thực hiện “30 
phút dọn dẹp”. Điều này có nghĩa là mỗi đứa con (có thể 
là trên 5 tuổi) được phân một việc nhà, và cả gia đình (bao 
gồm cả bố lẫn mẹ) bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Đặt đồng 
hồ, xem liệu là bạn có thể dọn dẹp xong trong 30 phút 
không. Dễ dàng hơn nhiều khi cả gia đình đều bắt tay vào 
việc dọn dẹp để làm xong một cách nhanh chóng. Việc này 
mang lại cho bọn trẻ một ngôi nhà sạch sẽ và thời gian còn 
lại trong ngày để vui chơi. 


21. Thời gian chuẩn bị. Không có quá nhiều thứ phải dọn 
dẹp khi đơn giản hóa cuộc sống của bạn với những đứa con. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 Z7 


Bạn sẽ có được thời gian mỗi tối và mỗi sáng để chuẩn bị 
bữa trưa, quần áo, hoặc bất cứ gì cần thiết cho hoạt động 
cả ngày hôm đó. Điều này có nghĩa là bạn chuẩn bị dụng 
cụ đá bóng, đồ uống và thức ăn nhẹ sẵn sàng vào ngày con 
bạn đi đá bóng, hoặc bất cứ đỏ dùng cân thiết nào cho các 
hoạt động trong ngày. Bạn sẽ không phải vội vàng khí đi, 
và bạn không bị quên thứ gì đó. 


Z⁄Z 


Jú cách đơn giản để đối phó với 
2 / (ớt (1⁄2? 





Trước giờ bạn có khi nào phải đối phó với người tiêu cực 
chưa? Nếu đã từng, bạn sẽ biết trải nghiệm đó khá tôi tệ. 
Giả dụ, bạn có một đồng nghiệp cũ rất hay suy nghĩ tiêu 
cực. Trong cuộc trò chuyện, cô than phiền không ngớt về 
đồng nghiệp, về công việc và cuộc đời cô. Nói chung, cô 
luôn chỉ trích cay độc người khác, thường nghi ngờ ý định 
của họ. Nói chuyện với cô ấy không phải là trải nghiệm 
vui vẻ gì. 

Mỗi lần gặp lại cô đồng nghiệp cũ này, bạn đều cảm thấy 
kiệt quệ. Thạm chí dù bạn và cô ấy chỉ nói chuyện trong 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn ©X/.X 


20-30 phút, thì sau cuộc trò chuyện ấy bạn không có tâm 
trạng hoặc năng lượng để làm bất cứ thứ gì khác. Cảm giác 
như thể ai đó hút mất sức sống ra khỏi người bạn, và phải 
đến 2-3 giờ sau cảm giác đó mới biến đi. Bởi vì cô quá bi 
quan, năng lượng tiêu cực của cô thường đọng lại sau cuộc 
trò chuyện, để lại trong bạn một dư vị tệ hại. Nhiều lần 
như vậy, bạn bị cô ấy làm cho chán nản. Thế nên bạn sẽ 
tránh nói chuyện với cô nếu có thể. 


Nhưng đó không phải là cách. Bạn cần lên kế hoạch hành 
động để đối phó với những người tiêu cực. Dù sao đi nữa, 
cô ấy cũng không phải là người tiêu cực duy nhất mà bạn 
sẽ gặp trong cuộc đời mình. Có lẽ có hàng ngàn người tiêu 
cực như vậy ngoài kia mà một ngày nào đó bạn sẽ gặp. Nếu 
học cách đối phó với cô đồng nghiệp cũ này hiệu quả, bạn 
sẽ có thể xử lý những người tiêu cực khác lần tới. 

Dưới đây là 7 mẹo hay vẻ việc làm thế nào bạn có thể đối 
phó với người tiêu cực: 


Mẹo 1: Đừng giây vào người tiêu cực 


Người tiêu cực có xu hướng nhai đi nhai lại những điều tôi 
tệ và tảng lờ những điều tích cực. Họ cũng có xu hướng 
thổi phỏng những khó khăn đang gặp phải, làm cho tình 


trạng của họ dường như tệ hơn rất nhiều so với thực tế. 


Lần đầu tiên bạn nói chuyện với một người tiêu cực, bạn 
đến với thái độ lắng nghe và sẵn sàng giúp đỡ nếu cần 
thiết; mang lại sự hỗ trợ — để họ biết họ không đơn độc. 
Tuy nhiên, hãy đảm bảo là bạn vạch ra một giới hạn đâu 
đó. Nếu người này tiếp tục nhai đi nhai lại cùng một vấn 


744 


đẻ sau lần trò chuyện đầu tiên, thì đó là một dấu hiệu cho 
thấy bạn cần thoát ra khỏi chủ đẻ đó. 


Để bắt đầu, thử chuyển chủ đề. Nếu họ tiếp tục một vòng 
xoáy bi quan, hãy để họ tiếp tục, nhưng đừng bị cuốn vào 
sự tiêu cực. Đưa ra một câu trả lời đơn giản, chẳng hạn 
như “Tôi hiểu” hoặc “Vâng”. Bất cứ lúc nào nếu họ trở 
nên lạc quan hơn, đáp lại dứt khoát và nhiệt tình hơn. Khi 
bạn biểu hiện điều đó thường xuyên, họ sẽ sớm nhận ra 
chuyện øì, và sẽ bắt đầu trở nên lạc quan hơn trong giao 
tiếp của minh. 


Mẹo 2: Tụ tập theo nhóm 


Nói chuyện với một người tiêu cực cực kỳ mệt mỏi. Khi 
nói chuyện với một người bi quan, bạn có thể mệt mỏi 
tỉnh thân trong vài giờ, thậm chí dù bạn chỉ nói chuyện 
20-30 phút. Đó là vì bạn là người cuối cùng nhận lấy tất 
cả mọi tiêu cực của họ. 

Để giải quyết vấn đề này, hãy tìm thêm ai đó khác ở quanh 
lúc trò chuyện với người tiêu cực. Trên thực tế, càng nhiều 
người, càng tốt. Bằng cách này, năng lượng tiêu cực được 
chia ra cho bạn và các thành viên khác, và bạn không phải 
chịu đựng toàn bộ gánh nặng do năng lượng tiêu cực gây ra. 


Điểm cộng của việc có thêm người khác ở đấy là người đó 
đưa ra một quan điểm khác với người tiêu cực kia, mang 
đến khía cạnh tích cực hơn cho họ. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Š2Z Z⁄7 


Mẹo 3: Đưa ra những bình luận khách quan 


Thỉnh thoảng người tiêu cực trở nên rất khó tính. Họ có 
xu hướng đưa ra các bình luận gây tổn thương, đặc biệt 
nếu chúng nhắm trực tiếp vào bạn. Ví dụ, bạn có một 
người bạn thiếu tế nhị. Cô ấy hay đưa ra những bình luận 
bất đồng mang tính tùy tiện, chỉ trích. Thoạt đầu, bạn 
buồn bực bởi những lời cô ta nói, tự hỏi tại sao cô phải 
chỉ trích nhiều như vậy. Bạn cũng tự hỏi liệu mình có làm 
gì sai không — có lế bạn chưa đủ tốt chăng. Nhưng nếu 
bạn quan sát cuộc nói chuyện giữa cô và những người bạn 
chung khác, bạn sẽ nhận ra rằng cô cũng làm điều đó với 
họ. Những lời bình luận của cô không mang tính chỉ trích 
cá nhân — nó chỉ là cách cô ấy nói chuyện. 

Thật ra, người tiêu cực thường không cố ý làm tổn thương 
người khác — họ chỉ bị đấm chìm trong sự tiêu cực của 
chính mình. Hãy bắt đầu bằng cách học đối phó với những 
lời chê bai. Đưa ra những bình luận khách quan — hơn là 
tiếp thu những lời nói mang tính cá nhân của người tiêu 
cực đó, coi như họ chỉ đưa ra một quan điểm. Lọc ra những 
ẩn ý bên trong và xem liệu là bạn có thể học được điều gì 
từ những lời họ nói. 


Mẹo 4: Đưa ra những chủ để nhẹ nhàng hơn 


Người tiêu cực thường được kích hoạt bởi một số chủ đề 
nhất định. Ví dụ, một đồng nghiệp của bạn biến thành 
một người đổ lỗi cho bất cứ ai ngoại trừ anh ta mỗi khi 
nói về công việc. Cho dù bạn có nói gì, anh ta cũng không 
ngừng phản nàn về mọi thứ trong công việc của mình, thế 
là cuộc trò chuyện trở nên mất vui. 


2 


Nếu người nào đó cứ cố thủ trong sự tiêu cực của họ, nỗi 
bất hạnh của họ đã quá ăn sâu khó có thể giải quyết trong 
một lần trò chuyện. Hãy tạo ra một chủ đẻ mới để làm 
dịu không khí. Những chuyện đơn giản như những bộ 
phim mới, các sự kiện xảy ra hàng ngày, bạn bè chung, 
các sở thích, thông tin vui, làm cho cuộc trò chuyện nhẹ 
nhàng hơn. Giữ nhịp độ câu chuyện trong các lĩnh vực ấy 
để người đó cảm thấy lạc quan hơn. 


Mẹo 5: Giới hạn lượng thời gian bạn dành cho họ 


Như Jim Rohn' đã nói: “Irung bình có năm người mà bạn 
hay dành nhiều thời gian bên họ nhất.” Câu này có nghĩa 
y 5 ĐÁ ồ 
là người mà bạn dành nhiều thời gian cho họ có một tác 

động tới con người mà bạn trở thành sau này. 


Đúng vậy. Hãy nghĩ vẻ thời gian bạn trải qua với người tiêu 
cực — Bạn cảm thấy bi quan hay lạc quan sau đó? Tương 
tự với người lạc quan — Bạn cảm thấy thế nào sau khi trải 
qua một ít thời gian với họ? 


Trò chuyện với người bi quan, bạn sẽ thường cảm thấy 
bi quan theo, giống như một dư vị rất tệ. Trò chuyện với 
người tích cực, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ lạc quan và phấn 
khởi. Rõ ràng, có tác động lây lan diễn ra thậm chí sau khi 
tương tác! Dành nhiều thời gian với người tiêu cực, suy 
nghĩ và cảm xúc của bạn từ từ cũng sẽ trở nên tiêu cực. 
Ban đầu có thể chỉ là tạm thời, nhưng theo thời gian nó 
sế từ từ ăn sâu vào bạn. 


”_ Jim Rohn (1930-2009) là doanh nhân, tác giả và diễn giả truyền cảm hứng người 
Mỹ. (Nxb) 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 Z⁄Z 


Nếu bạn cảm thấy một số người trong cuộc đời bạn có 
thái độ sống tiêu cực, vậy hãy nhận thức xem bạn dành 
bao nhiều thời gian với họ. Hãy giới hạn khoảng thời gian 
dành cho họ. Ví dụ, nếu họ muốn tụ tập với bạn nhưng 
bạn không thích đồng hành, hãy học cách nói không. Nếu 
đó là một cuộc gặp mặt hoặc trò chuyện điện thoại, đặt ra 
một giới hạn thời gian bạn muốn nó diễn ra. Giữ chủ đẻ 
của cuộc thảo luận, và đừng để nó kéo dài ra ngoài thời 
gian đó. 


Mẹo 6: Xác định những lĩnh vực bạn có thể tạo ra 
một thay đổi tích cực 


Người có thái độ tiêu cực là người bi quan bởi vì họ thiếu 
tình yêu, sự lạc quan và sự nồng nhiệt. Cách cư xử tiêu 
cực của họ là một rào cản họ dựng lên để bảo vệ mình 
trước thế giới. 

Một trong những cách tốt nhất bạn có thể giúp một người 
tiêu cực là đưa sự lạc quan vào trong cuộc sống của họ. 
Hãy nghĩ về những thứ khiến người đó bực bội lúc này, 
và nghĩ xem làm thế nào bạn có thể giúp họ theo cách của 
bạn. Không phải là điều gì quá phức tạp, và bạn hoàn toàn 
không phải ra mặt giúp đỡ nếu không muốn. Chìa khóa ở 
đây là chân thành trong mong muốn được giúp đỡ, và chỉ 
cho họ thấy mặt tích cực của cuộc sống. 

Luôn có điều gì đó bạn có thể làm cho người khác — hãy 
cứ ngó nghiêng và giúp đỡ khi bạn có thể. Chỉ một hành 
động nhỏ của bạn có thể tạo ra một thay đổi lớn trong 
cuộc đời họ. 


⁄72 


Mẹo 7: Cho họ ra khỏi cuộc đời bạn 


Nếu tất cả các nỗ lực đều thất bại, hãy giảm tiếp xúc với 
họ hoặc cho họ ra khỏi cuộc đời bạn. Thay vì dành thời 
gian với những người tiêu cực, hãy tập trung vào những 
người tích cực. Dành nhiều thời gian cho người tiêu cực, 
cố gắng giúp họ giải quyết các vấn đề của họ sẽ vắt kiệt rất 
nhiều năng lượng của bạn và thường là chẳng có kết quả. 
Hãy nuôi dưỡng sự lạc quan trong bạn bằng cách tụ tập 
với bạn bè, đối tác có thái độ tích cực. Bạn sẽ thấy hóa ra 
có rất nhiều lợi ích và hiệu quả. 


Hãy nhớ rằng cuộc đời bạn do bạn điều khiển, và nó 
phụ thuộc vào cách bạn muốn nó diễn ra thế nào. Nếu 
có những người tiêu cực làm cho bạn cảm thấy bản thân 
mình thật tôi tệ, giải quyết vấn đề bằng 7 bước ở trên. Với 
các hành động đúng đắn, bạn có thể tạo ra một sự khác 
biệt đáng kể trong những gì bạn trốn tránh từ mối quan 
hệ của bạn. 


Đời đơn giởn khi ta đơn giản 2 Z7/ 


Phương pháp tiếp cận quy mô nhỏ 
để đạt được 








1 | “Bước những bước nhỏ theo đúng hướng 
'#Ä` ` tốt hơn thực hiện một bước nhảy vọt lớn 
24“ chỉ để trượt về phía sau.' 


'; __ Ngạnngữcổ Trung Quốc 


Nghĩ lớn. Sống tối đa. Thay đổi thế giới. 


Tất cả đều là những mục tiêu đáng giá, chắc bạn đồng ý. 
Tuyên bố bay bổng này cũng đồng nghĩa là khuyến khích 
chúng ta đạt được những điều tuyệt vời trong cuộc sống. 
Tuy nhiên, thay vì là một nguồn cảm hứng, những mục 
tiêu to lớn như vậy có làm cho bạn cảm thấy choáng ngợp? 


Đáng buồn thay, nhiều người trong chúng ta không bao 
giờ phát triển các thói quen mới bởi vì chúng ta nghĩ một 
kết quả tốt sẽ mất quá nhiều nỗ lực. Hoặc nếu không, sau 


⁄ 


khi bắt đầu cải thiện lối sống của mình, chúng ta lại từ 
bỏ quá sớm vì không đạt được những gì mình muốn đủ 
nhanh. Bạn rất dễ nản chí bởi “kích cố” của những thách 
thức phía trước. 


Một người hết lần này đến lần khác cố gắng giảm cân và có 
thân hình cân đối. Cuối cùng, cách hiệu quả nhất để thay 
đổi là nhìn nhận vấn đề với quy mô nhỏ: thay vì muốn 
giảm nhanh chóng chục ký trong một tháng, hãy nghĩ đến 
việc giảm mối tháng một vài ký lô thừa. 

Có lẽ lúc này bạn đang gặp khó khăn vì đặt ra cho mình 
những mục tiêu quá khó để với tới, cho dù bạn làm việc 
chăm chỉ đến đâu. Có lẽ bạn đang tập trung vào kết quả 
xa xôi cuối cùng và định bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Nếu thế, 
phương pháp “nghĩ nhỏ” này sẽ mang đến lợi ích, giúp 
thay đổi cuộc đời bạn. 


Thử quá nhiều thứ cùng lúc 

Để giảm cân, nhiều người thường lên kế hoạch đối phó 
với một loạt các thói quen cùng một lúc: ăn ít chất béo; 
chuẩn bị thức ăn tốt hơn; tập thể dục nhiều hơn... Chắc 
chắn, sau một vài ngày hoặc vài tuân (đôi khi chỉ vài gi), 
họ đã muốn ngừng thay đổi và trở về với những hành vi 
không lành mạnh cũ của mình. 


Vấn đề là: quá nhiều mục tiêu và kỳ vọng thành công 
nhanh chóng thì không khả thi. Tự làm mình quá tải với 
một loạt các mục tiêu chắc chắn là một công thức cho sự 
thất bại. Giải pháp tốt nhất là chỉ tập trung vào một thói 
quen ở một thời điểm và theo đuổi từ từ. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 ZZ2 


Chia nhỏ các thứ lớn 

Trở ngại cho sự thành công là độ lớn của công việc và 
mất bao lâu để đạt điều đó. Chỉ có chia hành trình tổng 
thể thành những bước nhỏ hơn và ngừng nhìn xa xôi vào 
tương lai mới giúp bạn thành công được. 


Trước khi bạn có thể đạt được điều gì đó trong đời, bạn 
cần quyết định chính xác bạn muốn cái gì. Đó có thể là 
ngừng hút thuốc; cải thiện cân nặng; từ bỏ cờ bạc; có được 
một công việc mới hoặc bất cứ điêu gì. 

% Tránh mơ hồ khi nói ra ý tưởng và thành tựu của bạn. 
Càng mô tả chỉ tiết thành công trông như thế nào ngay 
từ khi bắt đầu, bạn càng có thể chia nó ra thành từng 
bước nhỏ. 

+ Hãy tự hỏi mình tại sao bạn muốn kết quả này. Biết được 
lý do là cực kỳ giá trị bởi vì chúng sẽ giữ cho bạn có động 
cơ trong suốt hành trình dài phía trước. Viết từng lý do 
một ra — bạn có thể rút ra vài động lực từ “ngân hàng 
động cơ” này khi mọi việc trở nên khó khăn. 

# Quyết định một khung thời gian tổng thế. Cần thiết lập 
một khung thời gian thực tế để đạt được kết quả cuối 
cùng. Nếu bạn thiết lập thời hạn không tưởng, cơ hội 
bạn bỏ cuộc rất lớn. Mặt khác, nếu không có thời hạn 
kết thúc trong tâm trí, bạn sẽ bị cám dỗ sử dụng các 
chiến thuật trì hoãn và không bao giờ đạt được mục tiêu. 


Một khi bạn đã xác định rõ ràng mục tiêu của mình là gì, 
tại sao bạn lại muốn điều đó và bao lâu bạn đạt được điều 
đó, bạn có thể chia nhỏ toàn bộ quá trình. Dưới đây là 
một vài lời khuyên. 


z7 


1. Xác định các bước liên quan. Ví dụ, kết quả cuối cùng 
của bạn là sau năm năm bạn sẽ trở thành một giáo viên, 
hãy tự hỏi những bước nào cần thiết để đạt được điều đó. 
Đòi hỏi trình độ chuyên môn và kinh nghiệm cụ thể? Làm 
thế nào bạn có thể đạt được những kỹ năng này? Bạn có 
thể làm gì để học tập hoặc đào tạo lại? Hãy nghĩ vẻ tất cả 
các bước bạn có thể nghĩ ra. Mục đích của bài tập là mổ 
xẻ những øì vẫn còn là một mục tiêu lớn thành các bước 
chi tiết, nhỏ hơn. Mỗi bước đại diện cho một bước đệm 
hướng tới kết quả cuối cùng của bạn. 


2. Tạo ra một kế hoạch hành động rất nhỏ. Một khi bạn 
đã hiểu được những hành động nào cần thiết để đạt được 
kết quả cuối cùng, bạn có thể tập hợp chúng thành một 
kế hoạch. Nếu mục tiêu cuối cùng của bạn là giảm 20kg 
trong vòng 18 tháng thì để thực hiện điều này, bạn phải 
trở nên chính xác hơn nhiều trong các hành động. Chúng 
bao gồm giảm ăn vặt, ăn nhiều trái cây, rau củ, chuẩn bị 
các bữa ăn lành mạnh. 


3. Thiết lập mục tiêu nhỏ và công việc hàng ngày/hàng tuân. 
Khi tạo kế hoạch hành động, hãy đưa ra một loạt các mục 
tiêu mà bạn tin rằng có thể đạt được trên đường dẫn đến kết 
quả cuối cùng. Ví dụ, giảm cân lành mạnh từ 0,5-1kg mỗi 
tuần. Mặc dù mục tiêu lớn là 20kg, bạn có thể gộp luôn 
cả mục tiêu nhỏ hàng tuần giảm 1kg. Quyết định những 
gì bạn cần phải hoàn thành trong sáu tháng, ba tháng và 
một tháng để đạt được kết quả cuối cùng. Sau đó chia nhỏ 
nó ra thành từng việc hàng tháng và hàng tuần, từ đây bạn 
có thể thiết lập cho mình những nhiệm vụ đơn giản hàng 
ngày và hàng tuần có thể dễ dàng đạt được. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn CÓ Z7“ 


4. Tiếp tục thực hiện. Nếu mục tiêu nhỏ cho một tuần 
không đạt được, đừng thất vọng. Phương pháp tiếp cận quy 
mô nhỏ rất linh hoạt, nó cho phép bạn thực hiện các thay 
đổi ngay lập tức. Trên cơ sở hàng tuần, hãy tự hỏi chuyện 
gì đã xảy ra và liệu bạn có thể đã làm bất cứ điều gì khác 
biệt? Để phần thiếu hụt cho tuần sau và điều chỉnh nhiệm 
vụ của bạn hàng ngày/hàng tuân cho phù hợp. Giữ cho 
bạn hoàn thành các nhiệm vụ quy mô nhỏ và đáp ứng các 
mục tiêu nhỏ, kết quả cuối cùng sẽ nằm trong tâm tay bạn. 


5. Hãy quên đi dài hạn. Tập thói quen tảng lờ ngày kết 
thúc, cố gắng ngừng chú tâm vào những gì sắp tới trong 
tương lai. Đừng lo lắng — bạn đã xem xét nhiệm vụ tổng 
thể và biết nó sẽ mất bao lâu để thực hiện khi bạn thiết lập 
các mục tiêu nhỏ và nhiệm vụ hàng ngày/hàng tuần. Bây 
giờ bạn có thể đặt tắm nhìn dài hạn sang một bên, thật sự 
tập trung để hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ 
nhỏ hơn, ngắn hạn. 


6. Điều chỉnh các bước. lrong quá trình thực hiện, bạn có 
thể phát hiện ra những gì đang cố gắng không hiệu quả 
như bạn hy vọng. Hoặc, các yếu tố khác — như các cam 
kết công việc và gia đình — có thể ảnh hưởng đến sự tập 
trung của bạn. Hãy sẵn sảng để điều chỉnh các mục tiêu 
và nhiệm vụ, khi cần thiết. Hoàn toàn ổn khi xem xét và 
sửa đổi chúng để giảm tải. Giữ nhịp độ của mình tốt hơn 
là lo lắng. 

7. Ăn mừng những chiến thắng nhỏ. Thành công này sẽ dẫn 
đến thành công khác, do đó hãy sử dụng tất cả các chiến 
thắng để thúc đẩy bạn. Khi vượt qua mỗi cột mốc quan 
trọng thành công, nó sẽ thúc đẩy động lực của bạn và bạn 


7 


sẽ lấy lại một sự tự tin vào khả năng của mình. Tự thưởng 
cái gì đó làm cho bạn cảm thấy tuyệt vời — một cái quần 
jean mới, một chuyến đi đến công viên với các con, một 
ngày tắm nước nóng thư giãn ở nhà. Chiêu đãi mình bất 
cứ thứ gì có thể củng cố quyết tâm của bạn để đạt tới đích. 
Nhiều khi các phần thưởng không mất một xu. 


8. Kháng lại sự nôn nóng. Bản chất của con người là muốn 
đạt được mọi thứ nhanh chóng. Đôi khi, bạn có thể bị cám 
dỗ vội vàng làm mọi việc vượt quá khả năng của mình, 
thế là phải quay lại điểm xuất phát. Nếu bạn đang muốn 
bỏ cuộc, hãy tham khảo “ngân hàng động lực” các lý do 
tại sao bạn muốn kết quả cuối cùng. Hãy xác định và tập 
trung vào giai đoạn hiện tại của cuộc hành trình, không 
phải ở những gì xảy ra tiếp theo. Nó phản ánh bạn đã đạt 
được đến đâu và sẽ là một sự lãng phí nếu từ bỏ. 


Cân bằng tham vọng to lớn với khả năng xử lý 


Một số người sẽ nói với bạn rằng cố gắng để thay đổi lối 
sống trong một quy mô nhỏ hơn là thiếu tham vọng. Họ 
thích suy nghĩ được ăn cả ngã về không, họ tin rằng đó là 
một dấu hiệu của sự yếu kém nếu tiếp cận một cách chậm 
rãi và ổn định. Tốt thôi... Hay để họ có được cả thế giới, 
trong khi bạn quản lý các thói quen của bạn theo kỳ hạn 
riêng của bạn. 

Thật vậy, để phát triển, chúng ta phải có sự chuẩn bị để 
đẩy bản thân tiến xa hơn nữa. Nhưng, đó là một sự cân 
bằng hài hòa giữa các mục tiêu có thể đạt được và không 
thể đạt được, vì chúng áp dụng chỉ riêng với một mình 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 Z77 


bạn. Không phải ai cũng muốn (hoặc có thể) đối phó với 
các mục tiêu quá tham vọng, do đó đừng cảm thấy bị áp 
lực do kỳ vọng của bất cứ ai khác. 


Không thể tránh một thực tế là thay đổi lối sống lâu dài đòi 
hỏi đầu tư thời gian và nỗ lực, cũng như lòng kiên nhẫn. 
Tuy nhiên, bạn có thể đạt được những điều tuyệt vời dễ 
dàng hơn khi chia kết quả cuối cùng ra thành nhiều bước 
nhỏ. Bạn sẽ cảm thấy cực kỳ vui sướng khi cuối cùng đã 
hoàn tất cuộc hành trình. 


z7? 


` 


Thói quen đơn giản ằng ngày giúp 


l/Trên hết tất cả, Lhấy thành thật đt b ninh 
"Ộ _ với chính mình, và nếu bạn § | 
" không thể đặt trái tim của: bạn Ê 3 
†† vào, hãy đưa mình ra khỏi đó: 
4 L. § S —HanyD Jackson" 
go v2 
1. 





ti. m> le 


Hóa ra niềm đam mê không khó nắm bắt như chúng ta 
nghĩ. Cũng giống như tập thể dục hàng ngày làm cho cơ 
thể bạn cân đối và khỏe mạnh hon, có những thói quen làm 
dậy lửa nhiệt huyết của bạn. Nếu chúng ta chuyên tâm vào 
một lối sống như vậy, chúng ta phải hành động phù hợp. 


* Hardy Jackson là cư dân ở Biloxi, Mississippi, Mỹ, bị mất người vợ 29 năm chung 
sống trong trận bão Katrina tháng 8 năm 2005. Câu chuyện tràn đầy cảm xúc của 
Hardy được đưa tin khắp nước Mỹ và thế giới sau khi truyền hình phát đi cuộc 
phỏng vấn ngắn dành cho anh do Jennifer Mayerle, một phóng viên truyền hình 
của WKRG, thực hiện. (Nxb) 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn &2 Z7 


1. Tiếp cận nhiêu với những người nhiệt huyết. Đây là nên 
tảng. Bạn rất khó có thể làm công việc bạn yêu thích nếu 
liên tục ở bên những người ghét công việc của mình và 
không biết cái gì làm cho họ hứng thú. Những người xung 
quanh bạn có tất cả mọi thứ để ảnh hưởng tới thành công 
và niềm tin của bạn. Bạn có thể phấn khởi hơn hoặc suy 
sụp đi tùy theo tác động từ những người bên cạnh bạn. 


Niềm đam mê được lây truyền. Bạn phải có một môi 
trường để nó lây lan. Bạn cần một nhóm hỗ trợ, những 
người tin vào những gì bạn tin tưởng. Những người có 
mơ ước lớn như bạn hoặc lớn hơn. Họ không chỉ cung 
cấp cho bạn những ý tưởng mà họ còn củng cố niềm tin 
rằng làm những gì bạn thích là rất tốt. Họ tiếp thêm niềm 
đam mê và làm những điều không thể tưởng tượng được. 
Bạn sẽ bắt đầu mong đợi tương tự như vậy đối với bản 
thân mình. 


Tất cả chúng ta đều cần được khuyến khích. 


Hãy nhìn xung quanh bạn. Ai là người truyền cảm hứng 
và thúc đẩy bạn? Họ có đang làm những việc vĩ đại? Họ có 
yêu thích công việc của mình không? Học cách làm thế nào 
để tạo ra những kết nối chân thành với những người mới 
làm những điều thú vị. Tìm người ở nơi bạn sống và trên 
mạng. Kết bạn với họ. Biến họ thành một phân của cuộc 
sống của bạn. Phiêu lưu cùng nhau. Sắp xếp một bữa ăn 
tối hoặc uống nước hàng tuần chỉ để nói chuyện về những 
gì thú vị. Môi trường là tất cả. 

2. Tạo ra không gian. Nếu bạn không dành thời gian cho 
những ý tưởng, chúng sẽ không bao giờ xuất hiện. Mục tiêu 
và hứng thú không tách rời nhau. Thiếu không gian sế tạo 


72 


ra áp lực — và đây là yếu tố giết chết sự sáng tạo. Không có 
gì đòi hỏi nhiều sáng tạo như đam mê. Bắt đầu từ từ với 
năm phút mỗi buổi sáng. Hãy lên những lịch trình thật 
thư giãn. Bắt đầu đi bộ đi làm thay vì đi xe buýt. Đừng đề 
ra quá nhiều nhiệm vụ. Hãy hòa mình vào thiên nhiên. 
Hãy để mọi thứ tự nhiên và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tự 
cho phép mình được mơ mộng. Hứng thú được tạo ra khi 
thanh thản. 


3. Hãy giúp đỡ người khác theo cách chỉ có bạn mới làm 
được. Tất cả chúng ta đều có những thế mạnh và tài năng 
thiên bẩm có thể giúp đỡ những người xung quanh. Những 
gì bạn làm dễ dàng không có nghĩa là không có thách thức 
với người khác. Chúng ta thường có xu hướng coi là điều 
hiển nhiên, không nhận ra đó là năng khiếu của mình, 
và hiếm khi chia sẻ chúng với người khác. Niềm đam mê 
xuất phát từ sử dụng tài năng thế mạnh một cách thường 
xuyên. Hãy tự hỏi, mọi người cảm ơn bạn vì điều gì? Mọi 
người thường yêu cầu bạn giúp chuyện gì? Hầu hết niềm 
đam mê của mỗi người đều giúp ích cho người khác theo 
một cách nào đó. Có lẽ với bạn niềm đam mê là đan, là 
đạy con học toán, nấu một bữa ăn ngon hoặc hướng dẫn 
một lớp yoga. Hãy dành thời gian mỗi ngày để chia sẻ tài 
năng của bạn. 


4. Giữ một bản ghi nhớ những thứ truyền cảm hứng và 
khuyến khích bạn. Hãy để suy nghĩ của bạn thật tự do. 
Quan trọng nhất, tiếp tục duy trì danh sách các hoạt động 
tạo cảm hứng cho bạn. Sách, tạp chí, phim ảnh, con người, 
hàng hóa, âm nhạc, những câu chuyện, công việc, tất cả 
mọi thứ. Hầu hết mọi người mỗi ngày đều có niềm đam 
mê nào đó nhưng tiếc là chúng ta thường quá bận rộn nghĩ 


Đời đơn giỏn khi tơ đơn giản 2Õ 22/ 


về 97 việc trong danh sách cần làm của mình. Bất cứ lúc 
nào có gì đó lọt vào mắt của bạn hoặc làm bạn phấn khích, 
hãy mở bản ghi nhớ và viết vào đó. Qua nhiều năm, bạn 
sẽ có một danh sách dài về cách bạn có thể tận hưởng thời 
gian của mình. 


5. Thách thức tiêu chuẩn. Đặt câu hỏi. Đừng cho rằng điều 
gì đó như là chân lý chỉ bởi chúng luôn xảy ra như vậy. 
Đừng lắng nghe những người xung quanh bạn một cách 
không mục đích. Hãy đặt câu hỏi với tất cả mọi thứ bạn 
đang làm và sẽ làm, đặc biệt trong trường hợp bạn không 
thích nó. Liệu đó có phải là những gì bạn thật sự muốn 
không? Đôi khi còn có cách khác tốt hơn và thường là 
như vậy. 


6. Thử thách chính mình — Hãy sống ngoài vùng an toàn. 
Người có đam mê rất bất ổn. Nếu bạn không làm điêu gì 
khiến bạn sợ hãi, bạn sẽ không học được gì cả, không chết 
hoặc thậm chí không có cảm giác chán nản nữa. Chẳng có 
những cảm giác như vậy không phải đã tốt. Hãy thử điều 
øì hơi khó chịu mỗi ngày. Điều này có thể đơn giản chỉ 
là gọi một cuộc điện thoại hoặc chia sẻ kỹ năng của bạn 
với người nào đó. Hãy trở nên dễ bị công kích. Có một sự 
tương quan trực tiếp giữa việc đẩy tới các giới hạn và sống 
cuộc đời oanh liệt. 


7. Tìm nguyên nhân đúng. Nếu một người có niềm đam 
^ ` A? + ` * „1A À ` ` # 
mê bị đuổi việc, họ chắng coi là trầm trọng và hào hứng 
với cơ hội từ chuyện mất việc này. Bạn không thể kiểm 
soát những gì xảy ra nhưng bạn có thể kiểm soát phản ứng 
của bạn với điều đó. Thách thức nào dành cho bạn ngày 
hôm nay? Bạn làm thế nào để đối mặt với chúng? Những 


222 


khả năng thú vị nhất thường được che giấu kỹ nhất. Hãy 
chú ý đến điều đó. 

8. Học hỏi điều mới. Bị ám ảnh với việc học tất cả mọi thứ 
bạn có thể tìm thấy, chẳng hạn như kỹ năng mới, cách tiếp 
cận mới, ý tưởng mới, bạn tự đặt tên cho chúng. Nếu bạn 
quan tâm thì tự nhiên nó sẽ đủ quan trọng để nạp vào bộ 
não của bạn. Chúng ta cần nuôi dưỡng những điều khiến 
mình phấn khích. Hãy lấy cuốn tạp chí hay cuốn sách mà 
bạn thích, đọc vài trang trên đường ổi làm hoặc trước khi 
đi ngủ. Những người có đam mê hẳu như luôn có một 
cuốn sách trong tầm tay. Ý tưởng có thể được tìm thấy ở 
bất cứ đâu. Hãy bắt đầu tìm kiếm. Hãy là một miếng bọt 
biển, thẩm thấu trọn vẹn những điều mới mẻ. 


9. Bắt đầu bằng blog. Bất ngờ, ngạc nhiên, phải không? Blog 
chứa đựng sức mạnh lớn hơn nhiều so với những gì mọi 
người biết. Chúng là cách đơn giản để khám phá, chia sẻ 
suy nghĩ và niềm tin của bạn đến mọi người ngay lập tức 
đồng thời cung cấp thông tin phản hỏi. Đừng bận tâm về 
việc bạn có kiếm được tiền từ nó không hay ai sẽ đọc nó. 
Đó không phải là vấn để quan trọng. Vấn đề là bạn phải 
không ngừng nuôi dưỡng những điều làm cho bạn hứng thú. 


Hãy nghiêm túc lập một blog. Tối đa chỉ mất khoảng một 
vài giờ. Không viết gì khác ngoài những điều khiến bạn 
phấn khích. Cho mọi người biết điều đó. Thực hiện việc 
này hàng ngày hoặc hàng tuần. Tạo cho niềm đam mê 
của bạn không gian để phát triển. Hãy xem điều gì sẽ đến! 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Èð Z2? 


5 cách đơn qiản 
(“é 72” ⁄ “ở 
j Z1 đướ 


Gia đình bạn đang mắc kẹt trong trạng thái tẻ nhạt? Bạn 
thấy chán? Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để thoát 
khỏi tình trạng này? 


Hãy nhớ bạn không đơn độc! 

Mọi gia đình đều có lúc trải qua khoảng thời gian như thế. 
Bạn ước mình có thể bấm nút tạm dừng, ngồi xuống, tập 
hợp lại và vận hành ngay ngắn. 

Nhưng rõ ràng đó không phải là một lựa chọn bởi cuộc 
sống không có nút tạm dừng. May thay, chúng ta vẫn có 
nhiều cách khác để kết nối gia đình. Chỉ cần một chút nỗ 
lực, chúng ta có thể tạo ra sự đồng bộ, gắn kết và cùng 


Z2⁄ 


tiến về phía trước với nhau như các thành viên trong cùng 
một đội. 

Có một gia đình tuyệt vời không có nghĩa là mọi người 
luôn cùng chung chí hướng. Sau đây là một vài cách đơn 
giản để các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau hơn. 


1. Có những cuộc trò chuyện gân gũi và ý nghĩa. Sau khi 
sống chung với ai đó trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, 
rất dễ xem là chuyện đương nhiên. Chúng ta thường nghĩ 
mình còn hiểu họ hơn cả bản thân họ. Chúng ta thường 
tự cho mình là chuyên gia về sở trường, sở đoản, nhu cầu 
và mong muốn của họ. Nhưng vấn đề là con người có thể 
thay đổi. Thị hiếu của họ thay đổi. Hy vọng và ước mơ 
của họ cũng thay đổi. Cách nhìn cuộc đời của họ có thể 
đã thay đổi đáng kể so với 15 năm trước. 


Hành động đơn giản là ngồi xuống bên nhau, nói về những 
thứ có thể tạo nên điều kỳ diệu - những thứ giúp ta hiểu 
sâu hơn, cặn kế hơn về người thân của mình. 


2. Luôn ở “thì hiện tại”. Đây có lẽ không phải là lần đầu 
tiên bạn nghe điều này. Khi chúng ta bị phân tâm bởi điện 
thoại di động, email, công việc, thuyết trình, tivi... thì khó 
mà thưởng thức những gì đang xảy ra xung quanh. Hãy 
thử suy nghĩ vẻ điều này: Nếu bạn đang ở nơi làm việc, 
muốn nói chuyện với sếp nhưng họ cứ liên tục kiểm tra 
email/tin nhắn điện thoại, vẫy tay chào tất cả mọi người 
đi ngang qua cửa sổ, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thất vọng? 
Không đáng kể? Không bận tâm? 


Bạn chỉ có thể trải nghiệm đây đủ và tập trung chú ý hoàn 


Đời đơn giỏn khi ta đơn gián È ZÈZ 


toàn khi bạn không có bất kỳ sự cám dỗ nào ở nơi khác 
ngoài nơi bạn đang ở trong thời điểm đó. Các vấn đề vẻ 
gia đình bạn cũng tương tự như vậy. 

3. Làm gì đấy vui vẻ. Hãy dành một ít thời gian và làm gì 
đó vui vẻ với cả gia đình. Đi bộ, đạp xe hay làm vườn. Có 
thể làm những việc mà trước đây bạn chưa từng thực hiện 
như chơi bóng chuyên, tập yoga hay chơi cầu lông. Những 
hoạt động đội nhóm, trong đó bạn phải hợp tác với nhau 
để thành công là cách tuyệt vời để thúc đẩy lòng tin, gia 
tăng cảm giác thân thuộc và đoàn kết như một đội. 

4. Lên kế hoạch cho tương lai. Hãy nghĩ về cả kế hoạch ngắn 
hạn và dài hạn. Có thể bạn muốn lên kế hoạch nghỉ hè 
hay lên kế hoạch đổi việc, đổi nhà... Có lẽ bạn muốn lên 
kế hoạch xa hơn và nghĩ tới việc nghỉ hưu hoặc nghỉ hưu 
sớm nếu nó nằm trong dự tính. Cùng nhau lập kế hoạch 
sẽ piúp kéo dài sự bên lâu cho mối quan hệ và tạo cho bạn 
cơ hội để làm việc cùng nhau. 





⁄⁄ 


5, Đâu tư vào gia đình. Hãy dành thời gian cho gia đình 
đầu tiên. Rất nhiều người trong chúng ta luôn nói “gia 
đình là ưu tiên số một” nhưng rất ít người thực hiện điều 
đó. Đầu tư một chút thời gian và năng lượng vào gia đình 
giúp bạn thắt chặt hơn tình đoàn kết, làm cho mọi người 
cảm thấy an toàn, nâng hạnh phúc lên mức mà bạn cứ ngỡ 
chỉ có thể tưởng tượng trong mơ. 


Đời đơn GiỎn khi ta đơn giản ý Z}7 


Để đơn giản khi bạn 


22/2/04 


(TÃ “Tấtcảphụ thuộc vào việc liệu bạn sở hữu 
( những thứ đó hay những thứ đó sở hữu bạn” 


á  Robert A, Cook" 


Đơn giản. Đó là truyền thống tỉnh thần thú vị có từ xưa, 
gần đây đang hỏi sinh mạnh mẽ. Khi chúng ta cố gắng 
thích nghỉ với nên kinh tế thất thường và luôn đồng hành 
với nối Ìo tài chính, chẳng có gì khó hiểu nếu ta muốn 
chuyển sang lối sống ít rủi ro hơn: Ngừng chỉ tiêu, giảm 
quy mô và sống thanh đạm. 










Trong thực tế, thậm chí bạn có thể từ bỏ vật chất và chủ 
động sống một cuộc sống rất đơn giản. Những người chấp 


” Robert Andrew Cook (1912-1991) là Chủ tịch The King College (New York), tác 
giả, mục sư. (Nxb) 


2 


nhận sống đơn giản, đặc biệt là trong mặt bằng tiêu dùng 
ngày nay, là những người truyền cảm hứng và thật thú vị. 


Nhưng chúng ta cân thực tế. Mặc dù muốn hướng tới khái 
niệm đơn giản nhưng hầu hết mọi người đều yêu thích 
đủ thứ vật chất quanh mình, muốn có ngày càng nhiều. 
Cũng giống như thái độ của chúng ta về chế độ ăn uống 
lành mạnh, cảm xúc của chúng ta về vật chất rất phức tạp. 
Chúng ta biết những gì là tốt cho mình nhưng lại không 
muốn từ bỏ những gì mình thích. Vật chất khiến chúng 
ta cảm thấy hạnh phúc. 


Liệu có thể có một cuộc sống đơn giản mà vẫn thích đủ 
thứ vật chất được không? Chúng ta cân bỏ đi bao nhiêu 
đô đạc để hướng đến sự đơn giản hóa? 


Sống đơn giản và tách rời vật chất sẽ khiến bạn hạnh phúc 
hơn. Rất nhiều nghiên cứu và nhiều chứng cứ hỗ trợ cho 
điều này. Tuy nhiên cũng có thể nói rằng một số vật chất 
có thể bổ sung thêm niềm hạnh phúc, sự hài lòng và niềm 
vui trong cuộc sống chúng ta. Nếu vậy, làm thế nào để biết 
được thế nào là tốt, thế nào là xấu: 


Có lẽ yếu tố quyết định là động cơ. Liệu những thứ bạn 
sở hữu hoặc muốn sở hữu hậu thuẫn cho cái tôi của bạn, 
hay chúng thật sự làm tâm hồn bạn phấn chấn lên? Một 
vài đồ vật có thể mang lại cho bạn cảm giác ấm áp, thoải 
mái, những vẻ đẹp, những kỷ niệm, tiện nghi. Những thứ 
khác chỉ mang lại sự phù du. 

Nếu bạn đã có sự lưu tâm với ý tưởng và hành động của 
bạn về vật chất, bạn có thể tạo ra sự cân bằng nhẹ nhàng 
giữa việc yêu vật chất và cuộc sống đơn giản. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Èð Z2 


Dưới đây là một vài suy nghĩ có thể có ích cho bạn. 
1. Ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ngôi nhà ngay bây giờ. 


Đi từ phòng này sang phòng khác. Bạn có thấy món nào 
bạn không bao giờ sử dụng và không thật sự quan tâm? Tại 
sao không đem cho hoặc bán chúng đi? Làm trống không 
gian vật lý và tỉnh thần bằng cách loại ra “những thứ bỏ đi” 
trong môi trường của bạn. Có thể ai đó sẽ cần chúng hơn. 


2. Kiểm tra lý do bạn giữ món nào đó. 


Có phải bởi nó hữu dụng, nó có ý nghĩa với bạn, hay chỉ 
là nó thỏa mãn cái tôi của bạn theo một cách nào đó? Bạn 
giữ nó để gây ấn tượng với người khác hay để làm cho mình 
cảm thấy tốt hơn, quan trọng hơn? 


3. Bạn có dành thời gian cho chúng? 


Bạn giữ một lô đô vật chỉ vì những sở thích mà bạn không 
bao giờ theo đuổi? Bạn có nhà bếp đây đủ tiện nghi nhưng 
lại... hiếm khi nấu ăn? Nếu bạn thật sự nghĩ rằng sẽ quay 
lại với sở thích hoặc hoạt động đó, hãy gói phém mọi thứ 
và mang chúng ra khỏi tầm mắt cho đến khi nào bạn thật 
sự làm. Hãy thực tế về lượng thời gian bạn dành cho những 
thứ không liên quan đến bạn. 

4. Nghề nghiệp của bạn có tập trung vào vật chất? 

Các nhà thiết kế, buôn bán ô tô, các nhà bán lẻ và những 
người tham gia vào quá trình sản xuất, mua bán và tiếp 
thị hàng hóa có thể gặp phải một khoảng thời gian khó 
khăn để tách rời vật chất bởi họ luôn được bao quanh bởi 
những thứ mới nhất và tốt nhất. Rất nhiều thứ có cả vẻ 
đẹp và nghệ thuật trong đó, nhưng hãy xem xét điều này: 


⁄2 


Bạn không cần phải sở hữu tất cả mọi thứ mới mới có thể 
đánh giá cao chúng. Eckhart Tolle, tác giả cuốn sách nổi 
tiếng The Power øƒ Now, đã từng khuyên “bà hoàng truyền 
hình Mỹ Oprah Winfrey rằng không nên mua tất cả mọi 
thứ cô ấy thích hoặc muốn. Chỉ cần thưởng thức chúng 
lúc ở cửa hàng. 

5. Coi trọng trải nghiệm chứ không phải đồ vật. 


Nói chung, trải nghiệm có được từ việc mua thứ gì đó 
thú vị hơn nhiều so với mua được thứ đó. Ký ức vẻ trải 
nghiệm được cải thiện theo thời gian, nhưng vật chất mua 
được thường khó mà mang tính trừu tượng. Trải nghiệm 
cũng thúc đẩy các mối quan hệ xã hội vốn có thể mang lại 
hạnh phúc lâu dài. Nếu bạn đang muốn chỉ tiêu, hãy chỉ 
vào một trải nghiệm tuyệt vời với người nào bạn yêu quý. 


6. Khi nghĩ về những thứ bạn có hoặc muốn mua một món 
mới, hãy xem xét các thông số: 


° Nó có mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống và khuấy động 
tâm hồn bạn? 

«© Nó hỗ trợ niềm đam mê hoặc sở thích? 

«ồ “Nó giúp mang lại cho gia đình và bạn bè bạn điều gì 
đó sáng tạo và ý nghĩa? 

° Nó mang tính giáo dục và khai sáng? 

„ Nó giúp cuộc sống đơn giản để bạn có thể theo đuổi 
những điều giàu ý nghĩa hơn? 

„ Nó giúp ích cho người bệnh / người thiểu năng? 

- - Nó hữu ích và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày? 

»„ - Nó là một phần của truyền thống có ý nghĩa hoặc gợi 
nhớ đến sự kiện đặc biệt nào đó? 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 Z⁄/ 


7. Bạn sẽ biết mình có đang mua sắm không suy nghĩ không 
nếu bạn: 

- - Mua theo ý thích bất chợt. 

Ö - Mua để gây ấn tượng với người khác. 

« - Mua vì bạn cảm thấy bạn xứng đáng. 

° - Mua khi bạn không đủ khả năng mua. 

° - Mua chỉ để thay cho thứ vẫn còn hoạt động tốt. 

° - Mua vì người khác có và bạn cũng muốn có. 

-- Mua vì bạn bị cuốn hút bởi quảng cáo. 

° - Mua vì bạn đang buồn chán. 


° - Mua bởi việc mua sắm giúp bạn cảm thấy dễ chịu. 


Có thể cân bằng cuộc sống đơn giản với cuộc sống vật chất. 
Bạn có thể thưởng thức mọi vật mà không cần sống cuộc 
đời của một nhà mỹ học. Thử áp dụng biện pháp thanh lọc 
với cuộc sống hiện tại và những đồ vật bạn sở hữu, cũng 
như xem xét chu đáo việc mua sắm trong tương lai. Cẩn 
thận xem xét động cơ giữ lại tài sản hay mua sắm đồ vật 
mới của bạn là gì. Hãy để vật chất phục vụ tâm hôn bạn, 
thay vì trở thành nô lệ cho vật chất, cuộc sống của bạn sẽ 
phát triển hài hòa một cách nghệ thuật giữa những gì bạn 
sở hữu với chuyện bạn là ai. 


z2 


IT cách sáng tạo 
để tránh trở thành 


“Œ sấ Ấ⁄2, sô 


Nên văn hóa chúng ta thường tôn vinh những người tham 
công tiếc việc. Bạn từng nghe câu chuyện về người “thắp 
đèn nửa đêm” tại văn phòng, hoặc những cá nhân không 
bao giờ nghỉ ngơi. Nhưng làm việc nhiều không đồng 
nghĩa với việc bạn xứng đáng được thưởng sao vàng hoặc 
được tăng lương. 


Làm việc quá nhiều có thể làm giảm năng suất, khiến sự 
sáng tạo của bạn bị thui chột, và ảnh hưởng tiêu cực đến 
mối quan hệ của bạn với bạn bè, gia đình. Đừng hiểu sai 
ý, theo đuổi niềm đam mê là điều cần làm và không có gì 
sai với việc chú tâm vào những điều bạn yêu thích. Tuy 
nhiên, cần phải nghỉ ngơi. Cho dù bạn đang làm việc ở nhà 
hay trong môi trường văn phòng, đều rất cần nuôi dưỡng 
tỉnh thần sáng tạo. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 Z⁄ 








Dưới đây là một vài cách hay 
để tránh trở thành người 






kẻ ngốc, thì có thể người đó ì 1 tham công tiếc việc. 


đang bịthiểu ngủ.” ÌÌ 1.Thiếtlạpranhgiớirõ ràng. 


Hãy chắc chắn rằng giờ làm 
việc của bạn nhất quán. Ví 
dụ, nếu bạn làm việc từ 8 giờ 
sáng đến 5 giờ chiều thì hãy 

chắc chắn rằng bạn sẽ rời khỏi văn 
phòng lúc 5 giờ chiều. Đừng ở lại muộn. 






_, = h. 
xã 3 


Ỉ — 4ason Fried và David Heinemeier 
À_ Hansson, đông sáng lập 37siqnals ; 





2. Ngủ đủ giấc! 


Thức khuya để làm một dự án nào đó và sau đó thức dậy 
lúc 5 giờ sáng để đi làm không phải là một chiến lược tốt. 
Thiếu sự sáng tạo, tỉnh thần giảm sút, hay khó chịu là một 
vài đặc điểm chung của những người ngủ ít. Hãy làm việc 
thông minh hơn, chứ không phải là chăm chỉ hơn. 

3. Ngắt kết nối Internet. 

Hãy làm việc không đòi hỏi phải kết nối Internet. Thật 
ngạc nhiên trước những gì có thể xảy ra khi bạn thoát khỏi 
màn hình máy tính hoặc thiết bị di động. Các ý tưởng có 
thể đến bất cứ lúc nào: khi đang tắm, đi dạo, nấu ăn, và 
“không làm việc”. 

Mọi người đều có thể sáng tạo và ý tưởng sẽ đến với bạn ở 
những khoảnh khắc không ngờ. Nhưng có ý tưởng không 
có nghĩa là bạn phải thực hiện nó ngay lập tức. Hãy mang 
theo cuốn sổ mọi lúc để bạn có thể nắm bắt ý tưởng của 
mình và tận hưởng thời gian thư thái. 


Z⁄⁄ 


4. Dành thời gian cho thiên nhiên. 


Dành nhiều thời gian cho thiên nhiên là cách tuyệt vời để 
giảm căng thẳng, thoát ra khỏi những lo lắng hàng ngày 
và những thứ liên quan đến công việc. Hãy tranh thủ ra 
ngoài trời. Ví dụ, đi bộ nửa giờ môi ngày và chú tâm vào 
môi trường quanh bạn. Không cân vội vàng. Hãy dành thời 
gian cho mình, cố gắng tìm hiểu cảm xúc theo bản năng 
của bạn và quan sát vẻ đẹp tự nhiên xung quanh. 





5. Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và vợ/chồng. 


Nếu làm việc quá nhiều, bạn sẽ đánh mất thời gian dành 
cho gia đình, bạn bè và bạn đời của mình. Làm công việc 
mình yêu thích là vô cùng quan trọng, nhưng những người 
yêu thương cũng quan trọng không kém. Hãy xem xét cách 
bạn phân chia thời gian và những gì thật sự quan trọng 
trong cuộc sống. Khi bạn đang ở với gia đình, bạn bè và 
vợ/chông, hãy thật sự ở đó với họ. Hãy cố gắng giữ mình ở 
“thì hiện tại”, không suy nghĩ mông lung. Ví dụ, nếu bạn 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Š2 Z4” 


đang nói chuyện với một người bạn, hãy lắng nghe những 
gì họ nói. Hãy tham gia vào câu chuyện và đặt câu hỏi. 
6. Ăn thực phẩm đúng nghĩa. 

Một tác dụng phụ của làm việc quá nhiều là ăn ở ngoài 
nhiều hơn và không ăn thức ăn thật sự. Thức ăn thật sự 
bao gồm trái cây, rau và ngũ cốc. Trước khi bạn đến văn 
phòng, hãy dành thời gian tối hôm trước hoặc sáng sớm 
để chuẩn bị bữa ăn sáng và trưa lành mạnh. 


Quan trọng nhất, không ăn trong khi bạn đang làm việc. 
Thưởng thức món ăn và tận hưởng từng miếng nhỏ. Các 
nghiên cứu đã cho thấy nếu bạn ăn nhanh, bạn sẽ dễ ăn 
nhiều và dễ tăng cân. 

7. Tìm một sở thích. 


Nuôi dưỡng một sở thích, tốt nhất là sở thích gì đó không 
liên quan đến công việc hàng ngày. Khởi đầu bằng cách 
nghĩ tới những việc làm bạn hứng thú. Ví dụ, bạn có thể 
bắt đầu chạy bộ, đi bộ, thêu thùa, đọc tiểu thuyết, hoặc viết 
văn. Sở thích là cái gì đó mang đến cho bạn niềm vui, một 
cái gì đó bạn có thể hòa mình vào và tìm thấy chính mình. 


8. Lắng nghe cơ thể. 


Nếu làm việc quá nhiều, bạn sẽ bắt đầu thấy mệt mỏi, cáu 
kỉnh và lãnh đạm. Tất cả những triệu chứng này là dấu hiệu 
cho thấy bạn cần phải chậm lại. Lắng nghe cơ thể rất cần 
thiết. Khi bạn lắng nghe cơ thể mình, bạn sẽ biết khi nào 
bạn bị bệnh hay cần thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. 

9. Liên tục đặt câu hỏi về mục tiêu và mục đích sống của bạn. 


Thường xuyên đánh giá lại mục tiêu, mục đích sống và 


⁄⁄⁄ 


hành ví rất quan trọng. Ví dụ nếu bạn liên tục ở lại chô làm 
việc muộn, hy sinh các mối quan hệ cá nhân vì công việc, 
hoặc bị ám ảnh với việc kiểm tra email, hãy tự hỏi bản thân: 


-Ò - Tại sao tôi làm việc này? 
-Ò - Mục tiêu cuối cùng của tôi là gì? 
- - Hành vi của tôi có lành mạnh? 


10. Tiếp tục nuôi dưỡng các thói quen lành mạnh. 


Phát triển các thói quen lành mạnh không phải là chuyện 
một sớm một chiều. Bằng cách thực hiện thay đổi hành vi 
nhỏ hàng ngày, bạn có thể tạo ra thay đổi rất lớn theo thời 
gian. Ví dụ, thay vì kiểm tra email mỗi năm phút một lân, 
bắt đầu kiểm tra nó 3 lần/ngày. Ngoài ra, hãy xem xét hợp 
nhất những thay đổi nhỏ trở thành thói quen hàng ngày 
của bạn, như thực hiện nửa giờ tập thể dục hàng ngày, 
chuẩn bị thức ăn cho chính bạn và luôn giữ tâm trí mình 
ở hiện tại khi bạn dành thời gian bên bạn bè, người thân. 


11. Tiếp xúc với người khác để cân bằng giữa cuộc sống và 
công việc. 

Nếu bạn nghĩ mình là một người tham công tiếc việc, hãy 
tiếp xúc với người khác. Kết nối với bạn bè, gia đình và 
xem xét việc điều trị như một lựa chọn. Nếu bạn nghĩ rằng 
điều này ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn, hãy 
làm gì đó để thay đổi. Chúng ta chỉ có một cuộc đời. Vì 
vậy, hãy sống tốt và tự chăm sóc bản thân mình. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 Z7 


thay đổi cuộc đời với 


⁄@ 2 1W, 


.k 


XS. ớt xiớn vn: 3> L_ _ __-. ` 
`. 
r lo Tp 


_“Khoảng cách không là gì cả: ` 
TT: 


chỉ có bước đâu tiên mới khó khăn” ¡ˆ 
‡ 
——Ñlarie du Deffand -Í 


l 
t 

Ệ 
h 


Tạo ra một thay đổi tích cực trong cuộc sống không phải là 
thực hiện một bước nhảy vọt lớn. Nhưng bạn biết không, 
niềm tin là một trong những thứ ngăn cản con người cải 
thiện cuộc sống và thế giới của họ. Bạn tin mọi thứ quá 
khó nên nó sẽ khó. Song có một cách đơn giản hơn, mang 
lại nhiều kết quả, rất dễ thực hành, đó là bước nhiều bước 
nhỏ thay vì nhảy một cú thật xa. 


Dưới đây là 10 cách thay đổi cuộc sống của bạn chỉ trong 
2 phút (hoặc lâu hơn một chút) mỗi ngày. Thông qua từng 


“ˆ (1697~1780) là một nhà bảo trợ nghệ thuật người Pháp. (Nxb) 


Z2) 


bước nhỏ, bạn có thể bắt đầu xây dựng những thói quen. 
Và thói quen sẽ trở nên mạnh mế qua thời gian, thay đổi 
cuộc đời bạn theo cách mà bạn không thể hình dung ra 
lúc này. | 

Hãy nhớ rằng để thật sự làm một trong những điều dưới 
đây, mỗi ngày hãy viết ra một lời nhắc nhở đơn giản. Đặt 
nó trên bàn để bạn nhìn thấy vào mỗi buổi sáng thức dậy. 
Hoặc đặt trong phòng làm việc của bạn để bạn nhìn thấy 
nó đầu tiên trong ngày làm việc của mình. Nếu bạn thích 
và nếu có thể, mở rộng thói quen nhỏ sau 1-2 tuần và làm 
điều đó chỉ trong vài phút mỗi ngày. 


1. Hãy bắt đầu làm công việc quan trọng nhất của bạn trong 
vòng 2 phút. 


Cách này rất hiệu quả trong những ngày bạn cảm thấy 
không thích bắt đầu công việc, chỉ muốn nằm lười biếng 
trên sofa. Bạn hãy “thuyết phục” bản thân mình bắt đầu 
làm việc trong vòng hai phút đối với công việc quan trọng 
nhất. Đó là thỏa thuận. 


Vấn đề nằm ở chẽ: Bắt đầu luôn luôn là phần khó nhất. 
Còn sau khi bạn đã rời khỏi sofa, làm việc quan trọng nhất 
trong vòng 2 phút, thường khá dễ dàng để giữ cho mình 
tiếp tục làm công việc đó. 


2. Nhìn lại và trân trọng một ngày khi nó kết thúc. 


Nếu bạn làm những việc tốt suốt cả ngày và hoàn thành 
mọi việc, điều này có thể nâng cao cảm giác tự hào trong 
bạn. Tự đánh giá mình, trân trọng những gì đã làm khiến 
bạn muốn tiếp tục nhiều hơn. Vì vậy, hãy dành hai phút 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 ZZ 


cuối ngày làm việc của bạn đánh giá cao những gì bạn đã 
làm, những gì bạn nghĩ. 


3. Thay đồi tiêu chuẩn về hạnh phúc. 


Mỗi ban mai thức giấc, nên tự nhắc mình: “Thay đổi tiêu 
chuẩn về hạnh phúc mỗi ngày”. 

Khi bạn tự nói với bản thân và cố gắng giữ ý nghĩ đó 
trong tâm trí, bạn sẽ trân trọng mọi thứ hơn. Từng món 
ăn, công việc, thời tiết, các sự kiện nhỏ trong ngày không 
còn là những thứ đều đều mà trở thành những điều tuyệt 
diệu, khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc. Bạn biết không, 
rất đáng yêu. Những điều nhỏ nhặt hoặc những thứ tưởng 
như chẳng đáng gì phút chốc lại trở thành món quà bất 
ngờ từ cuộc sống khi bạn biết tạm dừng để cảm nhận tỉnh 
tế, thu nó vào tâm trí và trân trọng nó. 


Nhưng trở nên hạnh phúc mỗi ngày vì những thứ nhỏ 
nhặt có đồng nghĩa với việc thiếu động lực để tiếp tục làm 
việc, hướng tới những thứ to lớn hơn không? 

Không hẻ. 

Cách nhìn này với cuộc đời trong thực tế sẽ mang lại cho 
bạn nhiều năng lượng và cảm hứng, giúp bạn thấy mọi thứ 
tươi sáng hơn và từ đó dễ dàng hơn trong việc khám phá, 
làm việc, hướng về cả những điều nhỏ nhặt lẫn những thứ 
vĩ đại trong đời. 


4. Hít thở khi căng thắng. 


Khi sự căng thẳng tóm lấy bạn, khi bạn bắt cảm thấy lo 
lắng, kích động hay sợ hãi, hãy dành ra 2 phút. Ngồi xuống. 
Hít thở thật sâu. Chỉ tập trung vào hơi thở trong 2 phút. 


2 


Điều này sẽ làm dịu tâm trí, cơ thể bạn và bạn có thể tiếp 
tục công việc trong một trạng thái bình tĩnh hơn sau đó. 


5. Mở tất cả các giác quan với những gì đang diễn ra trong 
hiện tại. 


Hãy tự kéo mình ra khỏi quá khứ — nơi làm bạn nhớ đến 
những xung đột cũ và lôi bạn xuống vòng xoáy chán nản. 
Hãy tự kéo mình ra khỏi tương lai — nơi bạn tưởng tượng 
một thảm họa ở cuộc họp, buổi hẹn, buổi thuyết trình tiếp 
theo. Hãy đặt bản thân và sự chú ý của bạn vào hiện tại. 


Ở đây. Ngay lúc này. 


Cũng làm như vậy bằng cách ngồi xuống trong vòng 2 
phút. Quan sát những gì ngay trước mặt bạn. Lắng nghe 
tiếng chim bên ngoài. Cảm nhận mặt trời mùa xuân chiếu 
qua cửa sổ, cảm nhận những tia nắng lấp lánh rọi trên. 
quân áo và làn da. Ngửi mùi hoa và cỏ cây bắt đầu nảy nở. 
Hoàn toàn ở hiện tại với tất cả các giác quan của bạn trong 
2 phút đó. Điều này sẽ làm dịu tâm trí và cơ thể bạn. Suy 
nghĩ sẽ trở nên dễ dàng hơn và cách nhìn lạc quan sẽ tự 
nhiên đến với bạn. 


6. Khi bạn cần phải đánh giá ai, hãy nhìn lại bản thân. 

Khi bạn cảm thấy sự cần phải đánh giá một người bạn biết 
hoặc có thể không biết, hãy dành ra 2 phút. Tự hỏi mình 
hai câu hỏi: Những phần nào của người này tôi có thể nhìn 
thấy trong bản thân mình? Anh ta/cô ta giống mình ra sao? 
Tại sao nên làm thế thay vì chỉ trích, đánh giá? 

Không ai muốn bị đánh giá một cách tiêu cực. Và làm như 
vậy với mọi người thì chẳng có ích cho bạn chút nào để xây 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 .22Z 


dựng nên những mối quan hệ tốt. Thêm vào đó, số lần bạn 
có xu hướng phán xét người khác cũng tương tự số lần bạn 
đánh giá mình. Vì vậy, hãy giúp bản thân sống một cuộc 
sống tích cực hơn bằng cách này — tạm dừng khi cảm thấy 
cần phải đánh giá và sau đó chọn làm thứ gì đấy tốt hơn. 


7. Suy nghĩ trong một phút và cho ai đó lời khen chân thành. 


Dành một phút nhớ tới điều mà bạn thật sự chân thành 
đánh giá cao ở một ai đó trong cuộc sống. Cũng làm điều 
tương tự với những người cùng làm việc với bạn suốt ngày. 
Dành một phút khác hoặc ít hơn để nói lời khen họ. 

Họ sẽ rất hạnh phúc. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân 
mình và có thể nhận được một số cảm xúc tích cực từ những 
người hạnh phúc — người nhận được lời khen ngợi. Đó là 
cách hữu dụng để xây dựng mối quan hệ tích cực hơn. 


8. Ôm. 







&2 


đ | Đó là một điều nhỏ nhặt nhưng 
sự thân mật vẻ thể chất có thể 





làm giảm căng thẳng và giúp ta 









cảm thấy tốt hơn. Vì vậy, hãy 
dành 2 phút trong ngày để ôm 
người khác. Giống như khen 


N 


ngợi, nó có thể là một cách 





x 
( 
* 


\ C bế 
_. xo quan hệ nồng nhiệt và tích 
5Š (` g§`. cực hơn với mọi loại người 


—_ 


đơn giản để xây dựng mối 





trong cuộc sống của bạn. 
9. Quan tâm thật lòng. 


Khi bắt đầu một cuộc trò chuyện hoặc để phá vỡ lớp băng, 


222 


hãy dành 2 phút để hỏi người mà bạn đang nói chuyện 
cùng đôi điều về cuộc sống của họ. 


Hãy chú ý và đừng chỉ chờ đợi đến lượt mình nói. Sự quan 
tâm bạn thể hiện rất có thể được đáp trả lại và bạn có thể 
bắt đầu xây dựng không chỉ là một cuộc trò chuyện thú vị 
mà còn là một mối quan hệ cho - nhận giữa hai người, dù 
mối quan hệ đó có thể là gì chăng nữa. 

10. Đảo lộn mọi thứ. 


Thử làm ngược lại. Ăn một đĩa rau nếu bạn luôn luôn ăn 
thịt. Rút khỏi một xung đột ngốc nghếch thay vì làm cho 
nó tệ hơn. Hãy buông bỏ thứ gì đó nếu bạn thường xuyên 
bám víu vào nó. Nói “có” một cách tự nguyện với một việc 
mà bạn thường xuyên nói không và luôn làm theo thói 
quen hàng ngày. 


Dành 2 phút hoặc ít hơn trong tình huống bình thường 
hoặc tiêu cực trong cuộc sống của bạn hôm nay, tạm dừng 
một chút để suy ngẫm và sau đó đưa ra quyết định không 
thường hay xảy ra với bạn. 

Tạo một thói quen xáo trộn mọi thứ lên để có nhiều niềm 
vui hơn. Để phát triển cuộc sống của bạn trong cách nhỏ 
hoặc lớn hơn. Để thêm những kinh nghiệm bất ngờ. Để 
dễ dàng và đơn giản hơn bước ra khỏi vùng thoải mái của 
bạn nói chung khi bạn thật sự cần. 


Và để cảm thấy mình đang sống. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản 2 .227 


“Càng đơn giản cuộc sống, các quy luật 
1 của vũ trụ sẽ càng ít phức tạp hơn, 

sự cô đơn không còn là cô đơn, 

nghèo đói không còn là nghèo đói, 

„Ÿ:| điểm yếu không còn là điểm yếu. 

à À ____ Henry David Thorequ' 










1 hướng cuộc sống trong xã hội chúng ta là ngày càng trở 
nên phức tạp. Internet, truyền hình, mua sắm, làm việc 
những bổn phận với gia đình, tài sản, ăn uống, nợ đấu. 
chất chồng lên nhau vô tận. _ 

Đây là một công thức khá tệ, khi mỗi ngày chúng ta cũng 
chỉ có một năng lực có hạn, và chúng ta cũng chỉ là con 
người. Chúng ta chỉ có thể làm nhiều nhất có thể, chỉ có 
thể xử lý các nhiệm vụ, các bổn phận xã hội nhiều nhất có 
thể, lấp đầy chính mình trong những giới hạn đó cũng có 
nghĩa là ngày càng căng thẳng. 


“_ (1817-1862) là nhà văn, nhà thợ, triết gia người Mỹ. (Nxb) 


27 


Phải mất một chút nỗ lực có ý thức để đơn giản hóa mọi 
thứ, nhưng nó là một trong những điều tuyệt nhất tôi đã 
từng làm. 

Đơn giản hóa mọi thứ. Nghe có vẻ khó khăn, nhưng khi 
bước vào thực hành, thật ra khá dễ và đưa tới một cuộc 
sống yên tĩnh, thỏa mãn, đây đủ, với chỉ những thứ quan 
trọng: gia đình, công việc yêu thích, đọc sách và luyện tập 
thể thao. 

Vậy làm thế nào để bạn đơn giản hóa đến mức tối đa có thể? 
Dưới đây là vài cách: 

1. Ngắt kết nối một đôi lúc. Internet rất tuyệt vời, nhưng 
luôn kết nối có nghĩa là bạn luôn bị kéo đi theo cả ngàn 
hướng cùng một lúc. Thật khó để tập trung, khó để gắn 
kết với những người khác, khó để bước ra ngoài tự nhiên 
và trở nên năng động. Vì vậy, hãy sắp xếp một thời gian 
hàng ngày để ngắt kết nối: có thể đó là một chút thời gian 
vào sáng sớm lúc hoàn thành tốt nhất công việc của bạn, 
và một chút vào buổi chiều lúc bạn ra ngoài vận động, tiếp 
xúc với bạn bè/gia đình. 


2. Bắt đầu loại bỏ một số trách nhiệm. Liệt kê các trách 
nhiệm mà bạn cáng đáng, chọn một điều để loại bỏ ngày 
hôm nay. Rất đơn giản! Thực hiện cuộc gọi hoặc gửi một 
email giải thích rằng bạn không thể thực hiện nhiệm vụ 
đó. Cam đoan với bạn, người ta sẽ tìm ra cách để sống mà 
không có bạn. Bạn sẽ bắt đầu có thời gian rảnh để làm 
những gì quan trọng hơn với bản thân mình. 


3. Bắt đầu thanh lọc đồ đạc. Mỗi ngày, tìm 5 đô vật để cho 
đi hoặc tặng bạn bè. Dọn sạch toàn bộ các kệ và mặt bàn, 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 222 


chỉ để lại những gì bạn thật sự sử dụng, loại bỏ phần còn 
lại. Dần dân tài sản của bạn sẽ được đơn giản hóa chỉ còn 
các thứ thật cần thiết. 


4. Ngừng mua sắm trong 30 ngày. Bạn có thể làm điều này. 
Không mua bất cứ thứ gì ngoại trừ các thứ thật cần thiết 
(thực phẩm, nhu yếu phẩm). Nếu bạn nghĩ rằng bạn thật 
sự cần thứ gì đó, viết vào danh sách để được đánh giá lại 
sau 30 ngày. 


5. Rửa bát của bạn. Khi ăn xong, hãy rửa bát. Khi hoàn 
thành việc gì, tập thói quen ngừng lại một lúc trước khi 
chuyển sang việc tiếp theo. Cất thức ăn. Cất quần áo vào 
nơi của chúng. Đặt chìa khóa của bạn vào đúng chỗ. Làm 
sạch bồn rửa trước khi bạn rời đi. Thói quen đơn giản này 
sẽ giúp bạn chú tâm trong khi tiết kiệm cho bạn rất nhiều 
thời gian dọn dẹp sau đó. 


6. Lên kế hoạch cho những gì quan trọng. Điều gì quan 
trọng nhất đối với bạn? Vợ chồng, con cái? Sáng tạo? Đọc 
tiểu thuyết? Nấu ăn, làm vườn, làm đô thủ công, làm mộc? 


Hãy dành thời gian cho chúng. 


7. Ra ngoài trời mỗi ngày một lân. Chúng ta thường xuyên 
dính chặt mình bên bàn làm việc hoặc trên ghế. Hãy ra 
ngoài, đi dạo, tận hưởng không khí trong lành và ánh nắng 
mặt trời rọi qua những tán cây. Đi lang thang một mình 
hoặc chạy bộ với một người bạn. Chơi một số môn thể 
thao. Chạy xung quanh và chơi với các con. Những hoạt 
động đơn giản sẽ thay đổi cuộc đời bạn. 


8. Ăn rau quả. Tìm hiểu một số công thức nấu ăn đơn giản 
kết hợp các thực phẩm siêu lành mạnh mà trước giờ có thể 


2 


bạn không ăn như: cải xoăn, rau bina, bông cải xanh, hạt 
diêm mạch (quinoa), quả mâm xôi, hạt lanh, đậu lăng, bơ, 
đậu đen, bí, hạnh nhân sống và quả óc chó, tỏi, nghệ, ớt 
cayen, quế. Những rau củ quả đơn giản sẽ giúp bạn tràn 
trề sức khỏe. 


9. Uống trà. Một tách trà xanh từ lá chè tươi mang lại cảm 
giác thanh thản, lành mạnh, và tuyệt vời. Thói quen uống 
trà mỗi ngày sẽ giúp bạn tập trung. 


Đời đơn giởn khi ta đơn giớn È2 .227 


Bí quyết ra quyết định quan trọng 


Ễ 2 4Œ 2 


⁄ Z4 


Bạn có một bước thăng tiến mà bạn chờ đợi đã lâu và được 
nâng lương trong công ty. Cùng lúc, bạn nhận được cơ hội 
thú vị để chuyển sang công việc mà bạn luôn tò mò, đam 
mê nhưng chưa bao giờ làm trước đó. Bạn có dám bàn giao 
mọi thứ và bắt đầu công việc bạn đã nghĩ đến hàng bao 
lâu nay không? Tất nhiên thoát khỏi công việc bạn làm đã 
lâu và mở rộng tầm mắt ra cùng thế giới vẫn luôn là một 
lựa chọn hấp dẫn. 

Những điều này có giống chút nào tình huống trong cuộc 
sống của bạn không? 


Thật tuyệt vời khi công nghệ phát triển đến mức tiên tiến 
làm cho thế giới nhỏ hơn, phẳng hơn, tâm trí của chúng 
ta được mở mang ra với nhiều khả năng đa dạng. Trong 


22? 


thực tế, những quyết định làm thay đổi phần lớn cuộc đời 
cũng như thay đổi công việc, thay đổi lục địa sống... đã trở 
nên dễ dàng hơn bao giờ hết. 


Tuy nhiên, có quá nhiều sự lựa chọn/cơ hội không hẳn cải 
thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Thậm chí nó có 
thể làm ta căng thắng và lo lắng hơn. 


Dan Gilbert, tác giả của cuốn sách Sfwmbling ơn Flappiness 
(tạm dịch: Sấy chân trong hạnh phúc) nói rằng các nghiên 
cứu cho thấy, trái ngược với niềm tin phổ biến, có quá 
nhiều lựa chọn thường làm giảm hạnh phúc vì chúng ta 
mắc kẹt trong việc nghi ngờ tất cả các lựa chọn của bản 
thân mình. Tất cả những lựa chọn đó khiến chúng ta tiếp 
tục tìm kiếm ở bên ngoài và mất liên lạc với phân bên trong 
— quên mất mình mong muốn cái gì và điều gì giá trị nhất 
đối với bản thân mình. Lúc đó, xung đột bên trong xảy ra. 
Với tất cả các lựa chọn có sẵn, điều quan trọng là phải có 
một cách để đưa ra những quyết định lớn trong cuộc đời, 
thông qua việc cắt giảm tình trạng quá tải thông tin, làm 
rõ những gì quan trọng nhất đối với bản thân, và khiến 
chúng ta cảm thấy vui vẻ về quyết định của mình. 


Những hạn chế của chiến lược đưa ra quyết định 
theo kiểu cũ trong thế giới phong phú, đầy ắp 
thông tin 

Ta lớn lên trong một thế giới do não trái (chủ về logic) 
định hướng, nơi chiến lược đưa ra quyết định theo kiểu 
cũ là một quá trình rất hợp lý, bao gồm lên danh sách các 
lựa chọn, danh sách những ưu và khuyết điểm của mỗi lựa 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 .227 


chọn, sau đó cân nhắc danh sách của bạn. Điều này có thể 
hữu ích trong môi trường ổn định, có thể dự đoán được, 
nơi chúng ta có tất cả các thông tin cần thiết và trong một 
số môi trường làm việc nơi chúng ta giải quyết các vấn đề 
đơn giản. Nhưng đó không phải là cách hiệu quả nhất đưa 


ra các quyết định quan trọng nhất cuộc đời bạn, bởi vì: 


# Suy nghĩ do não trái định hướng gắn với việc làm theo 
các chuẩn mực xã hội và các quy tắc đã được thiết lập, 
hơn là các quy tắc mới được phát minh. Não trái thích 
xác định sự tốn tại của các quy định hiện hành, phù 
hợp với các quy tắc và chuyên mục đó, nhưng nó không 
phù hợp với các khả năng mới phát sinh. Đôi khi con 
đường để phát triển hết tiểm năng của bạn lại thông 
qua tùy chỉnh lối sống hơn là cố gắng phù hợp với các 
chuẩn mực và kỳ vọng của xã hội hiện có. Nếu bạn đang 
sử dụng quy trình do não trái định hướng khi đưa ra 
các quyết định, bạn sẽ thấy khó tạo ra những điều khác 
biệt mới mẻ, ví dụ tạo ra mô tả công việc của riêng bạn 
hoặc đi tiên phong trong một cách sống mới. 

+ Chúng ta vừa có quá nhiều vừa có quá ít thông tin để tin 
vào chiến lược định hướng thông tin nhằm đưa ra quyết 
định. Hệ thống giáo dục truyền thống đã dạy chúng 
ta tin rằng câu trả lời ở “ngoài kia” và bạn chỉ cần thu 
thập thêm nhiều thông tin để có thể đưa ra quyết định 
đúng đắn cho cuộc đời. Trong thời đại bùng nổ thông 
tin, niềm tin này có thể dễ dàng đưa bạn vào bế tắc do 
tê liệt trong quá nhiều nghiên cứu và phân tích, trở nên 
quá tải với tất cả các chỉ tiết và mất liên lạc với những 
gì cần thiết, quan trọng nhất đối với bạn. Đông thời, 


2⁄2 


thế giới đang thay đổi rất nhanh và tất cả mọi thứ được 
kết nối với nhau đa chiều, những thông tin bạn đang 
thu thập nhanh chóng lỗi thời. Không thể thu thập 
tất cả các thông tin có liên quan và dự đoán tất cả các 
kết quả, những ưu và khuyết điểm của mỗi khả năng. 


+ Quá trình đưa ra quyết định bằng não trái có liên quan 
nhiều tới những việc bạn làm “đúng” hơn là những việc 
làm cho bạn hạnh phúc. Khi chúng ta dưa ra quyết định 
theo cách truyền thống, chúng ta chủ yếu tự hỏi: “Lựa 
chọn nào có vẻ mang lại nhiều lợi ích và ít rủi ro nhất 
cho mình?” Nhưng lựa chọn hợp lý mang lại các phần 
thưởng lớn và ít rủi ro chưa chắc là thứ tốt nhất cho 
bạn. Chúng ta đã trở nên phụ thuộc vào suy nghĩ cho 
rằng chúng ta sẽ hạnh phúc với một số điều kiện hoàn 
cảnh và phần thưởng nào đó, nhưng đôi khi những khát 
khao thể hiện tính cách cá nhân của chúng ta lại thách 
thức những ý niệm truyền thống, logic về thành công. 


Làm thế nào sử dụng cảm xúc để đưa ra 
những quyết định quan trọng của cuộc đời? 


Trong thế giới ngồn ngộn thông tin có nhiều lựa chọn 
phong phú này, khi phải đưa ra các quyết định quan trọng 
của cuộc đời, chúng ta cần tổng hợp rất nhiều thông tin, 
nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, nhận ra các chủ đẻ và các 
mối quan hệ, cảm nhận bằng trực giác những thông tin 
nào quan trọng đối với chúng ta, và sáng tạo những khả 
năng khả năng thậm chí còn chưa tôn tại. Đây là tất cả các 
kỹ năng tư duy bằng não phải mà chúng ta có thể sử dụng 
thông qua hệ thống điều hướng cảm xúc. 


Đời đơn giởn khi ta đơn giỏn 2 .2⁄Z 


Hâu hết mọi người đối xử với cảm xúc của họ như thể 
họ đang không bình thường và đôi khi thậm chí còn xem 
cảm xúc là một trở ngại trong cuộc sống. Cảm xúc thường 
bị đặt sang một bên như là phản bốc đồng và phiền hà 
của chúng ta và phải được kiểm soát và ít có giá trị cho 
chúng ta. Thực tế, cảm xúc của chúng ta, cả tích cực và 
tiêu cực, tất cả đêu hoàn toàn an toàn, lành mạnh và phục 
vụ chúng ta theo những cách đáng kinh ngạc, đặc biệt là 
khi nó dẫn đến việc đưa ra các quyết định quan trọng của 
cuộc đời. Mỗi cảm xúc bạn trải nghiệm là một tín hiệu 
rõ ràng giúp bạn phân biệt giữa kỳ vọng và nhu cầu đang 
đặt vào bạn và những gì thật sự quan trọng với tính cách 
cá nhân của bạn. 

Dưới đây là ba tín hiệu phổ biến mà hệ thống điều hướng 
cảm xúc của bạn sẽ mang lại cho bạn, và làm thế nào sử 
dụng chúng để đưa ra những quyết định lớn trong cuộc 
đời dựa trên những gì quan trọng nhất với bạn: 


Tức giận: Tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng tức giận 
là một cảm xúc “không hay” và giận dữ biến bạn thành 


_ 
Ể: 
` 


` 






222 


một người khó chịu — đặc biệt nếu bạn là phụ nữ, Nhưng 
tức giận là một dấu hiệu mạnh mẽ cho bạn biết những 
gì quan trọng với bạn. Để cảm thấy tức giận, bạn phải 
nghĩ rằng cái gì đó quan trọng với bạn đang bị chặn lại, 
bị lấy đi, bị vi phạm hoặc bị bỏ qua theo một cách nào 
đó. Vì vậy, hãy suy nghĩ vẻ tất cả những thứ đã thật sự 
làm cho bạn sôi lên và giận dữ. Rồi tự hỏi mình, “Có phải 
những thứ này đang nhắc nhở về những gì quan trọng 
nhất đối với tôi?” 

Sợ hãi: Sợ hãi có xu hướng làm cho chúng ta trốn tránh 
những thứ đang làm chúng ta Ìo sợ, rõ ràng cảm giác này 
rất hữu ích khi điều bạn đang lo sợ là một mối đe dọa 
thật sự cho cuộc sống của bạn. Nhưng hầu hết mọi thứ 
chúng ta lo sợ trong cuộc sống hàng ngày không gây ra bất 
cứ mối đe dọa nào cho cuộc sống của chúng ta, vì chúng 
ta được lập trình để thấy sợ hãi bất cứ khi nào chúng ta 
đối mặt với điều gì đó không quen thuộc. Tức là, bất cứ 
khi nào chúng ta học hỏi, phát triển và vượt ra khỏi vùng 
thoải mái, chúng ta sẽ thấy sợ hãi. Vậy hãy lên danh sách 
tất cả những thứ bạn cảm thấy sợ hãi nhất ngay bây giờ. 
Sau đó hãy tự hỏi mình lần nữa, “Có phải những thứ này 
đang nhắc nhở về những gì quan trọng nhất đối với tôi?” 


Tự do: Tự do bao gồm tất cả các cảm xúc mang lại cảm 
giác tốt: tình yêu, phấn khích, bình an, vui, hứng thú, hài 
lòng và nhiều nữa. Bạn sẽ biết bạn đang cảm thấy những 
cảm xúc này khi cơ thể bạn thoải mái, cởi mở, nhẹ nhõm, 
thậm chí nổi da gà chút đỉnh. Không cần phân tích hoặc 
tháo gỡ để khám phá những gì quan trọng với bạn — nó 
ngay trước mắt! Khi bạn cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào của 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 .22/ 


tự do, hãy tự hỏi bản thân: “Ngay lúc này tôi đang làm 
øì?” Cho dù việc đó có ý nghĩa hay không, đây là những gì 
bạn thích và những gì quan trọng nhất với bạn, và bạn sẽ 
phát triển rực rỡ khi mang thêm điều này vào trong cuộc 
sống. Vì vậy, hãy suy nghĩ về các cơ hội và các lĩnh vực 
cuộc sống làm bạn cảm thấy tự do nhất, sau đó hãy tự hỏi 
lại một lần nữa: “Có phải những thứ này đang nhắc tôi về 
những gì quan trọng nhất đối với tôi?” 


Cảm xúc sẽ luôn chỉ cho bạn quay lại với những gì thật sự 
quan trọng đối với bạn. Khi bạn để ý cảm xúc của mình, 
rất dễ dàng để đưa ra những quyết định quan trọng của 
cuộc đời, thay vì mắc kẹt trong lo lắng, nghi ngờ các lựa 
chọn và không thôi thắc mắc liệu cỏ có xanh hơn ở phía 
bên kia đổi. 


Tiếp tục nghe ngóng và linh hoạt 


Những gì bạn yêu thích và những gì quan trọng đối với bạn 
có thể cũng thay đổi nhiều như các cơ hội xung quanh, vì 
thế đừng bị cám dễ để thực hành điều này một lần và sau 
đó khóa mình vào các kế hoạch cuộc đời dài hạn, phiến 
diện hy vọng rằng bạn sẽ không bị phân tâm bởi tất cả các 
cơ hội mới xuất hiện xung quanh. 


Thay vì vậy, hấy tiếp tục nghe ngóng và tận hưởng những 
lợi ích của việc sống trong một thế giới đây đủ các khả 
năng đa dạng bằng cách tiếp tục tò mò, cởi mở để nhận 
thấy những thay đổi trong các cơ hội quanh bạn và phản 
ứng do cảm xúc của bạn với chúng. Hệ thống điều hướng 
cảm xúc của bạn lúc nào cũng sẵn sàng và rất dễ dàng sử 


Z 


dụng. Bằng cách liên tục điều chỉnh những cảm xúc và 
những gì thật sự có giá trị đối với bạn, bạn có thể tiếp tục 
điều chỉnh cuộc sống xung quanh những gì quan trọng 
nhất với bạn và sẽ nhận thức rõ hơn khi có nhiều thứ thật 
sự quan trọng đối với bạn đang xuất hiện trong cuộc đời. 


Và sau đó bạn có thể dựa vào điều này, tận hưởng cảm giác 
thật sự hài lòng về những quyết định đã đưa ra. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản È2 22 


Định nghĩa lại đơn giản: 


đc, ⁄2Z ⁄⁄⁄ “đấu 7È 


# 


Một trong những điều chúng ta được các bậc thây về hiệu 
suất chỉ bảo đó là chú ần xác đi Ố tà tê 
O0 14 chúng ta cần xác định rõ ràng mục tiêu 
v z? › ` , + kẻ .A ` 2 
hoặc kết quả — càng xác định rõ bao nhiêu, bạn càng có 
nhiều khả năng đạt được bấy nhiêu. 


Điều này đúng, trong chừng mực nào đó. Bạn hình dung 
mục tiêu của mình và chú tâm để đạt được, rồi thì trải qua 
rất nhiều bước hành động nhỏ để đi đến điều đó, cuối cùng 
bạn đạt được những mục tiêu. 

Cách làm này có hiệu quả... Nhưng, không phải là cách 
duy nhất! Thực ra, tùy vào quan điểm sống của bạn, đây 
có thể không phải là cách lý tưởng. 

Vấn đề với chuyện cứ tập trung vào kết quả đó là sự đời 
không phải lúc nào cũng diễn ra theo cách bạn hình dung. 


2 


Và khi ấy, bạn sẽ thường kết thúc hoặc 
là 1) cố gắng để ép buộc chuyện gì 
đó trong khi chuyện đó không nên 

bị ép buộc, hoặc 2) trở nên cực kỳ 
thất vọng, tuyệt vọng. 


Dưới đây là một phương pháp đây 
đơn giản: 


Đừng cố gắng ép buộc kết quả — hãy 





để chúng diễn ra, hãy cởi mở với những 
gì xảy đến. 

Bạn cần học cách “để gió cuốn đi” nhu cầu muốn đạt được 
những kết quả nào đó, hãy thuận theo tự nhiên. 


Đơn giản mục tiêu 


Không có kế hoạch nào, chỉ việc thưởng thức những gì 
đang làm, làm hết sức có thể, và xem chuyện gì phát sinh. 
Đây là một cách tiếp cận hoàn toàn khác với cách nhiều 
người trong chúng ta vẫn làm trước giờ. 

Bạn không thể biết điều gì sẽ xảy ra, hoặc những cơ hội 
nào sẽ phát sinh, cho đến khi bạn đến được thời điểm đó. 
Bạn có thể lên hết kế hoạch này đến kế hoạch khác, nhưng 
đơn giản không có cách nào để biết mọi việc sẽ ra sao. Và 
nếu trong kế hoạch đó bạn không thấy được một cơ hội 
sẽ đến, biết đâu bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đó. Chắc chắn, bạn có 
thể liên tục điều chỉnh kế hoạch dựa trên thay đổi hoàn 
cảnh... nhưng vậy thì, ý nghĩa của kế hoạch là gì? 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 -2Z7 


Thay vì vậy, nên quên đi nhu cầu cần xác định kết quả, chỉ 
việc tập trung vào hành trình. Điều này không có nghĩa 
là sẽ thiếu động lực để làm hết sức mình — cũng không có 
nghĩa là bạn giữ thái độ thiếu nhiệt tình với công việc. Mà 
nó có nghĩa là bạn được thúc đẩy bởi công việc, bạn tận 
hưởng các hoạt động, chứ không phải được thúc đẩy bởi 
mục tiêu, điểm đến hoặc kết quả. 


Một ví dụ khác là chuyện tập thể dục. Khi bạn đặt ra mục 
tiêu với bản thân mình (ví dụ làm tan mỡ bụng), bạn nên 
học cách không lo lắng quá nhiều về những mục tiêu. 
Chúng có thể đạt được, hoặc có thể không. Thay vào đó, 
bạn nên học cách tập trung vào việc ăn một cách thích thú 
các thực phẩm lành mạnh, năng động suốt ngày. Kết quả, 
bạn sẽ không lo lắng khi mọi thứ không theo kế hoạch — 
bởi vì thật sự không có kế hoạch nào cả. Nếu có tiệc tùng 
ăn uống, đó không phải là vấn đề. Nếu bạn không tập 
luyện một ngày, không có gì lo lắng. Bạn sẽ trở lại luyện 
tập vào ngày tiếp theo, và thậm chí sau đó có thể vẫn ăn 
một ít chocolate nếu thích. Bạn sẽ trở nên cân đối và khỏe 
mạnh hơn. Quan trọng nhất là bạn tận hưởng hành trình 
thực hiện điều đó. 


Cởi mở với những gì xảy đến 

Đây là phản khó nhất trong cách tiếp cận này: Nếu bạn 
không phấn đấu cho một kết quả cụ thể, bạn không biết 
điều gì sẽ xảy ra. Thiếu thông tin rất khó khăn với những 
người thích cảm giác an toàn (cảm giác có được nhờ dự 
đoán và kiểm soát tương lai với các mục tiêu, kế hoạch). 
Buông bỏ sự an toàn đó thật đáng sợ. 


2) 


Nhưng đây là sự thật: Sự an toàn 
bạn vẽ nên là một ảo tưởng. Chúng 
ta không có cách nào để dự đoán 
tương lai. Chúng ta không thể kiểm 
soát nó. Chúng ta có thể cố gắng 
(và làm thử), nhưng chúng ta thất  \cẩn thiết phảitìm 
bại, liên tục. Chúng ta đổ tại “kế  thấysựthỏa mãn, | 
hoạch bị hỏng” hoặc phạm sai lầm | | 
hoặc không có kế hoạch dự phòng, 
nhưng sự thật là, chúng ta chỉ cần 
thừa nhận mình không thể kiểm 


soát hoặc dự đoán tương lai. ..Vọng cùng cực. 
Điều này thật đáng sợ. Nhưng đó .Cuối cùng, Đạo 
là sự thật. giáo dạy ta sống 


Khi chúng ta chấp nhận việc chúng 
ta không thể dự đoán, lên kế hoạch 
hoặc kiểm soát tương lai, vậy bước 
hợp lý tiếp theo là gì? Là ngừng lập "¬ 
ra các mục tiêu và ngừng lên kế nhiều về kết quả” 


hoạch, theo bất cứ cách nào đi nữa .---. Thuyết Lão Tử 


để kiểm soát những gì chúng ta làm. 
Chắc chắn biết răng mình đang tiến 





về phía trước thì rất hay, nhưng đừng tập 
` ~ # nh ` › 
trung vào bất cứ điêu gì cả. 


Thay vào đó, hãy xem chuyện gì xảy đến. Cởi mở với nó. 


Điều này không dễ. Nhưng nó có thể cải thiện nhờ thực 
hành, và khi chúng ta nhìn thấy sự việc thường hóa ra là 
ổn, chúng ta sẽ tự tin hơn với phương pháp này. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Šð .2Zý 


Kết quả là một cách sống mà không phải lo lắng quá nhiều 
vào việc phấn đấu đạt được một cái gì đó, cho một kết quả 
được xác định trước, và không cố gắng ép buộc một kết 
quả trở thành hiện thực. Đây là một cách sống không có 
sự căng thẳng cao độ, không bị thất vọng hoặc tuyệt vọng 
chỉ vì không đạt được những mục tiêu, cách sống di chuyển 
với một tốc độ phù hợp mà không ép buộc hay tuyệt vọng 
trước những sai lầm hoặc kế hoạch thất bại. 


Đó là một cuộc đời đơn giản hóa được định nghĩa lại. 


-222 


Dọn dẹp cuộc sỗng 


1, 4l xuøi 


Mỗi khi đến tháng Giêng, mọi người sẽ vội vội vàng vàng 
— nào đăng ký các lớp thể dục, nào thiết lập một danh sách 
các mục tiêu, và chuẩn bị sẵn sàng đón một năm mới với 
hàng tá các hoạt động điên cuồng. 


Không may, chúng ta thường không dọn dẹp không gian 
để có chỗ cho tất cả những điều mới mẻ. 

Đầu năm là thời gian tuyệt vời để phục hồi năng lượng và 
thực hiện những thứ chúng ta luôn muốn giải quyết — sự 
bừa bộn, việc giảm cân, làm những điều chúng ta đam 
mê... Đó cũng là một khoảng thời gian tuyệt vời để dọn 
đẹp cuộc sống, bắt đầu một năm trên trang giấy trắng sẵn 
sàng được viết đây. 


Dù cuộc sống của mỗi người mỗi khác nhau, sau đây là 
một số gợi ý cho những việc để dọn dẹp cuộc sống. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2 227 


» 


Xem lại năm qua, nghĩ về những gì đã học được, những 
sai lầm đã mắc phải, những việc đã làm. 

Làm trống kế hoạch làm việc càng nhiều càng tốt. Điều 
đó nghĩa là học cách nói “không” với một số người. 
Khép các dự án cũ, kết thúc các bổn phận, để thấy công 
việc của bạn rõ ràng hơn. 

Bỏ những kế hoạch tập thể dục và ăn uống cũ, để có 
chỗ cho những thử nghiệm mới. 

Dọn sạch hộp thư đến. Nếu có email nào gần đây mà 
bạn không trả lời, có le chúng không quan trọng, vì vậy 
đừng lưu chúng lại. Lưu trữ hoặc trả lời các email khác, 
để hộp thư được trống. 

Dọn dẹp các hộp thư khác. Đó có thể là hộp thư trên 
mạng xã hội, chứa một danh sách những điều bạn muốn 
làm/muốn đọc, hay bất kỳ thứ gì đại loại như thế. Xóa 
chúng đi hoặc lưu trữ. Bất cứ thứ gì có thể lấy đi năng 
lượng tỉnh thần vốn rất cần đều nên dọn đẹp sạch. 
Dọn đẹp các tập tin trong máy tính. Thông thường 
điều này nghĩa là xóa đi một đống tập tin không cần, 
nhưng bạn cũng có thể hợp nhất các tập tin vào trong 
một thư mục hoặc đặt chúng trong phản lưu trữ trực 
tuyến (giống như trong Dropbox). 

Dọn dẹp giấy tờ. Có thể bạn đã dần chuyển mọi thứ 
sang kỹ thuật số nhưng thỉnh thoảng bạn vẫn nhận được 
vài thứ trong thùng thư, vì thế nếu thấy có bất cứ giấy 
tờ gì xung quanh, hãy dọn sạch chúng. 

Dọn dẹp đống bừa bộn. Thường việc này chỉ là lấy 
một cái thùng cho vào đó những món đồ bạn đưa đi 
quyên góp. 


222 


# Giải quyết các việc lặt vặt. Lên danh sách tất cả các 


việc lặt vặt đang trì hoấn và xử lý hết chúng trong một 
buổi chiêu. 

Làm rõ vẻ tài chính. Sẽ mất vài phút để xem xét tài 
khoản chỉ tiêu và tiết kiệm, Paypal, các khoản đầu tư, 
chắc chắn rằng tất cả mọi thứ trong vòng kiểm soát. Nếu 
có điều nhỏ nhặt nào đó cần quan tâm, hãy giải quyết 

chúng để tâm trí bạn không còn vướng bận. _ 
Dọn đẹp rác trong chạn thức ăn và tủ lạnh. Dọn các 
món đồ cũ lặt vặt nằm khắp nơi, rác thực phẩm nếu 
có. Chỉ để lại những nguyên liệu tốt để chế biến thức 
ăn có lợi cho sức khỏe. 


Việc này có thể mất vài ngày. Hãy bắt tay vào “xử lý” từng 
À ? Z® Ạ „ý ` Z _v A? sÀ No 2 
phân nhỏ. Với một số người có thể mất nhiều thời gian. 
Nhưng khi hoàn thành xong, bảo đảm bạn có cảm giác 


thật tuyệt vời. Tâm trí bạn sáng bừng, tươi mới. Bạn cảm 


thấy như đã sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thứ gì. Thật ra mà 


nói, nên làm việc này thường xuyên suốt cả năm và giữ 


tình trạng sạch sẽ hầu như mọi lúc. Nhưng năm mới luôn 
luôn là một cơ hội hoàn hảo để dọn đẹp tất cả mọi thứ 


cùng một lúc. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giản Š2 22.2 


Triết lý 


TH “Tat tay không mà đến l¡ 
TQ Rồi chân trần mà đi | 
S Đến đi đều chẳng có gì % 
Mà sao một .. ôm ghì phù vân” 


— KemnkMye 
Lên 208 ni nivn _— ~h mm S— — -R l 


Hãy tưởng tượng bạn bước từng bước bằng đôi chân trần 
trên thảm cỏ dày, hoặc bãi cát đêm mát lạnh. Cảm giác 
mơn man tuyệt vời ấy không bao giờ đến được nếu bạn 
đang mang dưới chân mình một đôi giày. 


Kozan Ichikyo, mất ngày 12 tháng 2 năm 1360, ở tuổi 77. Vài ngày trước khi mất, 
ông gọi các học trò của mình đến, dặn dò họ chôn cất ông mà không cần các 
nghi lễ đám tang. Sau khi viết bài thơ này vào buổi sáng trước khi qua đời, ông 


đặt bút xuống và đi vào cõi vĩnh hằng trong tư thế ngồi thiền định. (Nxb) 


Nguyên văn bài thơ: 


“Empty-handed I entered the world 


Barefoot l leave it. 


My coming, my going ~ 
Two simple happenings 


That got entangled” 


2# 


Đi chân trần là một phép ẩn dụ hoàn hảo cho một triết lý 
về cuộc sống: Triết lý chân trần. 


Khi bạn đi chân trần, bạn trở nên trần trụi, đơn giản, thành 
một người có yêu cầu ở mức tối thiểu nhất. 

Đó là một triết lý khó giải thích, bởi người ta thường đánh 
giá nó là kỳ quặc, không thực tế. Nhưng không phải. Nó 
rất thực tế, và cho dù có thể là kỳ quặc, thì triết lý này 
cũng vẫn rất đẹp. 


Đó là cuộc sống đơn giản, nói một cách ngắn gọn. 


Triết lý chân trần, từng chút một 


Để nắm bắt triết lý chân trần, bạn không cần thật sự... cởi 
bỏ giày dép. Một lần nữa, xin nói rõ đó là phép ẩn dụ cho 
cách bạn sống cuộc đời của bạn, và những nguyên tắc này 
có thể được áp dụng với bất cứ điều gì bạn làm. 


e Nhẹ nhõm: Khi đi chân trần, bạn cảm thấy nhẹ nhõm, 
không bị cái gì đè nặng. Với bất cứ chuyện gì trong cuộc 
sống, nếu có thể trở nên nhẹ nhõm, đó là một cảm giác 
tuyệt vời. Hãy nghĩ đến việc đi du lịch một cách nhẹ nhàng, 
hoặc chuyển đến một thành phố mới mà không cần quá 
nhiều thứ. 

e Tự do: Đi chân trần, bạn cảm thấy tự do, không chịu sự 
hạn chế của giày dép. Càng ít những gánh nặng, hạn chế 
mà bạn gặp phải trong cuộc sống, bạn càng tự do. Hãy nghĩ 
xem sẽ dễ dàng thế nào khi trút gánh nặng và đi du lịch, 
hoặc di chuyển, hoặc thay đổi công việc, hoặc làm điều gì 
đó với một người bạn giữa một ngày làm việc. 


Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn 2Ó 2247 


e Trần trụi: Không có giày, bạn cảm thấy hơi “trần trụi”, 
và việc “trần trụi” ở nơi công cộng thật đáng sợ. Nhưng 
nó cũng tạo ra cảm giác phấn khởi. Một khi trở nên thoải 
mái với sự “trần trụi” đó, bạn sẽ thấy khá vui đấy. Viết 
blog có thể mang lại cảm giác này — cảm giác bạn đang đặt 
mình ngoài thế giới, bóc mình ra. Lần đầu tiên thật đáng 
sợ. Làm bất cứ điều gì khác biệt, tiếp xúc với một phần của 
chính mình, cũng giống như việc phải “trần trụi”. Nhưng 
khi bạn đã quen, sẽ không còn quá đáng sợ nữa. 


e Niềm vui thích: Đi bộ bằng chân trần, bạn sẽ được trải 
nghiệm niềm vui cảm nhận bẻ mặt dưới bàn chân. Cảm 
giác đó thật tuyệt vời: mát mẻ, ấm áp, thoải mái, trơn trượt, 
thô ráp... Với bất cứ điều gì trong cuộc sống, nếu có thể 
trải nghiệm cảm giác của điều bạn đang làm thì thật tuyệt 
vời. Hãy suy nghĩ về những cảm giác của việc thưởng thức 
món ăn, bơi lội, rửa chén, ngồi bên hiên nhà mát mẻ, nằm 
trên cỏ dưới ánh mặt trời, hôn nhau trong mưa. 

e Nhận thức: Đi bộ chân trần, bạn ý thức hơn về mặt đất 
— khi bạn đi giày, bạn có thể đi bộ hàng dặm mà không 
bận tâm về các bẻ mặt bạn bước lên. Trong bất cứ điều gì 
bạn làm, nhận thức nhiều hơn về môi trường xung quanh 
là một điều đáng ước mơ. Hãy suy nghíĩ về việc đi bộ bên 
ngoài so với ngồi trong một chiếc xe ô tô, tắt các thiết bị 
di động để có thể nói chuyện với những người xung quanh 
hoặc chú ý đến vẻ đẹp quanh bạn. 

s Hiện tại: Vẻ đẹp của triết lý chân trần nằm ở chỗ giúp 
bạn sống trong thời điểm hiện tại. Thật khó để bị vướng 
víu đầu óc vào sự khinh thường của người khác trước đó, 
hoặc lo lắng về những gì có thể xảy ra sau đó khi bạn đang 


22 


đi bộ chân trần. Trong bất cứ điều gì bạn làm, nếu có thể 
giữ mình ở thời điểm hiện tại, bạn sẽ trải nghiệm đây đủ 
cuộc sống, ít bị kẹt vào sự tức giận hoặc để mình hao mòn 
đi bởi lo lắng, căng thẳng trước những chuyện sắp diễn ra. 


e Không rập khuôn: Một trong những điều khó khăn nhất 
khi đi chân trần không phải là nhiệt độ hoặc cơn đau do 
sỏi đá gây ra, mà là sự “khác người” — bạn lo lắng người 
khác sẽ nghĩ bạn là một kẻ ngớ ngẩn, vô gia cư, hoặc kiểu 
người nguy hiểm. Nhưng bạn sẽ học được cách để nắm 
bắt mọi việc không rập khuôn, để nếm thử một chút khác 
biệt, để có thể tự hào mình không phải là một trong những 
con cừu nhân bản. Không có gì sai trái khi phá vỡ các tiêu 
chuẩn xã hội, nếu đó là vì lý do tốt. 

e Không tiêu thụ: Các công ty giày hẳn sẽ ghét triết lý 
này nếu có một phong trào đi chân trần phát triển rộng 
khắp, bởi vì sản phẩm của họ không thể bán ra với lời hô 
hào “đây là giải pháp”. Nhưng chuyện “không tiêu thụ” 
sẽ chẳng ảnh hưởng đến những tập đoàn hướng về môi 
trường — nơi hàng tấn các sản phẩm xanh đang mang về 
hàng triệu đôla cho họ. Bạn có thể bỏ giày cũng như có 
thể loại bỏ bất kỳ sản phẩm nào được quảng cáo là giải 
pháp cho các rắc rối cuộc sống. Cuộc sống tốt đẹp hơn 
với ít nhu cầu hơn, chứ không phải với nhiều nhu cầu 
hơn. Khi bạn nghĩ về mình như một con người chứ không 
phải là một người tiêu dùng, bạn đang phá vỡ và giải thoát 
mình ra khỏi rất nhiều thứ từ chu kỳ bất tận của “kiếm 
tiền - mua sắm - sử dụng”. 


Đời đơn giổn khi ta đơn giỏn ÈÕ .227 


Làm thế nào để sống một cuộc sống theo “triết lý 

chân trần” 

Triết lý trên hay đấy, nó có thể hấp dẫn một số người, 

nhưng những gì bạn muốn là một hướng dẫn thực hành 

cụ thể, đúng không? 

Rất tiếc, không thể đưa ra cho bạn. Không có giải pháp 

nào phù hợp với mọi người, mọi tính cách, mọi yêu cầu. 

Cũng không có giải pháp nào đáng để bạn mê say nếu như 

nó khiến bạn phải sống cuộc sống theo quy định của người 

khác. Toàn bộ vấn đề nằm ở chố bạn sẽ tự trải nghiệm và 

thực hiện điều đó, chứ không phải là mua cuốn sách này 

rồi răm rắp làm theo những gì viết trong đây. 

Sống theo triết lý này, từng chút một, xem liệu bạn có thấy 

thích không. Phải mất một thời gian để điều chỉnh và thích 

nghi, nhưng cam đoan với bạn, kết cuộc bạn nhận được sẽ 

vô cùng thú vị và đáng giá. 

Mặc dù vậy, có thể gợi ý đôi điều để bạn cân nhắc thử làm: 

Đi bộ bằng chân trần. 

% Vứt một vài thứ bừa bộn trong hôm nay. 

# Khi rời khỏi nhà, mang theo ít vật dụng hơn bình 
thường. 

# Những lúc lo lắng về tương lai hay quá khứ, hãy hít thở, 
tập trung vào hơi thở. 

% Khi muốn mua một món gì đó, hãy ngừng lại. Suy nghĩ 
xem bạn có thể sống thế nào mà không cần mua nó. 

# Dành thời gian tận hưởng trọn vẹn vài thú vui đơn giản 
hôm nay: Thưởng thức chậm rãi từng mẩu nhỏ một 


22? 


* 


món ăn ngon, ngắm thiên nhiên quanh mình, dành 
thời gian cho người thương yêu, đi bộ. 

Thử một số niềm vui tối giản. 

Hãy xem xét những giới hạn mà bạn tự áp đặt cho chính 
mình, xem có thể bỏ đi vài thứ trong số đó không. 
Mim cười, hít thở. 

Quan trọng hơn hết, hãy sống trong hiện tại và tận 
hưởng cuộc đời. 





Đời đơn giỏn khi ta đơn giỏn Q2 227 


